NGUYỄN THỈ THẠCH 


THIẾT KÊ BÀI GIẢNG 

LỊCH SỬ 

■ 

TRUNG HỌC Cơ sỏ 

© 

TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


1 



ChươNq III 

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 


Bài 21 


VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 


A- MỤC TIỄU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật vào Đông Dương, 
Pháp - Nhật câu kết với nhau đế thống trị và bóc lột Đông Dương, làm 
cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ. 

• Những nét chính về diễn biến của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, 
Đô Lương và ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục cho HS lòng căm thù đế quốc phát xít Pháp - Nhật và lòng kính 
yêu, khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng 
và quần chúng nhân dân. 

3. Kĩ nãng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và phân tích, tổng họp, đánh giá 
các sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Lược đồ 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Đô Lương. 


2 




• Một số tài liệu về 3 cuộc khởi nghĩa. 


c- TIỄN TRÌNH DẠY —HỌC 

1. Ổn định tổ chức lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em cho biết hoàn cảnh thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Việt 
Nam thời kì 1936 - 1939. 

• Chủ trương của Đảng ta trong thời kì đấu tranh dân chủ công khai 
1936- 1939. 

• Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ công khai 1936 - 1939. 

3. Giói thiệu bài mói 

Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, phát xít Nhật nhảy vào 
Đông Dương, câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp để thống trị và bóc lột 
nhân dân ta. Nhân dân Đông Dương phải sống trong tình trạng "một cổ hai 
tròng" rất cực khổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vùng lên đấu 
tranh, mở đầu một thời kì mới, thời kì khởi nghĩa vũ trang. Đó là 3 cuộc 
khởi nghĩa: Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương. Hôm nay chúng ta 
học bài: Việt Nam trong những năm 1939 — 1945. 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi hảng 

GV yêu cầu HS đọc 


I. Tình hình thế giới 

SGK mục I và đặt câu 
hỏi: 


và Đông Dương 

/. Thế giới 

- Em hãy nêu những 

Trả lời: 


nét chính của tình hình 
thế giới sau khi Chiến 
tranh thế giới lần thứ 
hai bùng nổ. 

Tháng 9/1939, Chiến 
tranh thế giới lần thứ hai 
bùng nổ. 

- 1/9/1939, Chiến tranh 
thế giới lần thứ hai 
bùng nổ. 


- Tháng 6/1940, Đức kéo 

- 6/1940, Đức kéo vào 


vào đất Pháp, Chính phủ 

đất Pháp, Pháp nhanh 


3 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Tinh hình Đông 
Dương sau khi Chiến 
tranh thế giới lần thứ 
hai bùng nổ như thế 
nào? 


Pháp nhanh chóng đầu 
hàng phát xít Đức. 

- Ớ Viễn Đông: phát xít 
Nhật đẩy mạnh xâm lược 
Trung Quốc và cho quân 
tiến sát biên giới Việt - 
Trung. 

Trả lời: 

- Thực dân Pháp ở Đông 
Dương đứng giữa hai 
nguy cơ: 

+ Một là phong trào cách 
mạng Đông Dương. 

+ Hai là Nhật sẽ hất cẳng 
Pháp. 

- Sau khi Nhật vào Đông 
Dương (9/1940) 

+ Thực dân Pháp suy yếu 
rõ rệt. 

+ Nhật tìm mọi cách lấn 
áp Pháp, biến Đông 
Dương thành thuộc địa 
và căn cứ quân sự của 
chúng. 

• Ngày 23/7/1941, hiệp 
ước "Phòng thủ chung 
Đông Dương" đã được kí 
kết giữa Nhật và Pháp, 
hiệp ước thừa nhận: 


chóng đầu hàng Đức. 

- Ở Viễn Đông: Nhật 
đẩy mạnh xâm lược 
Trung Quốc. Quân Nhật 
đã tiến sát biên giới 
Việt - Trung. 

2. Đông Dương 

- Thực dân Pháp đứng 
giữa hai nguy cơ: 

+ Cách mạng Đông 
Dương. 

+ Nhật hất cẳng Pháp. 

=> Thực dân Pháp đã 
bắt tay với Nhật cùng 
thống trị Đông Dương. 


+ Tháng 9/1940, Nhật 
vào Đông Dương tìm 
mọi cách lấn át Pháp. 

+ 23/7/1941, Nhật ép 
Pháp kí hiệp ước 
"Phòng thủ chung Đông 
Dương". 


4 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


• Nhật được phép sử + Nhật được phép sử 

dụng tất cả các sân bay dụng tất cả các sân bay 
và cửa biển ở Đông và cửa biến ở Đông 
Dương vào mục đích Dương vào mục đích 
quân sự. quân sự. 

• Ngày 7/12/1941, Nhật + 7/12/1941, Nhật buộc 
buộc Pháp kí kết hiệp Pháp kí hiệp ước hợp 
ước hợp tác mọi mặt với tác toàn diện. 

Nhật, tạo mọi sự dễ dàng 
cho Nhật hành binh, 
cung cấp lương thực, bố 
trí doanh trại, giữ gìn trật 
tự xã hội Đông Dương 
để đảm bảo hậu phương 
an toàn cho Nhật. 

=> Như vậy, Pháp - Nhật 
đã câu kết chặt chẽ với 
nhau để thống trị nhân 
dân Đông Dương. 

- Thực dân Pháp bị Nhật - Thực dân Pháp thực 
lấn lướt, nhưng chúng hiện thủ đoạn gian xảo 
vẫn dùng mọi thủ đoạn để thu lợi nhuận cao 
gian xảo để thu lợi nhuận nhất, 
cao nhất. 

+ Chúng thi hành chính + Thi hành chính sách 

sách "kinh tế chỉ huy" - "kinh tế chỉ huy" đế bóc 

thực chất là lợi dụng thời lột nhiều hơn. 

chiến để nắm độc quyền 

kinh tế Đông Dương, bóc 

lột nhiều hơn. 

+ Tăng các loại thuế, + Tăng các loại thuế, 
riêng thuế rượu, muối, 


5 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

Theo em, tình hình 
Việt Nam trong Chiến 
tranh thế giới lần thứ hai 
có điều gì đáng lưu ý? 
Hỏi: 

- Vì sao thực dân Pháp 
và phát xít Nhật thoả 
hiệp với nhau để cùng 
thống trị Đông Dương? 


thuốc phiện từ 1939 —> 
1945 tăng 3 lần. 

- Thủ đoạn của Nhật: 

+ Thu mua lương thực 
chủ yếu là lúa gạo theo 
lối cưỡng bức với giá rẻ 
để một phần cung cấp 
cho quân Nhật, một phần 
tích trữ cho chiến tranh. 

+ Thủ đoạn tàn ác của 
Nhật đã dẫn đến nạn 
khan hiếm lương thực 
nghiêm trọng làm cho 
hơn 2 triệu dân ta bị chết 
đói vào cuối 1944 —» 
đầu 1945. 

Trả lời: 

- Nhân dân ta chịu 2 
tầng áp bức Pháp - Nhật, 
nhân dân rất điêu đứng, 
khốn cùng. 

Trả lời: 

- Vì thực dân Pháp lúc 
này không đủ sức chống 
lại Nhật, buộc phải chấp 
nhận những yêu sách của 
Nhật, mặt khác chúng 
muốn dựa vào Nhật để 
chống cách mạng Đông 
Dương. 


+ Nhật thu mua lúa gạo 
của dân với giá rẻ và 
cưỡng bức. 


Hậu quả của chính 
sách này đã dẫn đến 
nạn đói nghiêm trọng 
1945 ở nước ta, làm cho 
hơn 2 triệu người chết 
đói. 


- Nhân dân ta "một cổ 
hai tròng" áp bức Pháp - 
Nhật. 


6 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những nét chính về 
cuộc khởi nghĩa Bắc 
Sơn? 


+ Nhật muốn lợi dụng 
Pháp để kiếm lời và 
chống phá cách mạng 
Đông Dương, vơ vét sức 
người, sức của vào chiến 
tranh. 

+ Nhật và Pháp đều 
chống lại cách mạng 
Đông Dương. Cho nên 
chúng không ưa gì nhau, 
nhưng vẫn cấu kết với 
nhau để chống phá cách 
mạng. 


Trả lời: 

- Quân Nhật đánh vào 
Lạng Sơn, thực dân Pháp 
trên đường rút chạy về 
phía Nam đã qua châu 
Bắc Sơn. 

- Đảng bộ Bắc Sơn lãnh 
đạo nhân dân đứng lên 
khởi nghĩa. 

- Nhân dân đã đứng dậy 
trước khí giới của Pháp, 
tự vệ vũ trang cho mình, 
giải tán chính quyền 


II. Những cuộc nổi 
dậy đầu tiên 
/. Khởi nghĩa Bắc Sơn 
(27/9/1940) 

a. Hoàn cảnh 
- Nhật đánh vào Lạng 
Sơn, Pháp thua chạy rút 
qua châu Bắc Sơn. 


- Đảng bộ Bắc Sơn lãnh 
đạo nhân dân đứng lên 
khởi nghĩa. 

h. Diễn hiến 

- Nhân dân Bắc Sơn 
đứng dậy tước khí giới 
giặc Pháp, tự trang bị 
cho mình. 


7 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


địch, thành lập chính 


quyền cách mạng 


(27/9/1940). 


- Nhưng sau đó, Nhật - 

- Giải tán chính quyền 

Pháp đã câu kết với nhau 

địch. 

đàn áp khốc liệt phong 

- 27/9/1940, chính 

trào: chúng dồn dân, bắt 

quyền cách mạng được 

bớ, chém giết cán bộ, đốt 

thành lập. Sau đó thực 

phá nhà cửa... 

dân Pháp đàn áp khốc 


liệt phong trào. 

- Dưới sự lãnh đạo của 

- Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng bộ địa phương, 

Đảng bộ, nhân dân kiên 

nhân dân kiên quyết 

quyết chống lại. 

chống lại. 


- Tổ chức các toán vũ 

- Đội du kích Bắc Sơn 

trang để lùng bắt bọn tay 

được thành lập, sau đó 

sai cho nên cơ sở của 

phát triển thành Cứu 

khởi nghĩa vẫn được duy 

quốc quân (1941), hoạt 

trì, quân khởi nghĩa lập 

động tại Bắc Sơn - Võ 

được căn cứ quân sự. 

Nhai. 

- uỷ ban chỉ huy đã 


được thành lập để lãnh 


đạo cách mạng. 


• Tịch thu tài sản của đế 


quốc và tay sai chia cho 


dân nghèo. 


• Quần chúng gia nhập 


quân cách mạng rất đông. 


- Đội du kích Bắc Sơn 


được thành lập, đến năm 


1941 phát triển thành 


Cứu quốc quân hoạt 

8 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu với HS 
lược đồ khởi nghĩa Bắc 
Sơn và trình bày lại 
diễn biến khởi nghĩa 
bằng lược đồ để HS dễ 
tiếp thu (nếu trong lớp 
có HS giỏi thì để các 
em trình bày khởi nghĩa 
bằng lược đồ càng tốt). 

GV kết luận: Tuy khởi 
nghĩa Bắc Sơn thất bại, 
nhưng đội du kích Bắc 
Sơn được duy trì, đây là 
lực lượng vũ trang đầu 
tiên của cách mạng 
Việt Nam. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy trình bày 
những nét chính vể 
cuộc khởi nghĩa Nam 
Kì? 


động ở vùng Bắc Sơn 
(Lạng Sơn) và Võ Nhai 
(Thái Nguyên). 


Trả lời: 

- Lợi dung bối cảnh thực 
dân Pháp thua trận ở 
châu Âu và yếu thế ở 
Đông Dương: 

+ Nhật đã xúi giục bọn 
quân phiệt Thái Lan gây 
xung đột và khiêu khích 
dọc biên giới Lào - 
Cam-pu-chia. 


2. Khởi nghĩa Nam Kì 
(23/11/1940) 

a. Hoàn cảnh 

- Pháp thua trận ở châu 
Âu, yếu thế ở Đông 
Dương. 

- Nhật xúi giục bọn 
quân phiệt Thái Lan gây 
chiến tranh ở biên giới 
Lào - Cam-pu-chia. 


9 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 

+ Thực dân Pháp đã bắt 
binh lính Việt Nam ra 
trận chết thay cho chúng, 
nhân dân và đặc biệt là 
binh lính Nam Kì rất bất 
bình với chúng. 

+ Trước tình thế đó, 
Đảng bộ Nam Kì quyết 
định khởi nghĩa (chưa có 
sự đồng ý của TW 
Đảng). 

- Khi biết tình hình đó, 
TW Đảng quyết định 
hoãn cuộc khỏi nghĩa, 
lệnh hoãn chưa đến noi, 
cuộc khỏi nghĩa đã bùng 
nổ (TW quyết định hoãn 
là bởi vì trước ngày khởi 
nghĩa, kế hoạch bị bại lộ, 
bọn thực dân Pháp tiến 
hành thiết quân luật, tước 
khí giới của binh lính, 
đóng cửa trại lính, tìm 
mọi cách săn lùng các 
chiến sĩ cách mạng). 

- Theo kế hoạch đã định, 
cuộc khởi nghĩa bùng nổ 
đêm 22, rạng sáng 
23/11/1940. 

- Khỏi nghĩa nổ ra ỏ hầu 
khắp các tỉnh Nam Kì, 


Ghi bảng 

- Thực dân Pháp bắt 
binh lính Nam Kì đi 
làm bia đõ đạn cho 
chúng, binh lính rất căm 
phẫn. 

- Trước tình hình đó, 
Xứ ủy Nam Kì quyết 
định khởi nghĩa (chưa 
được lệnh của TW). 


b. Diễn biến 

- Đêm 22, rạng sáng 
23/11/1940, cuộc khởi 
nghĩa bùng nổ ở hầu 
khắp các tỉnh Nam Kì. 

- Chính quyền nhân dân 
và toà án cách mạng 


10 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


GV dùng lược đồ trình 
bày lại diễn biến một 
cách hệ thống để HS dễ 
tiếp thu. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 3 và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày vể 
cuộc binh biến Đô 
Lương? 


nghĩa quân triệt hạ một 
số đồn bốt, phá nhiều 
đường giao thông, thành 
lập chính quyền nhân 
dân và toà án cách mạng 
ở nhiều vùng thuộc Mĩ 
Tho, Gia Định... 

- Lá cờ đỏ sao vàng lần 
đầu tiên xuất hiện trong 
cuộc khởi nghĩa. 

- Sau đó cuộc khởi nghĩa 
bị đàn áp khốc liệt, cơ sở 
Đảng bị tổn thất nặng nể, 
nghĩa quân rút lui vào 
hoạt động bí mật, chờ cơ 
hội sẽ hoạt động trở lại. 


Trả lời: 

- Phong trào cách mạng 
trong nước lên cao đã 
ảnh hưởng đến tinh thần 
giác ngộ của binh lính 
người Việt trong quân 
đội Pháp. 

- Tại Nghệ An, binh lính 
người Việt bị đưa đi làm 


Ghi bảng 

được thành lập ở nhiều 
vùng thuộc Mĩ Tho, Gia 
Định... 


- Cờ đỏ sao vàng lần 
đầu tiên xuất hiện trong 
cuộc khởi nghĩa này. 

- Sau đó, thực dân Pháp 
đàn áp khốc liệt phong 
trào. 


3. Binh biến Đô Lương 
(13/1/1941) 

a. Hoàn cảnh 
- Binh lính Nghệ An bị 
đưa đi làm bia đỡ đạn ở 
Lào, họ căm phẫn vùng 
dậy đấu tranh. 


11 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV trình bày lại diễn 
biến bằng lược đồ để 
HS dễ tiếp thu (hoặc gọi 
HS khá, giỏi trình bày 
bằng lược đồ). 

Hỏi: 

- Hai cuộc khởi nghĩa 
Bắc Sơn, Nam Kì và 
binh biến Đô Lương đã 
đế lại cho cách mạng 
Việt Nam những bài 
học kinh nghiệm gì? 


bia đỡ đạn ở Lào, họ rất 
căm phẫn vùng lên đấu 
tranh. 

- Ngày 13/1/1941, dưới 
sự chỉ huy của đội Cung 
(Nguyễn Văn Cung), 
binh lính đồn chợ Rạng 
đã nổi dậy, tối hôm đó 
họ đánh chiếm được đồn 
Đô Lương rồi kéo về 
Vinh, định kết hợp với 
lực lượng binh lính ở đó 
chiếm thành Vinh. 

- Nhưng kế hoạch bị bại 
lộ, không thực hiện được, 
đội Cung bị bắt, chúng 
đã xử tử Đội Cung và 10 
đồng chí của ông, nhiều 
người khác bị kết án khổ 
sai và đưa đi đày. 


Trả lời: 

- Các cuộc khởi nghĩa và 
binh biến nói trên, đặc 
biệt là cuộc khởi nghĩa 
Bắc Sơn đã đế lại cho 
cách mạng Việt Nam 
những bài học kinh 
nghiệm quý báu về: 


b. Diễn biến 

- 13/1/1941, khởi nghĩa 
bùng nổ, dưới sự lãnh 
đạo của đội Cung, binh 
lính đồn chợ Rạng đã 
nổi dậy chiếm đồn Đô 
Lương, họ định kéo lên 
thành Vinh, nhưng kế 
hoạch bị bại lộ. 

- Thực dân Pháp đàn áp 
khởi nghĩa. 

- Đội Cung và 10 đồng 
chí của ông bị xử tử, 
nhiều người khác bị kết 
án tù chung thân. 


4. Bài học kinh nghiệm 

- Các cuộc khởi nghĩa 
và binh biến chưa thành 
công nhưng để lại 
những bài học kinh 
nghiệm quý báu: 


12 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 

+ Khởi nghĩa vũ trang. + về khởi nghĩa vũ trang. 
+ Xây dựng lực lượng vũ + Xây dựng lực lượng 
trang. vũ trang. 

+ Chiến tranh du kích, + Chiến tranh du kích, 
trực tiếp chuẩn bị cho 
tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945. 

5. Củng cố 

• Em hãy trình bày về cuộc khởi nghĩa Bắc Son (27/9/1940) bằng lược đồ. 

• Trình bày cuộc khởi nghĩa Nam Kì bằng lược đồ. 

• Trình bày cuộc binh biến Đô Lương bằng lược đồ. 

• Những bài học kinh nghiệm của hai cuộc khởi nghĩa: Bắc Sơn, Nam Kì 
và binh biến Đô Lương. 

6. Bài tạp 

• Nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của hai cuộc khởi nghĩa: 
Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương. 

• Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật 
đối với nhân dân ta thời kì này. 


Bài 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỎI 

TỔNG KHỎI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. KIẾN THỨC 

HS cẩn nắm được: 

13 


Ghi bảng 






• Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh và sự chuẩn bị lực lượng 
cách mạng của Mặt trận Việt Minh cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945~ 

• Những chủ trương của Đảng ta sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn 
biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục cho HS lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin tưởng 

tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. 

3. Kĩ nãng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và tranh ảnh lịch sử. 

• Tập dượt phân tích, đánh giá và nhận định các sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc, bức tranh sự ra đời của đội Việt Nam 
tuyền truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng). 

• Các tài liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó (Cao 
Bằng), tại Tân Trào (Tuyên Quang), các tài liệu về hoạt động của Cứu 
quốc quân , Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cao trào kháng 
Nhật cứu nước. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lỏp 

2. Kiểm tra bài cù 

• Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

• Trình bày cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bằng lược đồ. 

• Những bài học quý báu của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và 
binh biến Đô Lương đối với cách mạng Việt Nam. 


14 



3. Giói thiệu bài mói 

• Bước sang năm 1941, cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang 
giai đoạn mới, quyết liệt hơn. Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô, 
cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai thay đổi tính chất. 

• Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, Hồ Chí 
Minh về nước (28/1/1941), Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chủ trì 
hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ VIII (5/1941). Người sáng lập 
ra Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh trực tiếp chuẩn bị lực lượng 
cho Cách mạng tháng Tám 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu 
nước, làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Hôm nay 
chúng ta học bài Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945. 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 


I. Mặt trận Việt Minh 

SGK mục I và đặt câu 


ra đời (19/5/1941) 

hỏi: 


/. Hoàn cảnh ra đời 


Trả lời: 

của Mặt trận Việt Minh 

- Em hãy trình bày 

* Thế giới: 

a. Thế giới 

hoàn cảnh ra đời của 

+ Cuộc Chiến tranh thế 


Mặt trận Việt Minh. 

giới lần thứ hai đã bước 



sang năm thứ ba. 



+ Đức đã chiếm xong 

- Đầu 1941, Đức chiếm 


châu Au. 

xong châu Au. 


+ Tháng 6/1941, Đức tấn 

- 6/1941 Đức tấn công 


công Liên Xô. 

Liên Xô. 


+ Trên thế giới hình 

- Thế giới hình thành 2 


thành 2 trận tuyến: 

trận tuyến. 


• Một bên là lực lượng 

+ Một bên là lực lượng 


15 







Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


Hoạt động học 

dân chủ do Liên Xô dân chủ. 
đứng đầu. 

• Một bên là phe phát xít + Một bên là phe phát 

Đức, Ý, Nhật. xít Đức, Ý, Nhật. 

• Trong nước: b. Trong nước 

+ Trước tình hình thế - Ngày 28/1/1941, Hồ 
giới chuyển biến nhanh Chí Minh về nước trực 
chóng, ngày 28/1/1941, tiếp lãnh đạo cách mạng 
Hồ Chí Minh về nước và chủ trì Hội nghị TW 
triệu tập Hội nghị Ban lần thứ VIII tại Pác Bó 
chấp hành TW Đảng lần Cao Bằng, 
thứ VIII (từ ngày 10 —> 

19/5/1941) tại Pác Bó 
Cao Bằng. 

• Hội nghị chủ trương: — Hội nghị chủ trương 

đưa vấn đề giải phóng đưa vấn đề giải phóng 
dân tộc lên hàng đầu. dân tộc lên hàng đầu, 

. Tạm gác khẩu hiệu mọi nhiệm vụ khác 
"Đánh đo địa chủ. chia nhằm vào đó mà giải 
ruộng đất cho dân cày" quyêt. 

thay bằng khẩu hiệu - Hội nghị quyết định 
"Tịch thu ruộng đất của thành lập Mặt trận Việt 
bọn đế quốc và Việt gian Minh (19/5/1941), mặt 
chia cho dân cày nghèo, trận đã thu hút được 
giảm tô, giảm thuế, chia đông đảo quần chúng 
lại ruộng công, tiến tới tham gia. 

"Người cày có ruộng". 

• Hội nghị chủ trương 
thành lập mặt trận Việt 
Nam độc lập đồng minh 
(gọi tắt là Việt Minh), 
bao gồm các tổ chức cứu 


16 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Hoạt động chủ yếu 
của Mặt trận Việt Minh 
là gì? (Trước tiên trình 
bày về xây dựng lực 
lượng vũ trang). 


quốc nhằm "Liên hiệp 
hết thảy các giới, đồng 
bào yêu nước, không 
phân biệt giàu nghèo, già 
trẻ, trai gái, tôn giáo, xu 
hướng chính trị cùng 
đứng lên giải phóng dân 
tộc . 

Mặt trận Việt Minh 
chính thức thành lập 
ngày 19/5/1941, chỉ 
trong một thời gian ngắn 
đã có ảnh hưởng sâu 
rộng trong nông dân. 

- Sau khi thành lập mặt 
trận, Hồ Chí Minh đã gửi 
thư kêu gọi toàn dân 
đứng lên chống Pháp, 
Nhật. 

Trả lời: 

- Hoạt động chủ yếu của 
Mặt trận Việt Minh là 
xây dựng lực lượng cách 
mạng, khi thời cơ đến sẽ 
tiến tới khởi nghĩa vũ 
trang. 

- Chuẩn bị lực lượng vũ 
trang: 


+ Cuối 1940, khi cuộc 
khởi nghĩa Bắc Sơn thất 


2. Hoạt động của Mặt 
trận Việt Minh 

a. Xây dựng lực lượng 
vũ trang 


- Lực lượng vũ trang 
đầu tiên của cách mạng 
Việt Nam là đội du kích 
Bắc Sơn. 

— Năm 1941, chuyển 
thành Cứu quốc quân , 


17 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


bại, một bộ phận của lực 
lượng vũ trang được tổ 
chức lại thành các đội du 
kích. 

+ Năm 1941, lực lượng 
này chuyển thành Cứu 
quốc quân hoạt động tại 
căn cứ Bắc Sơn - Võ 
Nhai. Cứu quốc quân 
thực hiện chiến tranh du 
kích, sau đó phân tán 
thành các bộ phận nhỏ 
để chấn chỉnh lực lượng 
và tiến hành công tác vũ 
trang tuyên truyền. 

- Đầu năm 1944, chiến 
tranh thế giới sắp kết 
thúc, đầu tháng 5/1944, 
Tổng bộ Việt Minh ra 
chỉ thị "Sắm sửa vũ khí, 
đuổi thù chung", không 
khí chuẩn bị khởi nghĩa 
sôi sục khắp căn cứ. 

- Ngày 22/12/1944, đội 
Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân được 
thành lập, sau đó đội đã 
đánh thắng 2 trận liên 
tiếp là Phay Khắt và Nà 
Ngần (Cao Bằng). 

GV giới thiệu với HS 


hoạt động tại căn cứ địa 
Bắc Sơn, Võ Nhai, thực 
hiện chiến tranh du 
kích. 

- Tháng 5/1944, Tổng 
bộ Việt Minh ra chỉ thị 
"Sắm sửa vũ khí, đuổi 
thù chung", không khí 
cách mạng sôi sục khắp 
căn cứ. 


- Ngày 22/12/1944, đội 
Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân ra đời 
đã đánh thắng hai trận 
liên tiếp là Phay Khắt 
và Nà Ngần. 


18 






Hoạt động dạy 

hình 37: Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng 
quân thành lập tại khu 
rừng Trần Hưng Đạo 
(Cao Bằng) gồm 34 
chiến sĩ do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp là đội 
trưởng. 

Hỏi: 

- Mặt trận Việt Minh 
xây dựng lực lượng 
chính trị như thế nào? 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Hồ Chí Minh về nước 
đã xây dựng căn cứ địa 
Cao Bằng, Cao Bằng là 
noi thí điểm xây dựng 
các hội cứu quốc Mặt 
trận Việt Minh. 

- Đến năm 1942, khắp 9 
châu của Cao Bằng đều 
có hội cứu quốc, trong 
đó có 3 "Châu hoàn 
toàn" - (mọi người đều 
gia nhập Mặt trận Việt 
Minh), xã nào cũng có 
UB Việt Minh và ƯB 
Việt Minh liên tỉnh Cao, 
Bắc, Lạng được thành 
lập. 

- Năm 1943, UB Việt 
Minh liên tỉnh Cao, Bắc, 
Lạng thành lập ra 19 ban 
xung phong "Nam tiến" 


Ghi bảng 


h. Xây dựng lực lượng 
chính trị 

- Cao Bằng là nơi thí 
điểm xây dựng các hội 
cứu quốc (co sở của 
Mặt trận Việt Minh). 

- 1942, khắp 9 châu của 
Cao Bằng đều có hội 
cứu quốc, trong đó có 3 
"Châu hoàn toàn". 

- Sau đó UB Việt Minh 
liên tỉnh Cao, Bắc, Lạng 
được thành lập. 


1943, UB Việt Minh 
Cao, Bắc, Lạng thành 
lập 19 ban xung phong 
"Nam tiến" để liên lạc 


19 






Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


GV kết luận: 

Như vậy, cho đến cuối 
năm 1944, đầu 1945, 
Đảng ta đã xây dựng 
được lực lượng chính trị 


Hoạt động học 

để liên lạc với căn cứ địa 
Bắc Sơn - Võ Nhai và 
phát triển lực lượng cách 
mạng ở miền xuôi. 

- Đảng rất chú ý xây 
dựng lực lượng chính trị 
trong quần chúng công 
nông và các tầng lóp 
nhân dân khác: HS, sinh 
viên, trí thức, tư sản dân 
tộc vào tổ chức cứu 
quốc. 

- Báo chí của Đảng và 
Mặt trận Việt Minh: 
"Giải phóng', "Cờ giải 
phóng'', "Chặt xiềng", 
"Cứu quốc", "Việt Nam 
độc lập",... được lưu 
hành rộng rãi trong quần 
chúng để tuyên truyền 
đường lối chính sách của 
Đảng và đấu tranh chống 
mọi thủ đoạn chính trị, 
văn hoá của địch, thu hút 
đông đảo lực lượng quần 
chúng cách mạng. 


với căn cứ Bắc Sơn - 
Võ Nhai. 


- Đảng rất chú ý xây 
dựng lực lượng chính trị 
trong công nông và các 
tầng lóp nhân dân khác: 
trí thức, tư sản dân tộc. 


- Báo chí của Đảng 
được lưu hành rộng rãi 
để tuyên truyền vận 
động quần chúng đấu 
tranh. 


20 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


và lực lượng vũ trang 
khá chu đáo (thông qua 
hoạt động của Mặt trận 
Việt Minh), cách mạng 
Việt Nam tiến lên một 
cao trào mới. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi: 

- Tại sao Nhật đảo 
chính Pháp? 


Trả lời: 

- Đầu năm 1945, Chiến 
tranh thế giới lần thứ hai 
bước vào giai đoạn kết 
thúc. 

+ Nước Pháp được giải 
phóng, Chính phủ Đờ 
Gôn về Paris. 

+ Mặt trận Thái Bình 
Dương, Nhật hết sức 
khốn đốn trước những 
đòn tấn công của Anh - 
Mĩ trên bộ cũng như trên 
biển. 

- Đông Dương: Nhân cơ 
hội đó, thực dân Pháp 
ráo riết hoạt động, chờ 
quân đồng minh vào sẽ 
nổi dậy đánh Nhật, lấy 
lại địa vị thống trị cũ. 

- Trước tình hình đó, 


II. Cao trào kháng 
Nhật cún nước - tiến 
tới Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945 
1. Nhật đảo chính 
Pháp (9/3/1945) 
a. Hoàn cảnh 

- Chiến tranh thế giới 
lần thứ hai sắp kết thúc. 

- Nước Pháp được giải 
phóng. 

- Nhật rất khốn đốn ở 
Thái Bình Dương. 


- Nhân cơ hội đó, thực 
dân Pháp ở Đông 
Dương ngóc đầu dậy 
chờ quân đồng minh 
vào sẽ đánh Nhật. 

- Trước tình hình đó, 


21 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Pháp chần chừ, Nhật đã Nhật đã đảo chính Pháp 
nhanh tay hơn làm đảo để độc chiếm Đông 
chính lật đổ Pháp để độc Dương, 
chiếm Đông Dương. 

Hỏi: Trả lời: b. Diễn biến 

- Nhật đảo chính Pháp - Đêm 9/3/1945, Nhật - Đêm 9/3/1945, Nhật 
như thế nào? nổ súng lật đổ Pháp trên đảo chính Pháp. 

toàn cõi Đông Dương. 

- Pháp chồng cự yếu ót, - Pháp chống cự yếu ớt, 

chỉ sau vài giờ đã đầu sau vài giờ đã đầu hàng 
hàng Nhật. Nhật, Nhật độc chiếm 

Đông Dương. 

- Sau khi hất cẳng Pháp, 

Nhật hoàng tuyên bố sẽ 
giúp đỡ nền độc lập của 
các dân tộc Đông Dương, 
nhưng sau đó, bộ mặt 
thật của phát xít Nhật và 
bọn Việt gian đã bị bóc 
trần. 

- Nhân dân ta ngày càng 
căm thù bọn phát xít 
Nhật và tay sai. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi: 

Sau khi Nhật đảo Trả lời: 2. Tiến tới Tổng khởi 

chính Pháp, Đảng ta đã _ s au khi Nhât đảo chính nghĩa tháng Tám năm 
có chủ trương gì? Pháp, Thường vụ Ban 1945 

chấp hành TW Đảng đã a. Hội nghị Thường vụ 
họp hội nghị mở rộng Ban chấp hành TW 
(12/3/1945), hội nghị đa Đảng (12/3/1945) 


22 






Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em trình bày diễn 
biến của cao trào 
"Kháng Nhật cứu 
nước". 


Hoạt động học 

cho ra đời chỉ thị "Nhật - 
Pháp bắn nhau và hành 
động của chúng ta". 

- Nội dung của bản chỉ 
thị nêu rõ: 

+ Kẻ thù chính, cụ thể 
trước mắt của nhân dân 
Đông Dương lúc này và 
phát xít Nhật. 

+ Hội nghị quyết định 
phát động một cao trào 
"Kháng Nhật cứu nước" 
làm tiền để cho cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945. 

Trả lời: 

- Từ giữa tháng 3/1945 
trở đi, cách mạng Việt 
Nam đã chuyển sang cao 
trào. 


- Phong trào khởi nghĩa 
từng phần và đấu tranh 
vũ trang xuất hiện ở 
nhiều địa phương. 


- Hội nghị cho ra đời 
bản chỉ thị lịch sử "Nhật 

- Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta". 

- Nội dung chỉ thị nêu 
rõ: 

+ Kẻ thù chính, cụ thể 
trước mắt của nhân dân 
Đông Dương lúc này và 
phát xít Nhật. 

+ Hội nghị quyết định 
phát động một cao trào 
"Kháng Nhật cứu nước" 
làm tiền để cho cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945. 

3. Diễn biến cao trào 
"Kháng Nhật cứu 
nước" 

- Giữa tháng 3/1945, 
phong trào khởi nghĩa 
từng phần xuất hiện ở 
nhiều địa phương. 

- Tại Cao, Bắc, Lạng, 
đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân 
và Cứu quốc quân phối 
hợp với lực lượng chính 
trị của quần chúng giải 
phóng hàng loạt các 


23 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

châu, xã. 

+ Ó căn cứ Cao, Bắc, - Nhiều thị xã, thành 
Lạng, đội Việt Nam phố, ngay cả Hà Nội, 
tuyên truyền giải phóng Việt Minh đã trừ khử 
quân và Cứu quốc quân bọn tay sai đắc lực của 
đã phối hợp với lực Nhật, 
lượng chính trị của quân 
chúng, giải phóng hàng 
loạt các châu, xã, huyện. 

+ Ở nhiều địa phương 
quần chúng cách mạng 
đã cảnh cáo bọn quan lại, 
tổng lí, cường hào cố ý 
chống lại cách mạng, 
trừng trị bọn Việt gian. 

+ Ở nhiều thị xã, thành 
phố, ngay cả Hà Nội, các 
đội danh dự Việt Minh 
đã trừ khử một số tay sai 
đắc lực của địch, kích 
thích tinh thần cách 
mạng của quần chúng. 

- Giữa lúc cao trào - Giữa lúc cao trào 
kháng Nhật cứu nước kháng Nhật cứu nước 
đang cuồn cuộc dâng cao dâng cao: 
thì Hội nghị quân sự + 15/4/1945, Hội nghị 
cách mạng Băc Kì đã quân sự cách mạng Bắc 
họp ở Hiệp Hoà (Bắc Kì họp quyết định 
Giang) quyết định thống thống nhất các lực 
nhất các lực lượng vũ lượng vũ trang Việt 
trang ở Việt Nam thành Nam thành Việt Nam 


24 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

Việt Nam giải phóng giải phóng quân, 
quân, phát triển hơn nữa + Phát triển lực lượng 
lực lượng vũ trang và nửa vũ trang và nửa vũ 
vũ trang. trang. 

+ Mở trường đào tạo cán + Mở trường đào tạo 
Bộ Chính trị và quân sự. cán Bộ Chính trị, quân 

sự. 

+ Đề ra nhiệm vụ cần kíp + Phát triển chiến tranh 
là tích cực phát triển du kích, xây dựng căn 
chiến tranh du kích, xây cứ địa, tiến tới tổng 
dựng căn cứ địa kháng khởi nghĩa. 

Nhật, chuẩn bị tổng khởi 
nghĩa. 

- uỷ ban quân sự cách - uỷ ban quân sự cách 
mạng Bắc Kì thành lập mạng Bắc Kì thành lập 
có nhiệm vụ chỉ huy các có nhiệm vụ chỉ huy và 
chiến khu miền Bắc và giúp đỡ quân sự các 
giúp đỡ các chiến khu về chiến khu miền Bắc. 
mặt quân sự. 

- Khu Giải phóng Việt - Khu giải phóng Việt 
Bắc thành lập (4/6/1945), Bắc thành lập, đó là 
bao gồm các tỉnh: Cao hình ảnh thu nhỏ của 
Bằng, Bắc Cạn, Lạng nước Việt Nam mới. 
Sơn, Thái Nguyên, Hà 

Giang, Tuyên Quang và 
một số vùng lân cận 
khác: Bắc Giang, Phú 
Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. 

- Ưỷ ban lâm thời khu - uỷ ban lâm thời khu 
giải phóng được thành giải phóng thành lập đã 


25 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


GV giới thiệu với HS 
hình 38, Khu Giải phóng 
Việt Bắc (Cao, Bắc, 
Lạng, Thái, Hà, Tuyên). 
GV kết luận: 

Như vậy, trước ngày 
tổng khởi nghĩa, cao 


lập đã thi hành 10 chính 
sách lớn của Việt Minh, 
nhằm đem lại quyền lợi 
cho nhân dân. 

+ Khu giải phóng trở 
thành căn cứ địa của cả 
nước và hình ảnh thu nhỏ 
của nước Việt Nam mới. 
- Phong trào cách mạng 
trong cả nước đang cuồn 
cuộn dâng cao, nạn đói 
khủng khiếp đã diễn ra ở 
miền Bắc và Bắc Trung 
Bộ, Đảng đưa ra khẩu 
hiệu lịch sử: "Phá kho 
thóc, giải quyết nạn đói", 
quần chúng đã hăng hái 
tham gia phong trào 
đánh chiếm kho thóc của 
giặc Nhật chia cho dân 
nghèo. Bầu không khí 
tiền khởi nghĩa lan tràn 
khắp cả nước báo trước 
giờ hành động quyết 
định sắp đến. 


Ghi bảng 

thi hành 10 chính sách 
lớn của Việt Minh. 


- Phong trào cách mạng 
trong cả nước đang 
cuồn cuộn dâng cao, 
nạn đói khủng khiếp 
xảy ra ở Bắc Kì và Bắc 
Trung Kì, Đảng đã kịp 
thời đưa ra khẩu hiệu: 
"Phá kho thóc, giải 
quyết nạn đói", quần 
chúng tham gia rất đông 
đảo với khí thế tiền khởi 
nghĩa. 


26 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

trào kháng Nhật cứu 
nước đã diễn ra rất sôi 
nổi, quyết liệt trong 
toàn quốc với khí thế 
đoạt chính quyền. 




5. Củng cố 

• Em hãy trình bày về hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh. 

• Hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh (chuẩn bị lực lượng chính 
trị, lực lượng vũ trang cho Cách mạng tháng Tám 1945). 

• Cao trào kháng Nhật cứu nước (Hoàn cảnh, diễn biến). 

6. Bài tộp 

• Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy 
phong trào cách mạng tiến tới. 

• Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác dụng như thế nào đến cao trào 
kháng Nhật cứu nước. 


Bài 23 


TỔNG KHỎI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 
VÀ Sự THÀNH LẬP NƯỎC VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Sau khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, tinh 
hình thế giới rất thuận lợi cho cách mạng, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền. 


27 







• Cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra rất nhanh chóng, giành thắng lợi ở Thủ 
đô Hà Nội và khắp toàn quốc, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 

• Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám 1945. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS lòng kính yêu Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

• Các em có niềm tin vào sự thắng lợi của cách mạng và lòng tự hào 
dân tộc. 

3. Kĩ nàng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng tranh ảnh và bản đồ lịch sử. 

• Tường thuật diễn biến của Cách mạng tháng Tám 1945. 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Lược đồ tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 

• Ảnh cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội 19/8/1945. 

• Ảnh Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). 

• Các tài liệu về Cách mạng tháng Tám, về sự lãnh đạo của Đảng, và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (nếu có điểu kiện cho HS xem một số hình ảnh về 
ngày 2/9/1945 và nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 


c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lỏp 

2. Kiểm tra bài cù 

• Em hãy trình bày về sự ra đời của Mặt trận Việt Minh. 

• Mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám 
như thế nào. 

• Em hãy trình bày về cao trào kháng Nhật cứu nước. 


28 



3. Giói thiệu bài mói 

• Sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, bọn phát xít 
Nhật ở Đông Dương hoang mang, dao động đến cực điểm. Hội nghị 
toàn quốc của Đảng đã được triệu tập ngày 14/8/1945, lệnh tổng khởi 
nghĩa được ban bố, nhân dân ta khắp thành thị đến nông thôn, từ rừng 
núi đến hải đảo đã đứng dậy giành chính quyền trong toàn quốc. Chúng 
ta chuẩn bị trong 15 năm, trải qua 3 cao trào: 1930 - 1931, 1936 - 1939 
và 1939 - 1945, để rồi giành chính quyền trong vòng 15 ngày (từ 
14/8-28/8/1945). 

• Chiều 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai 
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hôm nay chúng ta học bài: 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi: 

- Em cho biết: Lệnh 
tổng khởi nghĩa được 
ban bố trong hoàn cảnh 
nào. 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Chiến tranh thế giới 
lần thứ hai đang tới 
những ngày cuối cùng. 

+ Châu Âu: Phát xít Đức 
đã đầu hàng đồng minh 
vô điều kiện (9/5/1945). 

+ Châu Á: Phát xít Nhật 
đầu hàng đồng minh vô 
điều kiện (14/8/1945). 

* Trong nước: 

- Nghe tin phát xít Nhật 


Ghi bảng 

I. Lệnh tổng khởi 
nghĩa được ban bô 
ỉ. Hoàn cảnh 
- Chiến tranh thế giới 
lần thứ hai sắp kết thúc. 


+ Phát xít Đức đầu hàng 
đồng minh vô điều kiện 
(9/5/1945). 

+ Phát xít Nhật đầu 
hàng đồng minh vô điều 
kiện (14/8/1945). 

- Đảng ta nhận định 


29 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Sau khi lệnh tổng 
khởi nghĩa ban bố, 
Đảng ta đã làm gì để 
tiến tới Tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền. 


đầu hàng đồng minh vô 
điều kiện, hội nghị toàn 
quốc của Đảng đã họp 
tại Tân Trào (Tuyên 
Quang) từ 14 -> 

15/8/1945, quyết định 
tổng khởi nghĩa trong cả 
nước, giành chính quyền 
trước khi quân đồng 
minh vào. 

- ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc được thành lập 
và ra quân lệnh số 1, kêu 
gọi toàn dân nổi dậy. 

Trả lời: 

- Quốc dân đại hội họp ở 
Tân Trào (16/8/1945), 
gồm đầy đủ đại biếu của 
3 xứ, thuộc đủ các dân 
tộc, tôn giáo, đoàn 
thể,... tiêu biểu cho 
nguyện vọng, ý chí của 
toàn dân. 

- Lần đầu tiên Hồ Chí 
Minh ra mắt các đại biểu 
toàn dân. 

- Đại hội nhất trí tán 
thành lệnh tổng khởi 
nghĩa của Đảng. 

- Thông qua 10 chính 
sách lớn của Việt Minh. 


Ghi bảng 

thời cơ tổng khởi nghĩa 
đã đến. 

2. Hội nghị toàn quốc 
của Đảng 

- Ngày 14 15/8/1945, 

hội nghị toàn quốc của 
Đảng họp tại Tân Trào 
quyết định tổng khởi 
nghĩa trong cả nước. 

- ủy ban khởi nghĩa 
được thành lập và ra 
quân lệnh số 1. 

3. Quốc dân đại hội 

- Quốc dân đại hội họp 
ở Tân Trào (16/8/1945), 
tiêu biếu cho ý chí và 
nguyện vọng của toàn 
dân. 


- Quốc dân đại hội tán 
thành lệnh tổng khởi 
nghĩa của Đảng. 

- Thông qua 10 chính 
sách của Việt Minh. 


30 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Theo em, vì sao Đảng 
ta ban bố lệnh Tổng 
khởi nghĩa 14/8/1945. 

GV hướng dẫn HS thảo 
luận nhóm và sau đó 
GV tổng kết. 

- Sở dĩ Đảng ta ban bố 
lệnh tổng khởi nghĩa 
14/8/1945 là vì lúc đó 
phát xít Nhật đã bị tiêu 
diệt, bọn giặc Nhật ở 
Đông Dương hoang 
mang dao động đến cực 
điểm (như rắn mất đầu). 

- Như vậy, kẻ thù cũ đã 


- Lập Uy ban Dân tộc 
giải phóng (Chính phủ 
Lâm thời sau này) do Hồ 
Chí Minh làm Chủ tịch. 

- Sau đó Hồ Chí Minh 
gửi thư tới đồng bào cả 
nước, kêu gọi nổi dậy 
tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền. 

- Chiều 16/8/1948, đồng 
chí Võ Nguyên Giáp dẫn 
đầu một đoàn quân từ 
Tân Trào về giải phóng 
thị xã Thái Nguyên. 

Trả lời: 

HS thảo luận nhóm (GV 
hướng dẫn). 


- Lập ủy ban Dân tộc 
giải phóng (Chính phủ 
Lâm thời sau này). 

- Sau đó Hồ Chí Minh 
gửi thư kêu gọi đồng 
bào cả nước đứng lên 
tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền. 

Chiều 16/8/1948, 
đồng chí Võ Nguyên 
Giáp dẫn đầu một đoàn 
quân về giải phóng thị 
xã Thái Nguyên. 


31 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


gục, kẻ thù mới là quân 
đồng minh chưa vào, 
theo tinh thần công 
pháp quốc tế, 3/9/1945 
quân đồng minh sẽ vào 
Đông Dưong tước khí 
giới quân Nhật. 

- Ở trong nước, chúng 
ta đã chuẩn bị đầy đủ 
lực lượng, cao trào 
kháng Nhật cứu nước 
đang nổ ra rất quyết 
liệt. Như vậy, thời co 
tổng khởi nghĩa đã chín 
muồi. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi. 

Cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền tại 
Thủ đô Hà Nội diễn ra 
như thế nào? 


Trả lời: 

- ơ Hà Nội, sau khi 
Nhật đảo chính Pháp, 
không khí cách mạng rất 
sôi động. 

+ Các tầng lóp nhân dân 
đặc biệt là thanh niên 
hăng hái gia nhập các tổ 
chức cứu quốc và tự vệ 
chiến đấu. 

+ Các đội tuyên truyền 
xung phong hoạt động 
khắp thành phố. 


II. Giành chính quyền 
ở Hà Nội 


Sau khi Nhật đảo 
chính Pháp (9/3/1945), 
không khí cách mạng ở 
Hà Nội rất sôi sục. 

- Quần chúng hăng hái 
gia nhập các tổ chức 
cứu quốc và tự vệ chiến 
đấu. 

- Việt Minh thẳng tay 
trừ khử bọn Việt gian 
thân Nhật. 


32 





Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

+ Việt Minh thẳng tay 
trừ khử bọn tay sai đắc 
lực của Nhật. 

- Tối 15/8/1945, đội - Tối 15/8/1945, đội 
tuyên truyền xung phong tuyên truyền xung 
của Việt Minh đã công phong của Việt Minh đã 
khai diễn thuyết ở 3 rạp diễn thuyết công khai, 
hát lớn trong thành phố. kêu gọi khởi nghĩa. 

- 16/8/1945, truyền đơn, - 16/8/1945, truyền đơn 
biểu ngữ kêu gọi khởi kêu gọi khởi nghĩa xuất 
nghĩa xuất hiện khắp nơi, hiện khắp nơi. 

chính quyền bù nhìn 
thân Nhật bị lung lay tận 
gốc rễ. 

Sáng 19/8/1945, Hà - 19/8/1945, hàng chục 
Nội tràn ngập khí thế vạn quần chúng kéo về 
cách mạng, hàng chục quảng trường Nhà hát 
vạn quần chúng khắp lớn thành phố dự mít 
nội, ngoại thành rầm rập tinh do Việt Minh tổ 
kéo về quảng trường Nhà chức, 
hát lớn thành phố dự 
cuộc mít tinh do Việt 
Minh tổ chức. 

+ Đại biểu Việt Minh đọc - Sau đó, cuộc mít tinh 
tuyên ngôn và kêu gọi nhanh chóng biến thành 
nhân dân đứng lên khởi biểu tình, tuần hành, thị 
nghĩa giành chính quyền, uy, quần chúng chia 

nhau đi các ngả chiếm 
cơ quan của chính 
quyền bù nhìn. 

+ Bài hát "Tiến quân ca" - Khởi nghĩa thắng lợi 


33 





Hoạt động dạy 


GV giới thiệu với HS 
hình 39 SGK về cuộc 
mít tinh ở Nhà hát lớn 
Hà Nội (19/8/1945) 
hoặc hình ảnh: Những 
ngày tháng Tám sôi sục 
ở Thủ đô Hà Nội, biểu 
tình chiếm phủ khâm 
sai (trong cuốn Đại 
cương lịch sử Việt Nam , 
NXBGD, 1998, tập 3, 
trang 367). 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục III và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy trình bày về 
cuộc Tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền 


Hoạt động học 

lần đầu tiên được hát 
vang. 

- Cuộc mít tinh nhanh 
chóng biến thành biếu 
tình, tuần hành, được 
chia thành nhiều đoàn đi 
chiếm các công sở của 
chính quyền bù nhìn. 

- Trước khí thế mạnh 
mẽ, quyết liệt của quần 
chúng, quân Nhật không 
dám chống lại. 

- Khởi nghĩa ở Hà Nội 
hoàn toàn thắng lợi. 


Trả lời: 

- Từ những ngày đầu 
tháng 8/1945, không khí 


Ghi bảng 

ở Hà Nội (chiều 
19/8/1945). 


III. Giành chính 
quyền trong toàn quốc 

- Từ đầu tháng Tám 
1945, không khí gấp rút 
khởi nghĩa lan rộng 


34 





Hoạt động dạy 


trong cả nước. 


Hoạt động học 

gấp rút chuẩn bị khởi 
nghĩa đã sôi sục khắp cả 
nước. 

- Từ 14 18/8/1945, 

nhiều xã, huyện thuộc 
một số tỉnh đã nối tiếp 
nhau chớp thời cơ giành 
chính quyền. 

- Bốn tỉnh giành được 
chính quyền sớm nhất cả 
nước: Bắc Giang, Hải 
Dương, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam (18/8/1945). 

Hà Nội khởi nghĩa 
thắng lợi (19/8/1945) sau 
đó khởi nghĩa cả nước 
lan nhanh như một dây 
thuốc nổ. 

- Huế khởi nghĩa thắng 
lợi 23/8/1945, Bảo Đại 
thoái vị 30/8/1945. 

25/8/1945, Sài Gòn 
khởi nghĩa thắng lợi. 

- Từ 25 -» 28/8/1945, 
các tỉnh còn lại của Nam 
Bộ giành chính quyền. 

=> Như vậy, chỉ trong 
vòng 15 ngày (14 -» 
28/8/1945, chúng ta đã 
tổng khởi nghĩa thắng lợi 
trong toàn quốc. 


Ghi bảng 
khắp cả nước. 

- Từ 14 -> 18/8/1945, 
nhiều nơi đã khởi nghĩa 
giành chính quyền. 

- Bốn tỉnh giành được 
chính quyền sớm nhất 
cả nước: Bắc Giang, 
Hải Dương, Hà Tĩnh, 
Quảng Nam (18/8/ 
1945)7 

- Hà Nội khởi nghĩa 
thắng lợi: 19/8/1945. 


- 23/8/1945, Huế khởi 
nghĩa thắng lợi. 

- 25/8/1945, Sài Gòn 
khởi nghĩa thắng lợi. 

- Từ 25 -> 28/8/1945, 
các tỉnh còn lại ở Nam 
Bộ giành chính quyền. 


35 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


GV giới thiệu với HS 
hình 40, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn Độc lập và hình 
ảnh quảng trường Ba 
Đình lịch sử ngày 
2/9/1945 (lấy trong 
cuốn Đại cương lịch sử 
Việt Nam , NXBGD, 
1998, tập 3, trang 369). 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK và đặt câu hỏi. 


- Em hãy trình bày ý 
nghĩa lịch sử của cuộc 
Cách mạng tháng Tám 
1945. 


Chiều 2/9/1945, tại 
quảng trường Ba Đình 
lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thay mặt Chính 
phủ Lâm thời đọc bản 
Tuyên ngôn Độc lập, 
khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. 


Trả lời: 

- Cách mạng tháng Tám 
là sự kiện lịch sử trọng 
đại của cách mạng Việt 
Nam. 

* Trong nước: 

- Nó đập tan 2 xiềng 
xích nô lệ là thực dân 
Pháp và phát xít Nhật 
hơn 80 năm qua và lật 


Ghi bảng 

- 2/9/1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn Độc lập, khai sinh 
ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà. 


IV. Ý nghĩa lịch sử và 
nguyên nhân thành 
công của Cách mạng 
tháng Tám 

/. Ý nghĩa lịch sử 


* Trong nước: 

- Cách mạng tháng 
Tám thành công đã đập 
tan ách thống trị hơn 80 
năm của thực dân Pháp 


36 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Nguyên nhân nào dẫn 
đến sự thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám 


nhào chế độ phong kiến 
tồn tại dai dẳng hàng 
ngàn năm trên đất 
nước ta. 

- Mở ra một kỉ nguyên 
mới trong lịch sử dân tộc 

- kỉ nguyên độc lập tự do. 

Đưa nước ta từ một 
nước thuộc địa, nửa 
phong kiến trở thành một 
nước độc lập. 

- Đưa nhân dân ta từ 
thân phận nô lệ thành 
người làm chủ nước nhà. 

* Quốc tế: 

- Đây là thắng lợi đầu 
tiên của thời đại mới, 
một dân tộc nhược tiểu 
đã tự giải phóng khỏi ách 
đế quốc, thực dân. 

- Thắng lợi cổ vũ mạnh 
mẽ phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc trên 
thế giới. 

Trả lời: 

- Cách mạng tháng Tám 
thành công là do dân tộc 
ta có truyền thống yêu 


Ghi bảng 

và phát xít Nhật, lật đổ 
chế độ phong kiến tồn 
tại dai dẳng hàng ngàn 
năm trên đất nước ta. 

- Nó mở ra kỉ nguyên 
mới trong lịch sử dân 
tộc - kỉ nguyên độc lập 
tự do. 


* Quốc tế: 

- Đây là thắng lợi đầu 
tiên của một dân tộc 
nhược tiểu tự giải phóng 
khỏi ách đế quốc thực 
dân. 

- Nó là nguồn cổ vũ lớn 
lao đối với phong trào 
đấu tranh giải phóng 
dân tộc trên thế giói. 

2. Nguyên nhân thắng 
lợi 

- Dân tộc ta có truyền 
thống đấu tranh kiên 


37 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


1945. 


nước sâu sắc, đã đấu 
tranh kiên cường bất 
khuất từ ngàn xưa vì độc 
lập tự do. Cho nên, khi 
được Đảng và Mặt trận 
Việt Minh phất cao ngọn 
cờ cứu nước thì nhân dân 
rất hăng hái hưởng ứng. 

- Có sự lãnh đạo tài giỏi 
của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh với đường lối 
chính trị quân sự đúng 
đắn, phù hợp với hoàn 
cảnh của cách mạng Việt 
Nam. 


- Đảng ta đã xác định 
phương pháp cách mạng 
bạo lực, kết họp lực 
lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang, kết hợp 
đấu tranh chính trị và 
đấu tranh vũ trang, từ 


cường bất khuất chống 
giặc ngoại xâm. 

- Khối đoàn kết dân tộc 
được tạo dựng đến mức 
cao nhất, thông qua Mặt 
trận Việt Minh. 

- Có sự lãnh đạo sáng 
suốt, tài tình của Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, với đường lối 
cách mạng đúng đắn, 
phương pháp cách mạng 
bạo lực, kết hợp bạo lực 
chính trị và bạo lực vũ 
trang, kết hợp giữa đấu 
tranh chính trị và đấu 
tranh vũ trang, từ khởi 
nghĩa từng phần tiến tới 
tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền trong cả 
nước. 


38 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


khởi nghĩa từng phần 
tiến tới tổng khởi nghĩa 
giành chính quyển trong 
cả nước. 

- Cách mạng tháng Tám 
diễn ra mau lẹ, ít đổ máu 
là nhờ có hoàn cảnh 
quốc tế thuận lợi (chúng 
ta đánh Nhật, sau khi 
Liên Xô đã đánh gục đội 
quân Quan Đông của 
Nhật ở vùng Mãn Châu - 
Trung Quốc (hơn 1 triệu 
quân tinh nhuệ - xương 
sống của quân Nhật). 

5. Củng cố 

• Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào? 

• Em hãy nêu nội dung chính Hội nghị toàn quốc của Đảng (14/8/1945) 
và Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945). 

• Khởi nghĩa diễn ra ở Hà Nội như thế nào. 

• Giành chính quyền trong toàn quốc ra sao. 

• Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945. 

6. Bài tạp 

• Sự lãnh đạo kịp thời sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm 
nào. (GV hướng dẫn HS trả lời). 


- Cách mạng tháng 
Tám thành công nhanh 
chóng, ít đổ máu là nhờ 
có hoàn cảnh quốc tế 
thuận lợi. 


39 





• Sau khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện 
(14/8/1945), bọn phát xít Nhật ở Đông Dương hoang mang, dao động 
đến cực điểm (kẻ thù cũ đã gục). 

• Đầu tháng 9/1945, quân đồng minh sẽ vào giải giáp quân đội Nhật (kẻ 
thù mới chưa vào) => Trong khoảng thời gian rất thuận lợi này, Đảng và 
Hồ Chí Minh đã quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Hồ 
Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945) trước khi quân đồng 
minh vào tước khí giới quân đội Nhật ở nước ta. 

• Lập niên biểu về Cách mạng tháng Tám 1945: 


Thời gian 

Sự kiện 

9/3/1945 

- Nhật đảo chính Pháp. 

14/8/1945 

- Phát xít Nhật đầu hàng đông minh vô điều kiện. Hội nghị 
toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào. 

16/8/1945 

- Quốc dân Đại hội Tân Trào. 

- Võ Nguyên Giáp dẫn đầu một đoàn quân về giải phóng thị 
xã Thái Nguyên và tiến xuống phía Nam. 

18/8/1945 

- Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước: 
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

19/8/1945 

- Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi. 

23/8/1945 

- Huế khởi nghĩa thắng lợi. 

25/8/1945 

- Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi. 

25-^28/8/1945 

- Các tỉnh còn lại ở Nam Bộ giành chính quyền thắng lợi. 

14—>28/8/1945 

- Giành chính quyền trong toàn quốc. 

2/9/1945 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh 
ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 


40 

























Chi/ơNq IV 

VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIÊN 


Bài 24 


CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 

CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 -1946) 

(2 tiết) 


A- MỤC TIỄU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Tinh hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám (thuận lợi, khó khăn). 

• Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, chúng ta đã phát huy thuận 
lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện những chủ trương và biện pháp để 
giữ vững và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân. 

• Sách lược đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản đế bảo vệ chính 
quyền - thành quả to lớn của Cách mạng tháng Tám 1945. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục cho HS lòng yêu nước, kính yêu lãnh tụ, có tinh thần cách mạng, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và lòng tự hào dân tộc. 

3. Kĩ nòng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự 
kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

Các tranh ảnh về giai đoạn lịch sử 1945 - 1946. 


41 




c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cù 

• Em hãy trình bày lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng được ban bố trong 
hoàn cảnh nào. 

• Giành chính quyền trong toàn quốc diễn ra như thế nào. 

• Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám 1945. 

• GV cần giành thời gian đé chữa bài tập của tiết trước. 

3. Giỏi thiệu bài móỉ 

• Sau Cách mạng tháng Tám 1945, chúng ta đã giành được chính quyền. 
Nhưng "giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hon", nhà 
nước non trẻ của chúng ta gặp muôn vàn khó khăn thử thách, trong tình 
trạng "ngàn cân treo sợi tóc", dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của 
Đảng và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã vượt qua mọi 
khó khăn, nguy hiểm, giữ vững và củng cố chính quyền dân chủ 
nhân dân. 

• Hôm nay chúng ta học bài: Cuộc đấu tranh hảo vệ và xây dựng chính 
quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi: 


I. Tình hình nước ta 
sau Cách mạng tháng 
Tám 

1. Những khó khăn vê 
quân sự 

- Em hãy trình bày tình 
hình nước ta sau Cách 
mạng tháng Tám (trước 

- Chỉ 10 ngày sau khi 
tổng khởi nghĩa tháng 
Tám thành công, quân 

- Sau Cách mạng tháng 
Tám, chúng ta gặp 
muôn vàn khó khăn, thử 


42 









Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


tiên nói những khó khăn đồng minh đã kéo vào 
về quân sự) nước ta, giải giáp quân 

đội Nhật. 

- Từ vĩ tuyến 16 (Đà 
Nẵng) trở ra: 20 vạn 
quân Tưởng Giới Thạch 
vào miền Bắc tước khí 
giới quân Nhật, theo sau 
bọn Tưởng là lực lượng 
các tổ chức phản động; 
Việt Nam Quốc dân 
Đảng và Việt Nam Cách 
mạng đồng minh hội, 
còn gọi là bọn "Việt 
Quốc" và "Việt Cách" 
với âm mưu lật đổ chính 
quyền cách mạng, thành 
lập chính quyền tay sai. 

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào: 
gần 1 vạn quân Anh mở 
đường cho Pháp quay trở 
lại xâm lược nước ta. 

- Lợi dụng tình hình 
trên, các lực lượng phản 
cách mạng ở miền Nam: 
Đại Việt, Tờ-rốt-kít, 
bọn phản động trong các 
giáo phái ngóc đầu dậy 
làm tay sai cho Pháp, ra 
sức chống phá cách 
mạng. 


thách, nhưng khó khăn 
nguy hiểm nhất là giặc 
ngoại xâm. 

Miền Bắc: 20 vạn 
quân Tưởng vào giải 
giáp quân Nhật và bọn 
"Việt Quốc", "Việt 
Cách" âm mưu lật đổ 
chính quyển cách 
mạng. 

— Miền Nam: 1 vạn 
quân Anh mở đường 
cho Pháp trở lại xâm 
lược nước ta. 

- Trên đất nước ta lúc 
đó còn có 6 vạn quân 
Nhật. 

Bọn phản động: Đại 
Việt, Tờ-rốt-kít (giả 
danh cách mạng) chống 
phá cách mạng. 


43 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Lúc đó, trên đất nước 
ta còn 6 vạn quân Nhật 
chờ giải giáp, nhưng một 
bộ phận của chúng đã 
theo lệnh đế quốc Anh, 
đánh lực lượng vũ trang 
của ta. Tạo điều kiện cho 
thực dân Pháp mở rộng 
phạm vi chiếm đóng. 

2. Khó khăn vê chính 

Hỏi: 

Trả lời: 

trị 

- Em trình bày những 

- Nền độc lập tự do bị đe 

- Nền độc lập bị đe 

khó khăn về chính trị 

doạ nghiêm trọng. 

doạ. 

của nước ta thời kì 1945 

- 1946. 

- Nhà nước cách mạng 

- Nhà nước cách mạng 


chưa được củng cố. 

chưa được củng cố. 

Hỏi: 

Trả lời: 

3. Khó khăn vé kinh tế 

- Những khó khăn vể 

- Nền kinh tế của ta chủ 

- Kinh tế nước ta chủ 

kinh tế của nước ta thời 

yếu là nông nghiệp 

yếu là nông nghiệp, 

kì này là gì? 

nghèo nàn, lạc hậu, bị 

nghèo nàn, lạc hậu, bị 


chiến tranh tàn phá nặng 

chiến tranh tàn phá 


nề. 

nặng nề. 


- Hậu quả của chính 

- Hơn 2 triệu dân bị 


sách áp bức bóc lột Pháp 

chết đói chưa khắc phục 


- Nhật đã làm cho hơn 2 
triệu dân ta chết đói cuối 
1944, đầu 1945 chưa 
khắc phục được. 

được. 


- Tháng 8/1945, đê vỡ 9 

- Thiên tai, hạn hán, lụt 


tỉnh Bắc Bộ. 

lội liên tiếp xảy ra. 


44 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Hạn hán kéo dài làm 
cho 50% ruộng bỏ 
hoang. 

- Công nghiệp đình đốn. 

- Công nghiệp đình 


- Hàng hoá khan hiếm. 

đốn. 

- Hàng hoá khan hiếm, 


giá cả tăng vọt. 

giá cả tăng vọt. 


Nạn đói đe dọa đời 
sống nhân dân. 

- Tài chính: 

- Tài chính kiệt quệ. 


+ Ngân sách nhà nước 
hầu như trống rỗng. 

+ Nhà nước chưa kiểm 

- Nhà nước chưa kiểm 


soát được Ngân hàng 

soát được Ngân hàng 


Đông Dương. 

Đông Dương. 


- Bọn Tưởng tung vào 

- Tưởng đưa tiền mất 


thị trường các loại tiền 

giá trị vào nước ta làm 


mất giá trị, làm cho tài 

rối loạn tài chính. 

GV minh hoạ thêm: 

- Sau Cách mạng tháng 
Tám, chúng ta chỉ 
chiếm được kho bạc với 
1.230.000đ, trong đó 
gần một nửa số tiền là 
rách nát không thể lưu 
hành được. 

- Ta không kiểm soát 
được Ngân hàng Đông 

chính nước nhà rối loạn. 



45 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Dương (có độc quyền 
phát hành giấy bạc). 

Hỏi: 

Những khó khăn về 
văn hoá, xã hội như thế 
nào. 


Hỏi: 

- Tại sao nói: nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà 
ngay sau khi thành lập 
đã ở tình trạng ngàn cân 
treo sợi tóc. 

GV tổng kết thảo luận. 

- Nước ta lúc đó gặp 
khó khăn rất lớn về kinh 
tế, chính trị, xã hội, đặc 
biệt là khó khăn về quân 
sự. Chưa bao giờ trên 
đất nước ta lại có nhiều 
giặc ngoại xâm như lúc 
này. Hơn nữa, nhà nước 
non trẻ chưa được củng 
cố. Nạn đói khủng 
khiếp hoành hành. Ngân 
sách trống rỗng, tệ nạn 


Trả lời: 

- Chế độ thực dân phong 
kiến để lại hậu quả nặng 
nề. 

- Hơn 90% dân mù chữ. 

- Các tệ nạn xã hội tràn 
lan: mê tín dị đoan, rượu 
chè, cờ bạc, nghiện 
hút,... 

Trả lời: 

HS thảo luận nhóm (GV 
hướng dẫn). 


4. Khó khăn về văn 
hoá xã hội 


- Hơn 90% dân ta mù 
chữ. 

- Các tệ nạn xã hội tràn 
lan: mê tín dị đoan, 
rượu chè, cờ bạc, 
nghiện hút,... 


46 






Hoạt động dạy 

xã hội tràn lan. Cho nên 
nước ta trong tình trạng 
"ngàn cân treo sợi tóc". 
GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi: 

- Đảng và Chính phủ ta 
đã tiến hành những biện 
pháp gì để củng cố 
chính quyền cách mạng? 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Chúng ta tiến hành tổng 
tuyến cử tự do trong cả 
nước. 

- Ngày 8/9/1945, Chính 
phủ Lâm thời công bố 
lệnh Tổng tuyển cử trong 
cả nước. 

- Ngày 6/1/1946, lần 
đầu tiên Tổng tuyển cử 
tự do trong cả nước được 
tiến hành. 

+ Hơn 90% cử tri cả 
nước đã đi bầu cử quốc 
hội, đồng bào Nam Bộ 
đã phải đổ máu trong 
cuộc Tổng tuyển cử này. 
+ Kết quả: Chúng ta đã 
bầu được 333 đại biểu 
đại diện cho khối đoàn 
kết Bắc, Trung, Nam vào 
Quốc hội. 

- Ngày 2/3/1946, Quốc 
hội đã họp phiên đầu tiên 
tại Hà Nội. 


Ghi bảng 


II. Bước đầu xây dụng 
chê độ mới 


- Tiến hành Tổng tuyển 
cử tự do trong cả nước 
(6/1/1946). 

- Hơn 90% cử tri cả 
nước đã đi bầu cử. 


Bầu được 333 đại 
biếu vào Quốc hội. 


- Ngày 2/3/1946, Chính 
phủ mới ra mắt quốc 
dân đồng bào, đứng đầu 


47 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


GV giới thiệu hình 41 
về cử tri Sài Gòn đi bỏ 
phiếu bầu cử Quốc hội 


+ Xác nhận thành tích 
của Chính phủ Lâm thời 
trong những ngày đầu 
xây dựng nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. 

+ Lập ra Ban Dự thảo 
Hiến pháp và thông qua 
Chính phủ Liên hiệp 
kháng chiến do Hồ Chủ 
tịch đứng đầu. 

- Sau đó khắp Bắc và 
Trung Bộ, từ tỉnh đến xã 
đều tiến hành bầu cử ủy 
ban hành chính các cấp. 

- Bộ máy chính quyền 
dân chủ nhân dân được 
kiện toàn. 

29/5/1946, Hội liên 
hiệp Quốc dân Việt Nam 
được thành lập (gọi tắt là 
Hội Liên Việt), để tăng 
cường củng cố khối đoàn 
kết dân tộc. 


Ghi bảng 

là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

- Lập ban dự thảo hiến 
pháp. 


- Sau đó khắp Bắc, 
Trung Bộ tiến hành bầu 
cử từ tỉnh đến xã để bầu 
ra ủy ban hành chính 
các cấp. 

- Bộ máy chính quyền 
mới được xác lập từ 
trung ương đến địa 
phương. 

- 29/5/1946, Mặt trận 
Liên Việt ra đời để mở 
rộng khối đoàn kết dân 
tộc. 


48 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

khoá I rất hăng hái, 
phấn khởi, vui vẻ, trật 
tự. 



GV yêu cầu HS đọc 


III. Diệt giặc đói, giặc 

SGK mục III và đặt câu 


dốt và giải quyết khó 

hỏi. 


khăn về tài chính 

- Em hãy cho biết Đảng 

Trả lời: 

/. Giải quyết giặc đói 

ta giải quyết giặc đói 

- Để giải quyết giặc đói, 

- Hưởng ứng lời kêu 

sau Cách mạng tháng 

đồng bào cả nước hưởng 

gọi của Chủ tịch Hồ 

Tám 1945 như thế nào? 

ứng lời kêu gọi của Chủ 

Chí Minh, nhân dân lập 


tịch Hồ Chí Minh và noi 

"Hũ gạo tiết kiệm", 


gương Người. 

- Lập : "Hũ gạo tiết 
kiệm" 

- Tổ chức "Ngày đồng 
tâm". 

- Không dùng gạo nấu 
rượu. 

"Ngày đồng tâm" để 
người có giúp người 
không. 


- Tăng gia sản xuất được 

- Tăng gia sản xuất 


đẩy mạnh. 

được đẩy mạnh. 


+ Phong trào thi đua sản 

+ Thực hiện khai hoang 


xuất được dấy lên ở các 
địa phương. 

phục hoá. 


+ Diện tích ruộng đất 
hoang hoá nhanh chóng 
được gieo trồng các loại 
cây lương thực và hoa 
màu. 

+ Chia lại ruộng công. 


49 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


+ Công nhân viên chức, + Ra thông tư giảm tô 
bộ đội, trí thức,... tổ và ra sắc lệnh giảm các 
chức thành từng đoàn loại thuế, 
giúp nông dân chống lụt, 
khai hoang, phục hoá. 

- Chính quyền cách 
mạng tịch thu ruộng đất 
của bọn đế quốc, Việt 
gian chia cho nông dân 
nghèo. 

+ Chia lại ruộng công. 

+ Ra thông tư giảm tô. 

+ Ra xác lệnh bãi bỏ 
thuế thân và các thứ thuế 
vô lý. 

GV minh hoạ thêm: 

- Sáng 3/9/1945 Hồ 
Chủ tịch triệu tập Chính 
phủ Lâm thời bàn cách 
giải quyết ba thứ giặc: 
giặc đói, giặc dốt và 
giặc ngoại xâm. 

- "Hũ gạo tiết kiệm", 
mỗi gia đình còn có gạo 
ăn, mỗi bữa bớt một 
nắm gạo, cho vào hũ, 
khoảng 5 —> 10 ngày, 
cán bộ Việt Minh đi thu 
gom số gạo đó để giúp 
những người đang bị 
đói. 


50 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

- "Ngày đồng tâm" là 
các gia đình còn gạo ăn, 
đăng kí với cán bộ Việt 
Minh, 10 ngày nhịn ăn 
một bữa, lấy số gạo đó 
ủng hộ những người 
đang bị đói. 

GV giới thiệu hình 42 
với HS, nhân dân đang 
góp gạo chống đói. 

Hỏi: 

Trả lời: 

2. Giải quyết giặc dốt 

- Đảng và Chính phủ ta 

- Để xoá nạn mù chữ và 

- Để xoá nạn mù chữ, 

có những biện pháp gì 

nâng cao trình độ văn 

nâng cao trình độ văn 

để giải quyết giặc dốt. 

hoá cho nhân dân lao 

hoá cho nhân dân. 


động. 

- Ngày 8/9/1945, Chủ 

- Ngày 8/9/1945, Hồ 


tịch Hồ Chí Minh kí sắc 

Chủ tịch kí sắc lệnh 


lệnh thành lập cơ quan 

thành lập cơ quan Bình 


Bình dân học vụ và kêu 

dân học vụ và kêu gọi 


gọi nhân dân xoá nạn mù 

nhân dân xoá nạn mù 


chữ. 

chữ, các cấp học đều 


- Các cấp học đều phát 
triển mạnh. 

Nội dung và phương 
pháp giáo dục bước đầu 
đổi mới theo tinh thần 
dân tộc dân chủ. 

phát triển mạnh, đổi 
mới cả nội dung và 
phương pháp. 


51 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 


GV giải thích thêm: 

- Hồ Chủ tịch đã nói 
"Một dân tộc dốt là một 
dân tộc yếu" (Hồ Chí 
Minh toàn tập, tập 4, 
NXB Chính trị quốc gia, 
H, 1995, trang 8). 

- Vì vậy, Người đề ra 
chủ trương mở một 
chiến dịch xoá nạn mù 
chữ, sau 1 năm thực 
hiện, chúng ta đã mở 
được 75.805 lóp học; 
97.666 người tham gia 
dạy học; hơn 2,5 triệu 
người biết đọc, biết viết. 
GV giới thiệu hình 43: 
lóp học bình dân học 
vụ. 

Hỏi: 

- Đảng và Chính phủ ta 
có những biện pháp gì 
để giải quyết khó khăn 
về tài chính? 


Trả lời: 

- Để giải quyết những 
khó khăn về tài chính. 

+ Chính phủ kêu gọi tinh 
thần tự nguyện đóng góp 
của nhân dân. 

+ Hưởng ứng xây dựng 
"Quỹ độc lập" và phong 
trào "Tuần lễ vàng" do 
Chính phủ phát động, 


3. Giải quyết khó khăn 
về tài chính 

- Chính phủ kêu gọi 
tinh thần đóng góp của 
dân. 

- Xây dựng "Quỹ độc 
lập". 

Phát động "Tuần lễ 
vàng". 


52 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV minh hoạ thêm: 

- Sau "Tuần lễ vàng", 
chúng ta đã thu được 
370kg vàng, 20 triệu 
đồng vào quỹ độc lập và 
40 triệu đồng vào quỹ 
đảm phụ quốc phòng. 
GV kết luận: 

- Như vậy, sau Cách 
mạng tháng Tám, tình 
hình nước ta rất khó 
khăn, có những lúc 
tưởng chừng không vượt 
qua được. Nhưng với nỗ 
lực cao nhất của Đảng, 
đứng đầu là Hồ Chủ 
tịch, chúng ta đã giữ 
vững và củng cố chính 
quyền dân chủ nhân 


đồng bào cả nước hăng 
hái tham gia đóng góp 
tiền của, vàng bạc. 

Ngày 31/1/1946, 
Chính phủ ra sắc lệnh 
phát hành tiền Việt Nam, 
đến ngày 23/11/1946, 
Quốc hội quyết định cho 
lưu hành tiền Việt Nam 
trong cả nước. 


Ngày 31/1/1946, 
Chính phủ ra sắc lệnh 
phát hành tiền Việt 
Nam. 

Ngày 23/11/1946, 
Quốc hội quyết định 
cho lưu hành tiền Việt 
Nam trong cả nước. 


53 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

dân, giải quyết được 
giặc đói, giặc dốt, khó 
khăn về tài chính, chuẩn 
bị thực lực chống giặc 
ngoại xâm. 




5. Củng cố 

• Tại sao nói: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám là "Ngàn cân 
treo sợi tóc". 

• Đảng và Chính phủ ta đã có những biện pháp gì đế củng cố chính 
quyền dân chủ nhân dân và giải quyết những khó khăn về kinh tế, tài 
chính, văn hoá. 


TIÊT2 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục IV và đặt câu 
hỏi: 


IV. Nhân dân Nam Bộ 
kháng chiến chông 
thực dân Pháp trở lại 
xâm lược 

- Đảng, Chính phủ và 
nhân dân ta có thái độ 
như thế nào trước hành 
động xâm lược của thực 
dân Pháp? 

Trả lời: 

- Đêm ngày 22, rạng 
sáng ngày 23/9/1945, 
thực dân Pháp được thực 
dân Anh giúp đỡ đã quay 
trở lại xâm lược Việt 
Nam. 

- 23/9/1945, thực dân 
Pháp chính thức trở lại 
xâm lược nước ta. 


- Chúng đánh úp trụ sở 
UBND Nam Bộ và cơ 

- Chúng đánh úp trụ sở 
UBND Nam Bộ và cơ 


54 










Hoạt động dạy 


Hoạt động học Ghi bảng 

quan tự vệ thành phố Sài quan tự vệ thành phố 
Gòn. Sài Gòn. 

- Quân và dân Sài Gòn, - Quân dân Sài Gòn sẵn 
Chợ Lớn đã kiên quyết sàng đứng lên đánh 
đánh trả, bằng mọi hình địch bằng mọi vũ khí 
thức và mọi thứ vũ khí sẵn có trong tay với 
sẵn có trong tay. nhiều hình thức phong 

phú. 

+ Triệt nguồn tiếp tế 
lương thực của địch 
trong thành phố. 

+ Tổng bãi công, bãi thị, 
bãi khoá. 

+ Dựng chướng ngại vật 
và chiến luỹ trên đường 
phố. 

+ Một loạt các nhà máy, 
kho tàng của địch ở Sài 
Gòn bị đánh phá. 

+ Điện nước bị cắt. 

+ Lực lượng vũ trang của 
ta đột nhập sân bay Tân 
Sơn Nhất, đốt cháy tàu 
địch trên sông Sài Gòn, 
phá Khám lớn,... 

Đầu tháng 10/1945, - Đầu tháng 10/1945, 
tướng Lơ-cléc đến Sài thực dân Pháp nhận 
Gòn cùng lực lượng từ thêm viện binh và được 
Pháp viện trợ mới sang, Anh, Nhật giúp đỡ, 
được Anh, Nhật giúp đỡ, chúng đã phá được 

55 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu hình 44, 
"Đoàn quân Nam tiến" 
vào Nam chiến đấu rất 
hăng hái và nhiệt tình. 
GV yêu cầu HS đọc SGK 
muc V và đăt câu hỏi: 


thực dân Pháp đã phá 
được vòng vây xung 
quanh Sài Gòn - Chợ 
Lớn. 

- Chúng mở rộng đánh 
chiếm các tỉnh Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ. 

- Trước tình hình đó, 
Trung ương Đảng, Chính 
phủ, Hồ Chủ tịch đã phát 
động phong trào ủng hộ 
Nam Bộ kháng chiến. 

- Tích cực đối phó với 
âm mưu mở rộng chiến 
tranh ra cả nước. 

- Hàng vạn thanh niên 
nô nức lên đường nhập 
ngũ. 

- Nhân dân Bắc Bộ và 
Trung Bộ thường xuyên 
góp tiền bạc, quần áo, 
thuốc men,..ủng hộ đồng 
bào Nam Bộ. 


vòng vây xung quanh 
Sài Gòn, đánh rộng ra 
các tỉnh Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ. 


- Trước tình hình đó, 
Đảng đã phát động 
phong trào ủng hộ Nam 
Bộ kháng chiến. 


56 






Hoạt động dạy 

— Em hãy nêu những 
biện pháp đối phó của ta 
đối với quân Tưởng và 
bọn tay sai. 


Hoạt động học 
Trả lời: 

- Trong lúc chúng ta tiến 
hành cuộc kháng chiến 
rất ác liệt ở miền Nam. 

- Ó miền Bắc: 20 vạn 
quân Tưởng cùng bè lũ 
tay sai "Việt Quốc", 
"Việt Cách" chống phá 
chúng ta. 

+ Chúng đòi ta phải mở 
rộng Chính phủ. 

+ Gạt những đảng viên 
cộng sản ra khỏi Chính 
phủ Lâm thời. 

- Để hạn chế sự phá hoại 
của bọn "Việt Quốc", 
"Việt Cách" tay sai của 
Tưởng tại phiên họp đầu 
tiên của Quốc hội ta 
đồng ý nhượng cho 
chúng 70 ghế trong 
Quốc hội không qua bầu 
cử và một số ghế bộ 
trưởng: Bộ Ngoại giao, 
Bộ Kinh tế, Bộ Xã hội,... 

- Đồng thời nhân 
nhượng cho Tưởng một 
số quyền lợi về kinh tế 
cung cấp một phần lương 


Ghi bảng 

V. Đấu tranh chống 
quân Tưởng và bọn 
phản cách mạng 

- Trong lúc chúng ta 
kháng chiến ác liệt ở 
miền Nam, hon 20 vạn 
quân Tưởng và bọn 
"Việt Quốc", "Việt 
Cách" chống phá ta ở 
miền Bắc. 

+ Chúng đòi ta phải mở 
rộng Chính phủ. 

+ Gạt những Đảng viên 
Cộng sản ra khỏi Chính 
phủ Lâm thời. 

- Ta đã mở rộng Chính 
phủ nhượng cho chúng 
70 ghế trong Quốc hội 
và một số ghế bộ 
trưởng. 


- Nhân nhượng cho 
Tưởng một số quyền lợi 
kinh tế. 


57 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giải thích thêm: 

- Trong lúc này, chúng 
ta không muốn cùng 
một lúc đánh 2 kẻ thù là 
Pháp và Tưởng, lực 
lượng ta còn non yếu. 
Cho nên với sách lược 
khôn khéo, Đảng ta đã 
chủ trương "Hoà hoãn 
với Tưởng", tránh đụng 
độ, giao thiệp thân thiện 
với chúng để tập trung 
lực lượng đánh Pháp ở 
miền Nam. Cho nên ta 
phải nhượng bộ một số 
yêu sách của Tưởng và 
bọn "Việt Quốc", "Việt 
Cách". 


thực, thực phẩm, nhận 
tiêu tiền "quan kim", 
"quốc tệ". 

- Chính phủ đã ban hành 
một số sắc lệnh trấn áp 
bọn phản cách mạng. 

- Giam giữ những phần 
tử chống đối Chính phủ. 

- Lập toà án Quân sự để 
trừng trị bọn phản cách 
mạng. 


- Chính phủ ban hành 
một số sắc lệnh trấn áp 
bọn phản cách mạng, 
thẳng tay trừng trị bọn 
ngoan cố. 


58 






Hoạt động dạy 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục VI và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày vể 
hoàn cảnh chúng ta kí 
Hiệp định Sơ bộ 
6/3/1946. 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Sau khi thực dân Pháp 
chiếm đóng các đô thị ở 
Nam Bộ và cực Nam 
Trung Bộ, chúng chuẩn 
bị tấn công ra Bắc đế 
thôn tính cả nước ta. 

- Để tránh đụng độ với 
cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta, Pháp - 
Tưởng đã kí với nhau 
Hiệp ước Hoa - Pháp 
(28/2/1946). 

- Với Hiệp ước này, 
Tưởng được Pháp trả lại 
một số tô giới của Pháp 
trên đất Trung Quốc và 
đường xe lửa Vân Nam. 

- Được vận tải hàng hoá 
qua cảng Hải Phòng vào 
Hoa Nam. 

- Ngược lại về phía 
Pháp, được Tưởng cho 
phép quân Pháp ra miền 
Bắc giải giáp quân đội 
Nhật thay Tưởng. 


Ghi bảng 

VI. Hiệp định Sơ bộ 
(6/3/1946) và tạm ước 
Việt-Pháp (14/9/1946) 

1. Hoàn cảnh 

a. Pháp 

- Sau khi trở lại xâm 
lược miền Nam Việt 
Nam, Pháp chuẩn bị tấn 
công ra Bắc. 

- Pháp - Tưởng đã thoả 
thuận với nhau trong 
hiệp ước Hoa - Pháp 
(28/2/1946), vói Hiệp 
ước này: 

+ Pháp trả cho Tưởng 
một số tô giới của Pháp 
ở Trung Quốc và một 
số quyền lợi kinh tế 
khác. 

+ Tưởng để cho Pháp 
thay thế ở miền Bắc 
Việt Nam để giải giáp 
quân Nhật. 


59 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em trình bày nội dung 
Hiệp định Sơ bộ 
6/3/1946. 


*Ta: 

- Trước tình thế đó, ta 
chủ trương chủ động 
đàm phán với Pháp, tạm 
hoà hoãn với Pháp để 
nhanh chóng đuổi 20 vạn 
quân Tưởng về nước, 
tranh thủ thời gian hoà 
hoãn đế chuẩn bị lực 
lượng kháng chiến lâu 
dài chống thực dân Pháp. 

Trả lời: 

- Chính phủ Pháp công 
nhận nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà là 
một quốc gia tự do, có 
Chính phủ, nghị viện, 
quân đội, tài chính riêng 
nằm trong khối Liên 
hiệp Pháp. 

- Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà thoả 
thuận cho 15.000 quân 
đội Pháp ra miền Bắc 
thay thế quân đội Tưởng 
trong vòng 5 năm, mỗi 
năm phải rút 1/5 số quân 
ấy về nước. 

- Hai bên thực hiện 
ngừng bắn ở Nam Bộ, 
tạo điều kiện thuận lợi 


* Ta: 

- Chủ trương hoà hoãn 
với Pháp để đuổi 20 vạn 
quân Tưởng khỏi miền 
Bắc để chúng ta chỉ tập 
trung lực lượng đánh 
Pháp. 

- Chúng ta hoà hoãn để 
có thời gian chuẩn bị 
lực lượng kháng chiến 
lâu dài. 

2. Nội dung Hiệp định 
Sơ bộ 61311946 

- Chính phủ Pháp công 
nhận nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà là 
một nước tự do, có 
Chính phủ, nghị viện, 
quân đội, tài chính 
riêng nằm trong khối 
liên hiệp Pháp. 

Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà thoả thuận 
cho 15.000 quân Pháp 
ra Bắc thay thế quân 
Tưởng trong vòng 5 
năm, mỗi năm rút 1/5 
số quân ấy về nước. 

- Đình chỉ ngay chiến 
sự đế đàm phán chính 
thức ở Paris. 


60 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


cho cuộc đàm phán 
chính thức ở Paris. 


Hỏi: 

Trả lời: 

- Sau Hiệp định Sơ bộ 

- Sau Hiệp định Sơ bộ 

- Sau Hiệp định Sơ bộ 

6/3/1946, thực dân 

6/3/1946, thái độ của 

6/3/1946, thực dân Pháp 

Pháp liên tiếp bội ước. 

Pháp ra sao? 

liên tiếp bội ước, gây 
xung đột vũ trang ở Nam 
Bộ, lập Chính phủ Nam 
kì tự trị, âm mưu tách 
Nam Bộ ra khỏi Việt 

Nam. 

- Pháp tăng cường khiêu 
khích, quan hệ Việt 
Pháp căng thẳng. 


Hỏi: 

Trả lời: 


- Trước tình hình thực 

- Ta kí với Pháp Tạm 

- Ta kí Tạm ước 

dân Pháp liên tiếp bội 

ước 14/9/1946, nhượng 

14/9/1946 đế tranh thủ 

ước, chúng ta có chủ 

thêm cho Pháp một số 

thời gian hoà hoãn, 

trương gì? 

quyền lợi về kinh tế đế 
kéo dài thời gian hoà 
hoãn, củng cố và xây 
dựng lực lượng, chuẩn bị 
kháng chiến lâu dài. 

kháng chiến lâu dài. 


5. Củng cố 

• Nhân dân Nam Bộ đã kháng chiến chống thực dân Pháp như thế nào sau 
khi chúng trở lại xâm lược nước ta. 

• Chúng ta có những biện pháp gì để chống thù trong, giặc ngoài. 

• Trình bày nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? 


61 






6. Bài tộp 

• Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám như thế nào? 

• Chính phủ ta kí với thực dân Pháp Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm 
ước 14/9/1946 nhằm mục đích gì. 

• Lập niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử (1945 - 1946): 


Thời gian 

Sự kiện 

23/9/1945 


6/1/1946 


28/2/1946 


6/3/1946 


14/9/1946 



62 










ChươNq V 

VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐEN NĂM 1954 


Bài 25 


NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA cuộc KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
(1946- 1950) 

(2 tiết) 


A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Nguyên nhân dẫn tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ 
(19/12/1946). 

• Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp là: toàn dân, toàn diện, 
trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, vừa kháng 
chiến, vừa kiến quốc, đó là đường lối của cuộc chiến tranh nhân dân. 

• Những thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên 
các mặt trận: chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hoá, giáo dục. 
Âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp trong những năm đầu kháng 
chiến chống thực dân Pháp (1946->1950). 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào 
dân tộc. 

• Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


63 




3. Kĩ nãng 


• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và các tranh ảnh lịch sử. 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá những sự kiện lịch sử, 
những hoạt động của địch, của ta trong thời gian này. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Bản đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

• Những tài liệu và tranh ảnh lịch sử nói về giai đoạn này. 

• Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(nguyên bản). 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em hãy trình bày tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám. 

• Chúng ta đã làm gì để giữ vững, củng cố và xây dựng chính quyền dân 
chủ nhân dân. 

• Trình bày Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 (Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa). 

3. Giói thiệu bài mói 

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân 
nhượng thực dân Pháp càng lấn tới. Chúng ta không còn con đường nào 
khác là phải đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ độc lập, 
tự do, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám. Chúng ta đã đạt được 
những thành tích to lớn trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Hôm nay, chúng ta học bài: Những năm đầu của cuộc kháng chiến 
toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950). 


64 



4. Bài mói 


TIẾT 1 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 


I. Cuộc kháng chiến 

SGK mục I và đặt câu 


toàn quốc chông thực 

hỏi: 


dân Pháp xâm lược 



bùng nổ (19/12/1946) 

- Cuộc kháng chiến 

Trả lời: 

1. Kháng chiên toàn 


toàn quốc bùng nổ _ Sau Hiệp định Sơ bộ q uôc chông thực dân 
trong hoàn cảnh nào? 6/3/1946 và Tam ước Pháp xâm lược bùng nổ 

14/9/1946, thực dân a. Hoàn cảnh 
Pháp liên tiếp bội ước, _ Sau Hiệp định Sơ bộ 
phá hoại Hiệp định, 6/3/1946 và Tạm ước 
nhằm tiến hành xâm lược 14/9/1946, thưc dân 
nước ta một lần nữa. Pháp liên tiếp bội ước. 

- Từ cuối 11/1946, tình - Cuối 11/1946, chúng 
hình trong Nam, ngoài liên tiếp tấn công các cơ 
Bắc hết sức căng thẳng. sở cách mạng ở Nam Bộ 

và cực Nam Trung Bộ. 

+ Nam Bộ và cực Nam 
Trung Bộ, chúng tập 
trung tiến công các cơ sở 
cách mạng, căn cứ và 
vùng tự do của ta. 

+ Bắc Bộ: Chúng khiêu - Khiêu khích ta ở Hải 
khích ta ở Hải Phòng, Phòng, Lạng Sơn. 

Lạng Sơn. 

- Đầu tháng 12/1946, -Đấu 12/1946, liên tiếp 
chúng liên tiếp gây ra gây xung đột vũ trang ở 
những cuộc xung đột vũ Hà Nội. 


65 




Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

trang ở phố Tràng Tiền, 
đánh chiếm Bộ Tài 
chính, gây xung đột đổ 
máu ở cầu Long Biên, 
gây ra sự thảm sát ở phố 
Hàng Bún. 

- 18/12/1946, thực dân - 18/12/1946, thực dân 

Pháp gửi cho ta 2 tối hậu Pháp gửi cho ta 2 tối hậu 
thư, buộc Chính phủ ta thư, buộc chúng ta giải 
giản tán lực lượng tự vệ tán lực lượng tự vệ chiến 
chiến đấu. đấu, giao quyền kiểm 

soát Hà Nội và Bộ Tài 
chính cho chúng, nếu 
không thì ngày 
20/12/1946 chúng sẽ 
hành động. 

- Giao quyền kiểm soát 
Hà Nội cho chúng. 

- Chúng tuyên bố: Nếu 
không chấp nhận thì 
ngày 20/12/1946 chúng 
sẽ hành động. 

— Trước tình hình đó, - Trước tình thế đó, 
Thường vụ Ban chấp Thường vụ Ban chấp 
hành TW Đảng họp từ hành TW Đảng đã họp từ 
18 -> 19/12/1946 tại 18 -> 19/12/1946 tại 
làng Vạn Phúc (Hà thôn Vạn Phúc (Hà 
Đông), Đảng ta đã quyết Đông) quyết định phát 
định phát động toàn động toàn quốc kháng 
quốc kháng chiến. chiến. 


66 






Hoạt động dạy 

Hỏi: 

- Em hãy nêu nội dung 
chủ yếu Lời kều gọi 
toàn quốc kháng chiến 
của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/12/1946) 


Hoạt động học 

Tối 19/12/1946, Hồ 
Chủ tịch thay mặt TW 
Đảng và Chính phủ ra 
Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến. 


- Nội dung chủ yếu: 
"Chúng ta muốn hoà 
bình, chúng ta muốn 
nhân nhượng, nhưng 
càng nhân nhượng thực 
dân Pháp càng lấn tới. 
Hỡi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên, 
bất kì đàn ông, đàn bà, 
bất kì người già, người 
trẻ, không chia tôn giáo, 
đảng phái, dân tộc. Hễ là 
người Việt Nam thì phải 
đứng lên đánh thực dân 
Pháp để cứu tổ quốc. 

Ai có súng, dùng súng, 
Ai có gươm dùng gươm. 
Không có gươm thì dùng 
cuốc, xẻng, gậy gộc. Ai 
cũng phải ra sức chống 
thực dân Pháp xâm lược. 

...Dù phải gian lao 
kháng chiến, nhưng với 
một lòng kiên quyết hy 
sinh thì thắng lợi nhất 
đinh về dân tộc ta". 


Ghi bảng 

h. Nội dung lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến 
của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/12/1946) 

Tối 19/12/1946, Hồ 
Chủ tịch đọc Lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến. 

- Nội dung: 

"Chúng ta muốn hoà 
bình, chúng ta muốn 
nhân nhượng, nhưng 
càng nhân nhượng thực 
dân Pháp càng lấn tới vì 
chúng rắp tâm cướp nước 
ta một lần nữa,... 

- Mọi người Việt Nam 
phải đứng lên kháng 
chiến chống Pháp bằng 
mọi thứ vũ khí có trong 
tay. 

- Dù khó khăn gian khổ, 
nhưng chúng ta nhất 
định thắng lợi. 


67 






Hoạt động dạy 

GV đọc toàn văn Lời 
kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến của Hồ 
Chủ tịch và phân tích 
thêm: 

Cho tời thời điểm đó, 
chúng ta không thể 
nhân nhượng hơn, nếu 
nhân nhượng chỉ có 
thể là đầu hàng, điều 
đó trái với truyền 
thống dân tộc Việt 
Nam, dân tộc ta rất 
yêu hoà bình, nhưng 
cũng rất kiên quyết 
đấu tranh để bảo vệ 
độc lập dân tộc. Cho 
nên đứng lên chống 
Pháp lúc đó là con 
đường duy nhất đúng 
của dân tộc Việt Nam 
lựa chọn. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi 

- Em hãy trình bày 
cuộc chiến đấu giam 
chân địch trong các 
thành phố (19/12/1946 
đến 3/1947) và ý nghĩa 
lịch sử của cuộc chiến 
đấu đó. 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Mở đầu cuộc kháng 
chiến toàn quốc là ta chủ 
động tiến công, bao vây 
quân Pháp, giam chân 
chúng tại Hà Nội và các 
thành phố, thị xã để các 


Ghi bảng 


II. Cuộc chiến đấu ở 
các đô thị phía Bắc vĩ 
tuyến 16 

1. Cuộc chiến đấu giam 
chân địch trong các 
thành phô 

a. Tại Hà Nội 


68 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

cơ quan đầu não kháng - Cuộc chiến đấu giam 
chiến và quân chủ lực chân địch trong các 
của ta rút lui lên chiến thành phố rất gay go, 
khu an toàn, chuẩn bị quyết liệt (từ 19/12/1946 
cho cuộc kháng chiến đến 17/2/1947), TW và 
lâu dài. chủ lực ta rút lui lên 

chiến khu Việt Bắc an 
toàn. 

- Cuộc chiến đấu diễn ra - Các kho tàng, công 
ác liệt nhất tại Hà Nội: xưởng được chuyển lên 
sân bay Bạch Mai, Bắc chiến khu chuẩn bị 
Bộ phủ, cầu Long Biên, kháng chiến. 

ga Hàng cỏ... 

+ 17/2/1947, Trung đoàn 
Thủ đô được thành lập, 
chúng ta đã thực hiện 
được cuộc rút lui thần kì 
lên Việt Bắc an toàn. 

+ Từ 19/12/1946 -> 

17/2/1947, quân dân Hà 
Nội đã diệt hàng ngàn 
tên địch, phá huỷ nhiều 
phương tiện chiến tranh. 

- Thực hiện nhiệm vụ 
giam chân địch trong 
thành phố để hậu phương 
kịp thời huy động lực 
lượng kháng chiến, di 
chuyển kho tàng, công 
xưởng về chiến khu, bảo 
vệ an toàn cho Trung 
ương Đảng, Chính phủ 
trở lại căn cứ kháng 
chiến lâu dài. 


69 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

+ Tại Nam Định, Huế, b. Tại các thành phố 
ĐàNẵng... khác: Nam Định, Huế, 

Đà Nang. 

- Ta chủ động tiến công - Ta chủ động tiến công 
loại khỏi vòng chiến đấu địch, giam chân chúng 
một số lực lượng địch, trong các thành phố từ 
bao vây giam chân địch 2 —» 3 tháng để chủ lực 
suốt 2 —> 3 tháng để ta rút lui lên chiến khu. 
quân ta rút lui về căn cứ. 

- Ó thành phố Vinh, - Tại Vinh: ta buộc địch 
ngay từ những ngày đầu đầu hàng ngay từ những 
ta buộc địch đầu hàng. ngày đầu. 

- Ó miền Nam, ta đẩy 
mạnh chiến tranh du 
kích, chặn địch trên các 
tuyến giao thông, phá cơ 
sở hậu cần của chúng. 

GV minh hoạ: 

- Ó Liên khu I (nội 
thành Hà Nội), mỗi 
góc phố, mỗi căn nhà 
trở thành một pháo đài, 
quân dân Hà Nội nêu 
cao tinh thần quyết 
tâm chiến đấu với khẩu 
hiệu "Sống chết với 
Thủ đô", "Cảm tử cho 
Tổ quốc quyết sinh". 

- Biểu dưong tinh thần 
chiến đấu của quân 
dân Hà Nội, Hồ Chủ 


70 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


tịch đã gửi thư cho 
Trung đoàn Thủ đô 
trong dịp tết Đinh Hợi 
(1947): "Các em là đội 
cảm tử. Các em cảm tử 
cho Tổ quốc quyết 
sinh. Các em là đại 
biểu tinh thần tự tôn, 
tự lập của dân tộc ta 
mấy nghìn năm để lại, 
tinh thần quật cường 
đó thông qua Hai Bà 
Trưng, Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo,., 
truyền lại cho các em. 
Nay các em gan góc 
tiếp tục tinh thần bất 
diệt đó, để truyền lại 
cho nòi giống Việt 
Nam muôn đời về 
sau." 

(Hồ Chí Minh toàn 
tập, tập 5, NXB Chính 
trị, quốc gia, H, 1995, 
trang 35). 

-Ta giữ Huế được 50 
ngày. 

- Nam Định ta vây 
hãm địch gần 3 tháng. 
(Phần này GV có thể 
cho HS xem đoạn băng 
hình phim "Hà Nội 
mùa đông 1946"). 


71 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 

Hỏi: Trả lời: c. Ý nghĩa 

- Theo em, cuộc chiếu - Cuộc chiếu đấu giam - Tạo điều kiện thuận lợi 
đấu giam chân địch chân địch trong các để TW Đảng, Chính phủ 
trong các thành phố có thành phố đế tạo điều và chủ lực của ta rút lui 
ý nghĩa gì? kiện cho TW Đảng, lên chiến khu an toàn, 

Chính phủ, chủ lực ta rút chuẩn bị lực lượng kháng 
lui lên chiến khu an toàn, chiến lâu dài. 
chuẩn bị lực lượng kháng 
chiến lâu dài. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục III và đặt 
câu hỏi: 

Cuộc kháng chiến Trả lời: III. Tích cực chuẩn bị 

chống thực dân Pháp _ Cuối tháng 10/1946, cho cuộc kháng chiến 
của ta được chuẩn bị khi Hồ Chủ tịch đi thăm lâu dài 
như thế nào? nước Pháp về, đặc biệt là - Từ cuối tháng 11/1946, 

sau vụ xung đột ở Hải ta tích cực chuẩn bị cho 

Phòng và Lạng Sơn cuộc kháng chiến. 

(20/11/1946), công việc 

chuẩn bị cho cuộc kháng 

chiến ở Hà Nội được đẩy 

mạnh. 

- Tổng di chuyển các - Di chuyển các kho 

kho tàng, máy móc, thiết tàng, máy móc, thiết bị, 
bị, vật liệu, hàng hoá, vật liệu, hàng hoá, lương 
lương thực, thực phẩm thực, thực phẩm lên 
đến nơi an toàn. chiến khu. 

— Thực hiện "Tiêu thổ — Thực hiện "Tiêu thổ 
kháng chiến". kháng chiến", tản cư. 

- Tổ chức tản cư. - Chuẩn bị kháng chiến 

về mọi mặt. 


72 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- Sau khi di chuyển hoàn 
thành, chúng ta chuyển 
sang thời kì xây dựng lực 
lượng kháng chiến về 
mọi mặt. 

- Chính trị: chia đất - về chính trị: chia đất 

nước thành 12 khu hành nước thành 12 khu hành 
chính và quân sự. chính quân sự. 

Quân sự: mọi người - Quân sự: mọi người 
dân từ 18 -» 45 tuổi đều dân từ 18 —> 45 tuổi đều 
tham gia dân quân, từ tham gia dân quân, du 
dân quân được tuyển kích hay bộ đội địa 
chọn vào du kích và bộ phương, bộ đội chủ lực, 
đội địa phương hoặc bộ vũ khí tự tạo và lấy của 
đội chủ lực. địch. 

-Vũ khí vừa tự tạo vừa 
lấy của địch để tự trang bị. 

- Kinh tế: Chính phủ ban - Kinh tế: Duy trì và 
hành chính sách duy trì phát triển sản xuất. 

và phát triển sản xuất + Nha tiếp tế thành lập 

lương thực với khẩu hiệu để đảm bảo nhu cầu ăn, 

"Thực túc binh cường , m ặ C c ho quân dân hậu 

"Ăn no đánh thắng". Nha phương. 

tiếp tế được thành lập 

làm nhiệm vụ thu mua, 

dự trữ và phân phối thóc 

gạo, muối, vải bảo đảm 

nhu cầu ăn mặc cho quân 

và dân ở hậu phương. 

- Giáo dục: Bình dân học - Giáo dục: Bình dân học 
vụ tiếp tục phát triển. vụ tiếp tục phát triển. 


73 






5. Củng cố 

• Em hãy trình bày về cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. 

• Nêu nội dung chính Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ 
Chủ tịch. 

• Trình bày cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội 

(19/12/1946 17/2/1947). 


TIẾT 2 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi: 


IV. Chiến dịch Việt 
Bắc Thu - Đông 1947 


- Em hãy trình bày âm 
mưu và hành động của 
thực dân Pháp trong 
cuộc tiến công căn cứ 
địa Việt Bắc của ta. 


Trả lời: 

- Thực dân Pháp tiến 
công lên Việt Bắc với âm 
mưu chiến lược "Đánh 
nhanh, thắng nhanh". 

Tháng 3/1947, chúng 
cử Bô-la-éc sang làm 
Cao uỷ Pháp ở Đông 
Dương thay cho Đác- 
giăng-li-ơ. 

- Thực hiện âm mưu đó, 
chúng đã tập hợp những 
phần tử Việt gian phản 
động. 

- Bô-la-éc đã lập ra Mặt 
trận quốc gia thống nhất, 
tiến tới thành lập Chính 
phủ bù nhìn trung ương. 


1. Thực dân Pháp tiến 
công căn cứ địa kháng 
chiến Việt Bắc 

a. Ầm mưu địch 

- Chúng thực hiện âm 
mưu chiến lược "Đánh 
nhanh, thắng nhanh" để 
phá tan đầu não kháng 
chiến của ta. 

- Tiêu diệt phần lớn bộ 
đội chủ lực của ta. 

- Khoá chặt biên giới 
Việt - Trung để cô lập 
Việt Bắc. 


74 




Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

— Để thực hiện âm mưu b. Thực hiện 
chiến lược "Đánh nhanh, _ Pháp dùng 1 2.000 vạn 
thắng nhanh , thực dân quân tinh nhuệ và phần 
Pháp tiến hành cuộc tấn lớn máy bay ở Đông 
công lên Việt Bắc. Dương đế tấn công Việt 

Bắc. 

- Chúng đã dùng 12.000 
quân tinh nhuệ, hầu hết 
máy bay ở Đông Dương, 
chia thành 3 cánh quân 
mở cuộc tiến công lên 
căn cứ địa Việt Bắc 
nhằm: 

+ Phá tan cơ quan đầu 
não kháng chiến. 

+ Tiêu diệt phần lớn bộ 
đội chủ lực của ta. 

+ Khoá chặt biên giới 
Việt - Trung, ngăn chặn 
sự liên lạc giữa ta và 
quốc tế. 

- Ngày 7/10/1947, một - Ngày 7/10/1947, một 

binh đoàn dù nhảy binh đoàn dù nhảy 
xuống Bắc Cạn, chợ xuống Bắc Cạn, chợ 
Đồn, chợ Mới. Đồn, chợ Mới. 

- Cũng ngày 7/10/1947, - Cũng sáng 7/10/1947, 
một binh đoàn lính bộ từ một binh đoàn lính bộ từ 
Lạng Sơn đánh lên Cao Lạng Sơn tiến lên Cao 
Bằng rồi vòng xuống Bắc Bằng rồi vòng xuống Bắc 
Cạn, tạo thành gọng kìm £ an 

phía Bắc bao vây căn cứ 
địa Việt Bắc. 


75 






Hoạt động dạy 


GV dùng lược đồ để 
trình bày chiến dịch, 
phân tích cho HS rõ 
chiến lược "2 gọng 
kìm" đường thuỷ và 
đường bộ của địch kết 
hợp với lực lượng địch 
chốt giữ ở Bắc Cạn, 
chợ Đồn, chợ Mới để 
nhằm phá tan cơ quan 
đầu não kháng chiến 
và tiêu diệt chủ lực ta. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK và đặt câu hỏi: 

- Em hãy trình bày 
diễn biến của chiến 
dịch Việt Bắc bằng 
lược đồ. 

(GV gọi HS giỏi để trả 
lời câu hỏi này). 


Hoạt động học 

- Ngày 9/10/1947, một 
binh đoàn hỗn hợp đã 
ngược sông Hồng lên 
sông Lô và sông Gâm 
lên thị xã Tuyên Quang, 
Chiêm Hoá, Đài Thị hình 
thành gọng kìm phía Tây 
căn cứ Việt Bắc. 


Trả lời: 

- Thực hiện chỉ thị của 
TW, trên các hướng, 
khắp các mặt trận, chúng 
ta đã tiêu diệt nhiều sinh 
lực địch, bẻ gãy từng 
gọng kìm của địch 


Ghi bảng 

- Ngày 9/10/1947, một 
binh đoàn hỗn hợp từ 
sông Hồng lên sông Lô 
—» sông Gâm —» thị xã 
Tuyên Quang —> Chiêm 
Hoá —> Đài Thị. 


2. Quân dân ta chiến 
đấu bảo vệ căn cứ địa 
Việt Bắc 

a. Diễn biến 

- Thực hiện chỉ thị của 
TW Đảng, chúng ta đánh 
địch nhiều hướng, bẻ gãy 
từng gọng kìm của địch. 


76 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


-Tại Bắc Cạn: - Tại Bắc Cạn, ta chủ 

+ Ta chủ động tiến hành động bao vây, chia cắt, 
bao vây, chia cắt, cô lập phục kích trên con 
và đánh phục kích chúng đường Bắc Cạn -» chợ 
trên con đường từ Bắc Đồn — chợ Mới. 

Cạn —» chợ Đồn —» chợ 
Mới. 

+ Vừa chặn đánh địch, ta - Gọng kìm đường bộ: ta 
vừa bí mật khẩn trương phục kích địch ở đường 
di chuyển các cơ quan số 4, thắng lớn ở đèo 
TW Đảng và Chính phủ, Bông Lau (30/10/1947). 
công xưởng, kho tàng 
đến nơi an toàn. 

- Ớ hướng Tây (gọng - Gọng kìm đường thuỷ 
kìm đường bộ), ta phục ta thắng lớn trên sông 
kích chặn đánh địch trên Lô, Đoan Hùng, Khe 
đường số 4, ta đã phục Lau. 

kích địch trên đường Bản 
Sao - Đèo Bông Lau 
(30/10/1947). 

- Hướng Đông (gọng 
kìm đường thuỷ), ta chặn 
đánh địch nhiều trận trên 
sông Lô. 

- Cuối tháng 10/1947, 5 
tàu chiến địch đã lọt vào 
trận địa phục kích của ta 
tại Đoan Hùng. 

- Đầu 11/1947, 2 tàu 
chiến và 1 ca nô của địch 
từ Chiêm Hoá về thị xã 


77 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


Tuyên Quang đã lọt vào 
trận địa phục kích của ta 
ở Khe Lau. 

- Phối hợp với Việt Bắc, 
quân và dân ta hoạt động 
mạnh trên khắp chiến 
trường toàn quốc. 


GV kết luận: 

Như vậy, 2 gọng kìm 
đường thuỷ và đường 
bộ của địch đã bị bẻ 

gãy. 



Hỏi: 

Trả lời: 

b. Kết quả 

- Em trình bày kết quả 

- Sau 75 ngày đêm chiến 

- Sau 75 ngày đêm chiến 

của chiến dịch Việt 

đấu, chiến dịch Việt Bắc 

đấu, ta thắng lớn. 

Bắc. 

thắng lợi. 



- Căn cứ địa Việt Bắc 

- Căn cứ địa Việt Bắc 


thành "mồ chôn giặc 
Pháp". 

được giữ vững. 


- Cơ quan đầu não 

- Trung ương Đảng đầu 


kháng chiến được bảo 
toàn. 

não kháng chiến an toàn. 


- Bộ đội chủ lực của ta 

- Bộ đội chủ lực trưởng 


ngày càng trưởng thành. 

thành nhanh chóng. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục V và đặt câu 
hỏi: 



- Em hãy cho biết âm 

Trả lời: 

V. Đẩy mạnh kháng 

mưu của thực dân Pháp 

- Sau thất bại ở Việt Bắc, 

chiến toàn dân, toàn 

ở Đông Dương sau thất 

thực dân Pháp tăng 

diện 


78 






Hoạt động dạy 

bại trong cuộc tiến 
công lên Việt Bắc thu 
- đông 1947. 


Hỏi: 

- Sau chiến tranh Việt 
Bắc, cuộc kháng chiến 
của ta được đẩy mạnh 
như thế nào? 


Hoạt động học 

cường chính sách " Dùng 
người Việt trị người Việt, 
lâỳ chiến tranh nuôi 
chiến tranh " nhằm 
chống lại cuộc kháng 
chiến toàn dân toàn diện, 
trường kì, tự lực cánh 
sinh của ta. 

Trả lời: 

- Ta thực hiện phương 
châm "Đánh lâu dài" phá 
âm mưu của địch. 

- Tăng cường hiệu lực và 
sức mạnh của chính 
quyền dân chủ nhân dân 
từ trung ương đến cơ sở. 

- Tăng cường lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

- Đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến toàn dân, toàn 
diện. 

- Quân sự: ta chủ trương 
động viên nhân dân thực 
hiện vũ trang toàn dân, 
phát triển chiến tranh du 
kích. 

- Chính trị, ngoại giao: 

+ Năm 1948, tại Nam 
Bộ, lần đầu tiên ta tiến 


Ghi bảng 

1. Ảm mưu của địch 

- Chúng thực hiện âm 
mưu " Dùng người Việt 
trị người Việt, lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh". 


2. Đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến toàn dân, 
toàn diện 

- Chủ trương: 

+ Tăng cường sức mạnh 
và hiệu lực của chính 
quyền dân chủ nhân dân. 

- Tăng cường lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

- Đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến. 

* Thực hiện: 

- Quân sự: vận động 
nhân dân vũ trang toàn 
dân và đẩy mạnh chiến 
tranh du kích. 

- Chính trị: 

+ Năm 1948, tại Nam 
Bộ, lần đầu tiên Hội 


79 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


hành bầu cử Hội đồng đồng nhân dân được hình 
nhân dân và uỷ ban thành từ tỉnh tới xã, 
hành chính kháng chiến chính quyền kháng chiến 
các cấp được củng cố và được củng cố và kiện 
kiện toàn. toàn. 

+ Tháng 6/1949: Việt + Tháng 6/1949, quyết 
Minh và Liên Việt quyết định thống nhất 2 mặt 
định thống nhất 2 mặt trận: Việt Minh và Liên 
trận từ cơ sở đến trung Việt, 
ương. 

+ Ngày 14/1/1950, Hồ - Ngoại giao: Năm 1950, 

Chí Minh thay mặt một loạt các nước XHCN 

Chính phủ Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao 

Dân chủ Cộng hoà tuyên với ta. 

bố sẵn sàng đặt quan hệ 

ngoại giao với bất cứ 

nước nào tôn trọng độc 

lập, chủ quyền thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

của Việt Nam. Sau đó 

nhiều nước đã đặt quan 

hệ ngoại giao với nước 

ta. 

- Kinh tế: - Kinh tế: 

+ Ta chủ trương vừa phá + Ta chủ trương phá hoại 
hoại kinh tế địch vừa xây kinh tế địch, xây dựng và 
dựng và bảo vệ kinh tế củng cố kinh tế kháng 
kháng chiến. chiến. 

- Giáo dục: - Giáo dục: 

+ 7/1950, Chính phủ đề + 7/1950, ta chủ trương 
ra chủ trương cải cách cải cách giáo dục phổ 


80 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


giáo dục phổ thông, thay 

thông 

12 năm sang 9 


hệ thống giáo dục 12 
năm bằng hệ thống giáo 
dục 9 năm. 

năm. 



+ Hướng giáo dục thực 
hiện: kháng chiến, kiên 
quốc đặt nền móng cho 
giáo dục dân chủ nhân 
dân. 




5. Củng cố 

• Em hãy trình bày vể chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 bằng lược đồ. 

• Chúng ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện như thế nào. 

6. Bài tạp 

• Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân 
ta bùng nổ ngày 19/12/1946. 

• Đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh 
và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hoá như thế nào. 

• Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu giam chân địch ở các 
thành phố và chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 


81 






Bài 26 


BƯỎC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA cuộc KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

(1950—1953) 

(2 tiết) 


A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Từ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 trở đi, cuộc kháng chiến của chúng 
ta đã bước sang giai đoạn mới, chúng ta đã dần dần giành được, củng cố và 
giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, cuộc kháng chiến 
được đẩy mạnh cả ở tiền tuyến và hậu phương, ta chủ động phản công địch 
trên khắp các địa bàn quan trọng: Biên giới, Trung du, Đường 18,... 

• Thời kì này cuộc kháng chiến giành được thắng lợi toàn diện: chính trị, 
kinh tế, tài chính, văn hoá - giáo dục. 

• Đế quốc Mĩ can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương, 
Pháp - Mĩ âm mưu giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính 
Bắc Bộ. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần cách mạng đoàn kết dân tộc, 

đoàn kết quốc tế, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm tự 

hào dân tộc. 

3. Kĩ nàng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ để trình bày các chiến dịch. 

• Kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Lược đồ chiến dịch Biên giới, Tây Bắc và các tranh ảnh: Thường vụ Ban 
chấp hành Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch Biên giới, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

• HS sưu tầm thêm tư liệu và tranh ảnh lịch sử về thời kì này. 


82 




c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cù 


• Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ 19/12/1946. 

• Trình bày cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội. 

• Trình bày về chiến dịch Việt Bắc thu — đông 1947. 


3. Giói thiệu bài mối 

• Từ cuối 1950 trở đi, cuộc kháng chiến của chúng ta đã bước sang một 
giai đoạn mới, chúng ta đã có đủ sức mở các chiến dịch có quy mô lớn 
trên khắp các địa bàn chiến lược quan trọng: Biên giới, Trung du, 
Đường số 18, Hà Nam Ninh, Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng Lào. Chúng ta 
dần dần giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, 
thực dân Pháp - Mĩ tìm mọi cách để lấy lại quyền chủ động trên chiến 
trường. Mặt khác, cuộc kháng chiến của ta đã đạt được những thắng lợi 
toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá - giáo dục. 

• Hôm nay chúng ta học bài: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến 
toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
muc I và đăt câu hỏi: 


I. Chiến dịch Biên giới 
thu - đông 1950 


- Em hãy trình bày 
hoàn cảnh lịch sử của 
chiến dịch Biên giới và 
âm mưu của thực dân 
Pháp-Mĩ. 


Trả lời: 

- Sau chiến dịch Việt Bắc 
thu - đông 1947 và cách 
mạng Trung Quốc thành 
công (1/10/1949) tình 
hình thế giới và trong 
nước có nhiều thay đổi 
cho ta, bất lợi cho Pháp. 


/. Hoàn cảnh lịch sử 
mới 

a. Thế giới 

- Cách mạng Trung 
Quốc thành công, cách 
mạng Việt Nam nối liền 
với đại hậu phương các 
nước XHCN. 


83 







Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Tại sao ta chủ trương 
mở chiến dịch Biên 
giới thu - đông 1950. 


- Thực dân Pháp bị liên 
tiếp thất bại trên chiến 
trường Việt Nam và 
Đông Dương cho nên 
chúng ngày càng lệ thuộc 
Mĩ, Mĩ càng can thiệp 
sâu hơn vào cuộc chiến 
tranh ở Đông Dương và 
tiếp tục dính líu vào cuộc 
chiến tranh này. 


Trả lời: 

- Được Mĩ viện trợ về tài 
chính và quân sự, thực 
dân Pháp thực hiện kế 
hoạch "Rơ-ve" nhằm: 

+ Khoá chặt biên giới 
Việt - Trung. 

+ Tăng cường hệ thống 
phòng ngự trên đường số 
4 và cô lập căn cứ địa 
Việt Bắc với đồng bằng 
liên khu in và liên khu rv. 
+ Trên cơ sở đó, chúng 
chuẩn bị một kế hoạch có 


b. Trong nước 

- Sau chiến dịch Việt 
Bắc, lực lượng kháng 
chiến lớn mạnh. 

- Thực dân Pháp liên 
tiếp thất bại. 


c. Ảm mưu của Pháp - 
Mĩ 

- Pháp lệ thuộc Mĩ. 

- Mĩ trực tiếp dính líu 
vào cuộc chiến tranh ở 
Đông Dương. 

2. Quân ta tiến công 
địch ở biên giới phía 
Bắc 

a. Hoàn cảnh của chiến 
dịch Biên giới 

- Thực dân Pháp - Mĩ 
cấu kết chặt chẽ với 
nhau. 

- Chúng khoá chặt biên 
giới Việt - Trung để cô 
lập Việt Bắc. 

- Chúng chuẩn bị tiến 
công Việt Bắc lần II. 


84 






Hoạt động dạy 


Hỏi: 

- Em trình bày diễn 
biến của chiến dịch 
Biên giới thu - đông 
1950 

(Gọi HS giỏi trình bày 
bằng lược đồ). 


Hoạt động học 

quy mô lớn nhằm tấn 
công căn cứ địa Việt Bắc 
lần thứ hai. 

- Để phá vỡ âm mưu 
nham hiểm của địch, 
chúng ta đã quyết định 
mở chiến dịch Biên giới 
thu - đông 1950. 

Trả lời: 

Bước vào năm 1950, 
lực lượng quân sự ta đã 
lớn mạnh, trong chiến 
dịch này, với lực lượng 
áp đảo, ta tiêu diệt Đông 
Khê (18/9/1950), uy hiếp 
Thất Khê, thị xã Cao 
Bằng bị cô lập. 

- Hệ thống phòng ngự 
trên đường số 4 bị lung 
lay. 

- Quân Pháp ở Cao Bằng 
được lệnh rút theo đường 
số 4 (Lạng Son - Cao 
Bằng). 

- Đồng thời lực lượng 
của chúng ở Thất Khê 
cũng được lệnh tiến đánh 
Đông Khê đê đón cánh 
quân từ Cao Bằng xuống 
rồi cùng rút về xuôi. 


Ghi bảng 

=> Trước tình hình đó, ta 
quyết định mở chiến 
dịch Biên giới 1950. 


b. Diễn biến chiến dịch 
Biên giới 

- 16/9/1950, ta đánh 
Đông Khê. 

- 18/9/1950, ta tiêu diệt 
cụm cứ điếm Đông Khê. 


- Địch vội vàng cho 
quân từ Cao Bằng đánh 
xuống, từ Lạng Sơn đánh 
lên ứng cứu cho Đông 
Khê. 


85 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Em trình bày về kết 
quả của chiến dịch 
Biên giới. 


- Đoán trước được ý định 
của địch, quân ta mai 
phục, chặn đánh trên 
đường số 4, 2 cánh quân 
Cao Bằng và Thất Khê bị 
thiệt hại nặng, không liên 
lạc được với nhau. 

- Thất Khê bị uy hiếp, 
quân Pháp buộc phải rút 
về Na Sầm - Lạng Sơn. 

Ngày 22/10/1950, 
chúng rút khỏi đường 
số 4. 

- Phối hợp với mặt trận 
Biên giới, quân ta hoạt 
động mạnh ở tả ngạn 
sông Hồng, Tây Bắc và 
đường số 6, buộc Pháp 
phải rút khỏi thị xã Hoà 
Bình, chiến tranh du kích 
phát triển mạnh ở Bình 
Trị Thiên, Liên khu V và 
Nam Bộ. 

Trả lời: 

- Sau hơn 1 tháng chiến 
đấu (16/9—>22/10/1950), 
ta đã giải phóng 750km 
đường biên giới Việt - 
Trung (từ Cao Bằng đến 
Đình Lập). 


Ghi bảng 

- Đoán trước ý đồ của 
địch, ta mai phục, chặn 
đánh địch trên đường số 
4, địch thiệt hại nặng. 


- 22/10/1950, chúng 

phải rút khỏi đường số 4, 
chiến dịch thắng lợi. 


c. Kết quả 

- Ta khai thông 750 km 
đường biên giới. 


86 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Giải phóng 35 vạn dân. - Giải phóng 35 vạn dân. 

- Hành lang Đông Tây bị - Hành lang Đông Tây 
chọc thủng ở Hoà Bình. bị chọc thủng. 

- Thế bao vây cả trong - Căn cứ địa Việt Bắc 
lẫn ngoài của địch đối được giữ vững. 

với căn cứ địa Việt Bắc bị 
phá vỡ, kế hoạch Rơ-ve 
bị phá sản. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi: 

- Sau thất bại ở chiến Trả lời: II. Âm mưu đẩy mạnh 

dịch Biên giới thu - _ Sau khi thất bại chiến chiên tranh xâm lư ợ c 

đông 1950, thực dân dịch Biên giới, thưc dân Đơng Dương của thực 

Pháp và đế quốc Mĩ có Pháp thực hiện âm mưu dân Phá P 

âm mưu gì với Đông giành lại quyền chủ động — Thực dân Pháp muốn 

Dưong. chiến lược trên chiến giành lại thế chủ động 

trường. trên chiến trường. 

- Mĩ tăng cường viện trợ - Mĩ tăng cường viện trợ 
cho thực dân Pháp để đẩy cho Pháp ỏ Đông Dưong. 
mạnh chiến tranh. 

- Ngày 23/12/1950 "Hiệp - Thông qua Hiệp ước 
định phòng thủ chung phòng thủ chung Đông 
Đông Dương" được kí kết Dương (23/12/1950) 
giữa Pháp và Mĩ, với hiệp buộc Pháp lệ thuộc Mĩ, 
định này Mĩ viện trợ Mĩ dần thay chân Pháp ở 
quân sự, kinh tế, tài Đông Dương. 

chính cho Pháp và bọn bù 
nhìn tay sai. 


87 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục III và đặt 
câu hỏi: 

- Em hãy nêu những 
nội dung cơ bản của 
Đại hội đại biếu toàn 
quốc lần thứ II của 
Đảng. 


- Qua đó buộc Pháp lệ 
thuộc Mĩ, từng bước Mĩ 
thay quân Pháp ở Đông 
Dương. 


- Dựa vào viện trợ Mĩ, 
Pháp càng đẩy mạnh 
chiến tranh ở Đông 
Dương. 

- Kế hoạch Đờ Lát đờ 
Tát-xi-nhi được đề ra 
12/1950 nhằm mục đích 
đó. 

Kế hoạch này chúng 
gấp rút bình định vùng 
tạm chiếm, kết hợp phản 
công và tiến công cách 
mạng. 


Trả lời: 

- Để thúc đẩy cuộc 
kháng chiến nhanh chóng 
đến thắng lợi, Đại hội đại 
biếu toàn quốc lần thứ II 
của Đảng đã họp tại 
Chiêm Hoá, Tuyên 
Quang với nội dung: 


Ghi bảng 

- Kế hoạch Đờ Lát đờ 
Tát-xi-nhi (12/1950) 
của Pháp nhằm gấp rút 
bình định vùng tạm 
chiếm và tiến công cách 
mạng. 


III. Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II 
của Đảng (2/1951) 

1. Nội dung 

- Báo cáo chính trị của 
Hồ Chủ tịch: tổng kết 
kinh nghiệm lãnh đạo 
của Đảng mấy chục năm 
qua. 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học Ghi bảng 

+ Báo cáo chính trị của - Nêu rõ nhiệm vụ trước 
Hồ Chủ tịch và báo cáo mắt của cách mạng Việt 
bàn về cách mạng Việt Nam là đưa kháng chiến 
Nam của Tổng bí thư nhanh chóng đến thắng 
Trường Chinh, hai bản lợi. 
báo cáo đã tổng kết mấy 
chục năm vận động cách 
mạng của Đảng. 

- Nêu rõ những nhiệm vụ - Bàn về cách mạng Việt 

trước mắt của toàn Đảng, Nam của đồng chí 
toàn quân và toàn dân ta Trường Chinh nêu rõ: 
đưa cuộc kháng chiến + Hai nhiệm vụ chiến 
đến thắng lợi và vạch rõ lược đánh đế quốc và 
tiền đồ của cách mạng đánh phong kiến phải 
Việt Nam. đồng thời thực hiện, 

không làm từng bước. 

- Báo cáo chính trị của 
Hồ Chủ tịch nêu rõ: 

+ Nhiệm vụ trước mắt - Đại hội quyết định đưa 

của cách mạng Việt Nam Đảng ra công khai, lấy 

là "Tiêu diệt thực dân tên là Đảng Lao động 

Pháp và đánh bại bọn can Việt Nam. 

thiệp Mĩ, giành thống 

nhất, độc lập hoàn toàn, 

bảo vệ hoà bình thế giới. 

- Bàn về cách mạng Việt 
Nam của Trường Chinh 
nêu rõ: 

+ Nhiệm vụ chống phong - Bầu ra Ban chấp hành 
kiến phải được thực hiện Trung ương Đảng do Hồ 
đồng thời với chống đế Chí Minh là chủ tịch 
quốc, nhưng làm từng Đảng, Trường Chinh là 
bước để vừa bồi dưỡng Tổng Bí thư. 


89 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu với HS 
hình 48 (Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần II 
của Đảng) và sau đó 
đặt câu hỏi: 

- Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của 
Đảng có ý nghĩa lịch 
sử như thế nào đối với 
cách mạng Việt Nam? 


lực lượng kháng chiến 
vừa giữ vững khối đoàn 
kết toàn dân. 

- Đại hội quyết định đưa 
Đảng ra hoạt động công 
khai, lấy tên là Đảng Lao 
động Việt Nam. Đảng 
của giai cấp công nhân 
Việt Nam. 

- Đối với Lào và Cam- 
pu-chia, thành lập mỗi 
nước một Đảng riêng để 
lãnh đạo cách mạng đến 
thắng lợi. 

- Đại hội bầu ra Ban 
chấp hành Trung ương 
Đảng do Hồ Chí Minh là 
Chủ tịch Đảng, Trường 
Chinh là Tổng Bí thư. 


Trả lời: 

— Đại hội là mốc đánh 
dấu sự trưởng thành của 
Đảng ta trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng. 

- Có tác dụng thúc đẩy 
cuộc kháng chiến nhanh 
chóng đến thắng lợi. 


2. Ý nghĩa lịch sử 

- Đó là mốc đánh dấu sự 
trưởng thành của Đảng 
ta trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng. 

- Thúc đẩy cuộc kháng 
chiến nhanh chóng đến 
thắng lợi. 


90 






5. Củng cố 

• Trình bày chiến dịch Biên giới thu — đông 1950 bằng lược đồ. 

• Âm mưu của thực dân Pháp — Mĩ trong cuộc chiến tranh Đông Dương 
(từ sau chiến dịch Biên giới). 

• Trình bày nội dung chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biếu 
toàn quốc lần thứ hai của Đảng. 


TIẾT 2 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi hảng 

GV yêu cầu HS đọc 


IV. Phát triển hậu 

SGK mục IV và đặt 


phương kháng chiến về 

câu hỏi. 


mọi mặt 

- Em hãy nêu những 

Trả lời: 

1. Chính trị 

thành tựu về chính trị 

- Về chính trị: 

-3/3/1951 Mặt trận Việt 

chúng ta đã đạt được 

+ 3/3/1951, Mặt trận Việt 

Minh và Hội Liên Việt 

từ sau chiến dịch Biên 

Minh đã hợp nhất với 

hợp nhất thành Mặt trận 

giới. 

Hội Liên Việt thành Mặt 
trận Liên hiệp quốc dân 
Việt Nam (gọi tắt là Mặt 
trận Liên Việt). 

Liên Việt. 


+ Đảng Lao động Việt 

- 11/3/1951, Liên minh 


Nam chính thức ra mắt 

nhân dân Việt — Miên — 


trước đại biểu nhân dân 

Lào ra đời để cùng đoàn 


trong đại hội thống nhất 
2 mặt trận. 

+ 11/3/1951, Mặt trận 
Liên Việt, Mặt trận 
Kho- me, Mặt trận Lào, 
đại diện cho nhân dân 3 
nước Đông Dương họp 

kết chống thực dân Pháp. 


91 







Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

hội nghị thành lập "Liên 
minh nhân dân Việt - 
Miên - Lào" trên cơ sở tự 
nguyện, bình đẳng và tôn 
trọng chủ quyền của 
nhau. 

GV hướng dẫn HS 

xem hình 49 và kết 
luận: 

Như vậy, đến đầu 

1951, khối đoàn kết 

dân tộc đã rộng rãi và 
chặt chẽ hơn, trong 
một mặt trận thống 
nhất - Mặt trận Liên 
Việt và nhân dân 3 
nước Đông Dương, 
cùng kề vai sát cánh 
chống thực dân Pháp 
xâm lược với liên 

minh nhân dân Việt - 
Miên - Lào. 

Hỏi: Trả lời: 2. Kinh tê 

- Em hãy trình bày - Năm 1952, Đảng và - 1952, Đảng, Chính phủ 
những thành tựu về Chính phủ đã đề ra cuộc đề ra cuộc vận động tăng 

kinh tế của ta đã đạt vận động tăng gia sản gia sản xuất, thực hành 

đườc từ 1951 —» 1593. xuất, thực hành tiết kiệm, tiết kiệm. 

lôi cuốn được đông đảo - Chấn chỉnh thuế khoá. 
quần chúng tham gia. 

- Đồng thời chúng ta đề - Xây dựng nền tài 

ra nhiều chính sách chấn chính, ngân hàng, 

chỉnh thuế khoá, xây thương nghiệp. 


92 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


dựng nền tài chính ngân 
hàng và thương nghiệp. 

- Để bồi dưỡng sức dân: 

+ Đầu 1953, Đảng và - Đầu 1953, phát động 
Chính phủ quyết định quần chúng triệt đế giảm 
phát động quần chúng tô, thực hiện cải cách 
triệt để giảm tô và cải ruộng đất. 12/1953, 
cách ruộng đất. Quốc hội thông qua Luật 

cải cách ruộng đất. 

+ Tháng 12/1953, chúng 
ta thông qua "Luật cải 
cách ruộng đất". 

+ Tháng 4/1953 - Từ 4.1953 -> 7/1954, 

7/1954, ta thực hiện 5 đợt tiến hành 5 đợt cải cách 
giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất ở vùng tự do. 
ruộng đất ở một số xã -Cuối 1953, từ Liên khu 
thuộc vùng tự do. IV trở ra đã cấp 18 vạn 

ha ruộng đất cho nông 
dân. 

- Cuối 1953, từ Liên khu 
IV trở ra, cách mạng đã 
tạm cấp 18 vạn ha ruộng 
đất thu được của thực 
dân, địa chủ và đất vắng 
chủ, ruộng bỏ hoang cho 
nông dân. 

GV minh hoạ thêm: 

Năm 1953, chỉ tính 
riêng từ Liên khu IV 
trở ra, sản xuất lương 
thực ở vùng tự do và 


93 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


vùng du kích đạt: 
2.757.700 tấn thóc; 
650.850 tấn hoa 
màu... Năm 1953, ta 
sản xuất được 3.552 
tấn vũ khí, đạn dược 
(Lịch sử lớp 12, 
NXBGD, H, 1992, 
trang 104). 

GV kết luận: 

- Trong thời kì này, 
chúng ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn 
về kinh tế, tạo thực lực 
cho cuộc kháng chiến, 
tạo đà cho cuộc kháng 
chiến phát triển nhanh 
chóng hơn, vững chắc 
hơn. 

Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những thành tựu về 
văn hoá, giáo dục của 
ta từ 1951—>1954. 


Trả lời: 

- Tiếp tục thực hiện cải 
cách giáo dục được đề ra 
từ 7/1950 với 3 phương 
châm: 


+ Phục vụ kháng chiến. 
+ Phục vụ sản xuất. 

+ Phục vụ dân sinh. 


3. Văn hoá - giáo dục 

a. Giáo dục 

- Tiếp tục cải cách giáo 
dục (7/1950) với 3 
phương châm: phục vụ 
kháng chiến, phục vụ 
sản xuất, phục vụ dân 
sinh. 


94 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Số người đi học và số 
HS phổ thông tăng 
nhanh. 

-Thành tựu: 


+ Từ 1950-> 1954: 

+ 1950 —> 1954: 


HS cấp I tăng 130%. 

HS cấp I tăng 130%. 


HS cấp II + III tăng 

HS cấp II + III tăng 


300%. 

300%. 


+ 1954: có 4.247 sinh 

+ 1954, có 4.247 sinh 


viên đại học và trung học 

viên và 3.400 HS được 


chuyên nghiệp. 

+ 1951 —» 1953, đào tạo 
được 7.000 cán bộ kĩ 
thuật. 

+ 1954 có 3.400 HS được 
gửi đi học nước ngoài. 

gửi đi học nước ngoài. 


- Văn hoá: 

b. Văn ho á 


+ Phong trào thi đua yêu 

- Phong trào thi đua yêu 


nước lan rộng trong các 

nước lan rộng khắp các 


ngành, các giới. 

ngành. 


+ Ngày 1/5/1952, Đại hội 

1/5/1952, Đại hội thi 


Anh hùng chiến sĩ thi 

đua toàn quốc lần I tại 


đua toàn quốc lần thứ 

Việt Bắc, tuyên dương 7 


nhất đã khai mạc tại Việt 
Bắc với 154 cán bộ, chiến 
sĩ tiêu biểu. 

+ Đại hội đã tổng kết 
biểu dương thành tích 
của phong trào thi đua 
yêu nước, chọn được 7 
anh hùng. 

anh hùng. 


95 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK muc V và đặt câu 
hỏi. 

- Sau chiến thắng Biên Trả lời: V. Giữ vững quyền chủ 

giới, chúng ta đã giữ - Sau chiến dịch Biên động đánh địch trên 

vững và phát huy giới, chúng ta liên tiếp chiến trường 

quyền chủ động trên mở một loạt các chiến 

chiến trường như thế dịch, trên khắp các địa 
n ào bàn chiến lược quan 

trọng ở vùng rừng núi, 
trung du, đồng bằng 
nhằm phá âm mưu đẩy 
mạnh chiến tranh của 
Pháp - Mĩ, giữ vững 
quyền chủ động đánh 
địch. 

- Ở trung du và đồng 
bằng đông - xuân 1950 - 
1951, ta mở 3 chiến dịch. 

+ Chiến dịch Trung du: 

(Trần Hưng Đạo) đánh 
địch ở Vĩnh Yên, Phúc 
Yên. 

+ Chiến dịch đường số 18 
(Hoàng Hoa Thám) đánh 
địch ỏ Phả Lại, Ưông Bí. 

+ Chiến dịch Hà Nam 
Ninh (Quang Trung). 

- Kết quả 3 chiến dịch: ta 
diệt được hơn 1 vạn địch, 
tiêu diệt nhiều cứ điểm 
quan trọng. 


96 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

GV minh họa thêm: 

- Sau 3 chiến dịch 
(trên), ta rút kinh 
nghiệm chỉ mở chiến 
dịch ở rừng núi, còn 
mở chiến dịch ở trung 
du và đồng bằng ta 
chưa có lợi. 

Hỏi: Trả lời: - Để lấy lại thế chủ động 

Sau 3 chiến thắng - Sau thất bại ở 3 chiến trên chiến trường chính 
trên của ta, phản ứng dịch: Trung du, Đường số Bắc Bộ, thực dân Pháp 
của thực dân Pháp - 18 và Hà Nam Ninh, tập trung một lực lượng 
Mĩ như thế nào? Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi tập đánh ra Hoà Bình để nối 

trung một lực lượng lớn 4i "Hành lang Đông - 

gồm 20 tiểu đoàn bộ Tây và chia cắt Việt 

binh, pháo binh, cơ giới Bắc với Lên khu III, IV. 

và máy bay nhằm đánh 

chiếm hoà bình, giành lại 

quyền chủ động trên 

chiến trường chính Bắc 

Bộ nối lại "Hành lang 

Đông - Tây" chia cắt 

Việt Bắc với Liên khu III 

và IV. 

-Ngày 11/10/1951, Pháp - Ta lại thắng lớn trong 
cho quân nhảy dù xuống chiến dịch Hoà Bình 
Xuân Mai, Chợ Bến (Hoà (11/10/1951-4 23/2/1952). 
Bình). 

- Hai cánh quân thuỷ, bộ 
theo đường sông Đà và 
đường số 6 có máy bay 


97 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

yểm trợ tiến vào thị xã 
Hoà Bình. 

- Thực dân Pháp tập 
trung một lực lượng lớn ở 
Hòa Bình, đó là điều kiện 
thuận lợi để ta tiêu diệt 
chúng. 

- Ta vừa bao vây truy 
kích, tiêu diệt địch ở Hoà 
Bình vừa hoạt động chiến 
tranh du kích sau lưng 
địch, buộc chúng phải rút 
khỏi Hoà Bình, chiến 
dịch kết thúc vào ngày 
23/2/1952. 

Hỏi: Trả lời: 

- Sau chiến dịch Hoà - Sau chiến dịch Hoà 
Bình, ta thừa thắng đã Bình, ta tiếp tục thực hiện 
mở tiếp những chiến phương châm "Đánh 
dịch nào? chắc thắng" và phưong 

hướng chiến lược "Tránh 
chỗ mạnh, đánh chỗ 
yếu", bộ đội ta tiếp tục 
tiến lên Tây Bắc, nhằm: 

+ Tiêu diệt sinh lực địch. 

+ Giải phóng đất đai. 

+ Mở rộng căn cứ địa 
kháng chiến và phát triển 
chiến tranh du kích. 

- Mở đầu là chiến dịch 
Tây Bắc. 


98 






Hoạt động dạy 

GV gọi HS trình bày 
chiến dịch Tây Bắc 
bằng lược đồ. 


GV gọi HS khá trình 
bày chiến dịch Thượng 
Lào bằng lược đồ. 


Hoạt động học 
Trả lời: 

-Ngày 14/10/1952, quân 
ta tiến công Nghĩa Lộ, 
tiếp đó đánh vào Lai 
Châu, Sơn La, Yên Bái. 

- Sau hơn 2 tháng chiến 
đấu (từ giữa tháng 10 đến 
cuối 12/1952) ta giải 
phóng toàn tỉnh Nghĩa 
Lộ, hầu hết tỉnh Sơn La 
(trừ Nà Sản), 4 huyện Lai 
Châu, 2 huyện thuộc Yên 
Bái và 25 vạn dân, phá 
âm mưu lập "Xứ Thái tự 
trị" của địch. 

- Tiếp đó, đầu 1953, 
Trung ương Đảng, Chính 
phủ ta và Chính phủ 
kháng chiến Lào ít-xa-la, 
đã thoả thuận mở chiến 
dịch Thượng Lào, nhằm 
tiêu diệt sinh lực địch, 
giải phóng đất đai, mở 
rộng căn cứ du kích, đẩy 
mạnh kháng chiến của 
nhân dân Lào. 

Trả lời: 

- Ngày 8/4/1953, chiến 
dịch bắt đầu, sau gần 1 
tháng chiến đấu, liên 
quân Lào - Việt giải 


Ghi bảng 

- Từ 14/10 -> cuối 
12/1952 ta mở chiến 
dịch Đông bắc, giải 
phóng 25 vạn dân, phá 
vỡ âm mưu lập "Xứ Thái 
tự trị" của địch. 


- 4/1953, liên quân Lào 
Việt mở chiến dịch 
Thượng Lào, giải phóng 
30 vạn dân. 


99 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

phóng toàn tỉnh Sầm - Thượng Lào và Tây 

Nưa, một phần tỉnh Bắc Việt Nam đã nối 

Xiêng Khoảng, và tỉnh liền tạo thành thế uy 

Phong Xa Lỳ, giải phóng hiếp địch ỏ Bắc Đông 

3 vạn dân, căn cứ kháng Dương. 

chiến ở Thượng Lào được 

nối liền với Tây Bắc Việt 

Nam, tạo thế uy hiếp 

địch. 

GV kết luận: 

Như vây, sau chiến 
dịch Biên giới, ta liên 
tiếp mở một loạt các 
chiến dịch, trên khắp 
các địa bàn chiến lược 
quan trọng. Chúng ta 
đã giành được và giữ 
vững quyền chủ động 
trên chiến trường 
chính Bắc Bộ. 

5. Củng cố 

• Em hãy nêu những thành tích kháng chiến toàn diện của ta từ 1951 đến 
1953 (chính trị, kinh tế, văn hoá). 

• Em hãy nêu những thắng lợi quân sự liên tiếp của ta từ cuối 1950 đến 
đầu 1953. 

6. Bài tạp 

Những sự kiện nào chứng tỏ từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của ta đã chuyển sang một giai 
đoạn mới (ta liên tiếp mở một loạt các chiến dịch, trên khắp các địa bàn 
chiến lược quan trọng). 


100 






Bài 27 


CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM Lược KẾT THÚC 

(1953—1954) 

(2 tiết) 


A- MỤC TIỄU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương được thể hiện trong kế 
hoạch Na-va (5/1953). Đây là sự cố gắng rất lớn của Pháp - Mĩ nhằm 
giành thắng lợi quyết định, chuyển bại thành thắng "kết thúc chiến 
tranh trong danh dự" ở Đông Dương. 

• Chủ trương chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 
1954 nhằm phá tan kế hoạch Na-va, giành thắng lợi quân sự quyết định, 
đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

• Giải pháp kết thúc chiến tranh ở Đông Dương bằng hiệp định Giơ-ne-vơ 
(7/1954). 

• Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp của nhân dân ta. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần tự hào 
dân tộc và tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết với nhân dân Đông Dương. 

• Giáo dục cho các em lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

3. Kĩ nãng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ để trình bày về chiến cuộc 
Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá, nhận định các sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Bản đồ về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và bản đồ chiến dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ. 

• Tranh ảnh và tài liệu về Điện Biên Phủ. 


101 




c- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em hãy nêu những thắng lợi lớn của ta về chính trị, kinh tế và văn hoá, 
giáo dục (1951 - 1953). 

• Hãy nêu những thắng lọi quân sự hên tiếp của ta từ cuối 1950 - đầu 1953. 

3. Giói thiệu bài mói 

• Sau hơn 8 năm tiến hành chiến tranh ở Đông Dương, thực dân Pháp vấp 
phải những thất bại hết sức nặng nề. Mĩ đã can thiệp sâu hơn vào cuộc 
chiến tranh ở Đông Dương, với kế hoạch Na-va, đế quốc Pháp - Mĩ hy 
vọng sẽ chuyển bại thành thắng trên chiến trường Đông Dương. Nhưng 
với nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, chúng ta 
đã lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kế hoạch 
Na-va tan thành mây khói. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết (7/1954), 
hoà bình lập lại Đông Dương. 

• Hôm nay chúng ta học bài: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 
Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc SGK 


I. Kế hoạch Na-va của 

mục I và đặt câu hỏi. 


Pháp - Mĩ 

- Em hãy cho biết âm 

Trả lời: 

1. Mục đích 

mưu của Pháp - Mĩ 

- Ngày 7/5/1953, được sự 

- Thực dân Pháp - Mĩ 

trong việc thực hiện kế 

thoả thuận của Mĩ, tướng 

định xoay chuyển cục 

hoạch Na-va. 

Na-va được cử sang làm 
Tổng chỉ huy quân đội 
Pháp ở Đông Dương. 

diện trên chiến trường. 


- Na-va cho ra đời một 

- Chúng hy vọng trong 


kế hoạch quân sự mới, 

vòng 18 tháng sẽ 


gọi là Kế hoạch Na-va. 

chuyển bại thành 


102 







Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


- Mục đích của kế hoạch 
nhằm: 

+ Xoay chuyển cục diện 
chiến tranh Đông Dưong 
hy vọng trong vòng 18 
tháng sẽ kết thúc chiến 
tranh trong danh dự. 

Kế hoạch thực hiện 
theo 2 bước: 


+ Bước 1: Thu — đông 
1953 và xuân 1954, giữ 
thế phòng ngự chiến lược 
trên chiến trường miền 
Bắc, thực hiện tiến công 
chiến lược đế "bình định" 
miền Trung và Nam 
Đông Dưong. 

+ Bước 2: Thu - đông 
1954, chuyển lực lượng 
ra chiến trường miền 
Bắc, thực hiện tiến công 
chiến lược, giành thắng 
lợi quân sự quyết định, 
kết thúc chiến tranh. 


Ghi bảng 

thắng, kết thúc chiến 
tranh trong dang dự. 

- Kế hoạch thực hiện 
theo 2 bước: 

+ Bước 1: Thu - đông 

1953, xuân 1954: Giư 
thế phòng ngự chiến 
lược ở miền Bắc, tiến 
công chiến lược ở miền 
Nam. 

+ Bước 2: Thu - đông 

1954, chuyển lực lượng 
ra Bắc, thực hiện tiến 
công chiến lược ở miền 
Bắc, giành thắng lợi 
quyết định, kết thúc 
chiến tranh. 

- Biện pháp thực hiện: 

+ Tập trung 44 tiểu 
đoàn cơ động, tinh 
nhuệ ở đồng bằng Bắc 
Bộ. 


+ Ra sức tăng cường 
lực lượng ngụy quân. 


103 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 
Biện pháp thực hiện: 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi. 


- Em hãy trình bày chủ 
trương chiến lược của ta 
trong chiến cuộc Đông 

- Xuân 1953 - 1954. 


+ Pháp xin thêm viện trợ 
Mĩ, tăng viện trợ gấp 2 
lần so với trước, chiếm 
73% chiến phí ở Đông 
Dương. 

+ Tăng thêm cho 12 tiểu 
đoàn bộ binh. 

+ Tập trung ở đồng bằng 
Bắc Bộ một lực lượng cơ 
động mạnh gồm 44 tiểu 
đoàn (trong tổng số 84 
tiểu đoàn trên toàn Đông 
Dương), ra sức tăng 
cường ngụy quân. 


Trả lời: 

- Tháng 9/1953, Hội 
nghị Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng đã họp đề ra 
kế hoạch tác chiến Đông 
Xuân 1953 -1954 với 
quyết tâm giữ vững 
quyền chủ động đánh 
địch cả ở chính diện và 
sau lưng địch. 

- Phương hướng chiến 
lược của ta là: Tập trung 


II. Cuộc tiến công 
chiến lược Đông- 
Xuân 1953-1954 và 
chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ 1954 

/. Cuộc tiến công 
chiến lược Đông - 
Xuân 1953 -1954 

a. Chủ trương chiến 
lược của ta 


- Phương hướng chiến 
lược: Tập trung lực 


104 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu cho HS 
hình 52: Bộ Chính trị 
họp quyết định chủ 
trương tác chiến Đông 
Xuân 1953-1954. 

Hỏi: 

- Kế hoạch Na-va bước 
đầu bị phá sản như thế 
nào? 


lực lượng, mở những 
cuộc tiến công lớn vào 
những hướng quan trọng 
vể chiến lược mà địch 
tương đối yếu, nhằm tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực 
địch, giải phóng đất đai, 
đồng thời buộc chúng 
phải bị động phân tán lực 
lượng đối phó với ta trên 
những địa bàn xung yếu 
mà chúng không thế bỏ, 
tạo cho ta những điều 
kiện thuận lợi để tiêu diệt 
thêm sinh lực của chúng. 

- Phương châm chiến 
lược là "tích cực, chủ 
động, cơ động, linh 
hoạt", "đánh ăn chắc, 
đánh chắc thắng". 


Trả lời: 

— Trong chiến cuộc Đông 
Xuân 1953 - 1954, quân 
ta mở một loạt các chiến 
dịch, tiến công địch ở 


lượng, mở những cuộc 
tiến công lớn vào 
những hướng quan 
trọng về chiến lược mà 
địch tương đối yếu, 
nhằm tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch, giải 
phóng đất đai, buộc 
chúng phải bị động 
phân tán đối phó với ta 
trên những địa bàn 
xung yếu mà chúng 
không thể bỏ. 

- Phương châm tác 
chiến "tích cực, chủ 
động, cơ động, linh 
hoạt", "đánh ăn chắc, 
đánh chắc thắng". 


2. Cuộc tiến công 
chiến lược Đông Xuân 
1953 - 1954 của ta - 
bước đầu làm phá sản 
kê hoạch Na-va 


105 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

nhiều hướng trên khắp 
chiến trường Đông Dương. 

- 20/11/1953, khi phát - Ta tiến hành một loạt 

hiện chủ lực ta tiến lên các chiến dịch trên 
Tây Bắc, Na-va đã cho 6 khắp các địa bàn chiến 
tiểu đoàn nhảy dù xuống lược quan trọng, khối 
Điện Biên Phủ. quân cơ động tinh nhuệ 

ở đồng bằng Bắc Bộ bị 
ta căng ra mà đánh trên 
khắp các chiến trường. 

- Đầu 12/1953, một bộ -Đẩu 12/1953, ta đánh 
phận chủ lực ta ở Tây mạnh ở Lai Châu, buộc 
Bắc bao vây uy hiếp địch địch phải cho quân 
ở Điện Biên Phủ, một bộ nhảy dù chốt giữ Điện 
phận khác tiến công giải Biên Phủ. 

phóng toàn tỉnh Lai Châu 
(trừ Điện Biên Phủ), Na- 
va vội vàng đưa 6 tiểu 
đoàn cơ động từ đồng 
bằng Bắc Bộ lên chốt giữ 
Điện Biên Phủ, như vậy, 

Điện Biên Phủ là nơi tập 
trung quân thứ hai của 
địch trên chiến trường 
Đông Dương. 

- Đầu 12/1953, Liên - Đầu 12/1953, ta 
quân Lào - Việt mở cuộc chiến thắng lớn ở 
tiến công ở Trung - Lào, Trung Lào. 

giải phóng Thà Khẹt, 
bao vây uy hiếp địch ở 
Xê-nô, Na-va lại phải 


106 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


tăng cường lực lượng cho 
Xê-nô, Xê-nô trở thành 
nơi tập trung quân thứ ba 
của địch trên chiến 
trường Đông Dương. 

- Cuối 1/1954, Liên quân - Cuối 1/1954, ta thắng 
Lào - Việt tiến công địch lớn ở Thượng Lào. 

ở Thượng Lào, giải 
phóng tỉnh Phong Xa-lì, 
mở rộng vùng giải phóng 
Lào, thừa thắng đánh 
Luông Pha-bang, Na-va 
lại tăng cường lực lượng 
cho Luông Pha-bang trở 
thành nơi tập trung quân 
thứ tư của địch. 

- 20/1/1954, Na-va tập - Cuối tháng 1 —» đầu 

trung 20 tiểu đoàn bộ tháng 2/1954, ta thắng 
binh mở chiến dịch địch ở Bắc Tây 
Át-lăng đánh chiếm Tuy Nguyên, buộc chúng 
Hoà (Phú Yên), mở rộng phải kéo quân từ đồng 
đánh chiếm Liên khu V bằng Bắc Bộ lên chốt 
của ta. giữ Tây Nguyên. 

- Đầu tháng 2/1954, ta — Ta kết hợp đánh địch 
mở cuộc tiến công ở Bắc ở mặt trận chính diện 
Tây Nguyên, giải phóng và sau lưng địch ở khắp 
Kon Tum và bao vây các chiến trường. 

Play Cu, Na-va buộc phải 
bỏ dở cuộc tiến công Tuy 
Hoà để tăng cường lực 
lượng cho Bắc Tây 


107 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

Nguyên, Play Cu và Kon 
Tum trở thành nơi tập 
trung quân thứ năm của 
địch. 

- Phối hợp chặt chẽ với 
lực lượng chính diện, 
phong trào chiến tranh du 
kích phát triển mạnh ở 
vùng sau lưng địch. Bộ 
đội ta ở Nam Bộ, Nam 
Trung Bộ, Bình Trị Thiên 
và đồng bằng Bắc Bộ 
cũng đẩy mạnh hoạt 
động đánh địch. 

GV minh họa các chiến 
thắng của ta Đông Xuân 

1953 - 1954 trên bản đồ 
hình 53: hình thái chiến 
trường trên các mặt trận 
Đông Xuân 1953 - 
1954. 

Hỏi: Trả lời: 

- Em có nhận xét gì về HS thảo luận nhóm, 
cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953 - 

1954 của ta. 

(GV hướng dẫn HS thảo 
luận nhóm). 

GV kết luận: 

- Như vậy, khối quân cơ 
động tinh nhuệ của địch 


108 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


ở đồng bằng Bắc Bộ đã 
buộc phải phân tán đối 
phó với ta trên khắp các 
chiến trường, chúng bị 
giam chân ở rừng núi. 
Kế hoạch Na-va bước 
đầu bị phá sản. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi: 

- Đế quốc Pháp - Mĩ đã 
làm gì để xây dựng 
Điện Biên Phủ trở thành 
tập đoàn cứ điếm mạnh 
nhất Đông Dương. 


Trả lời: 

- Điện Biên Phủ là một 
thung lũng rộng lớn, nằm 
ở phía Tây vùng rừng núi 
Tây Bắc, gần biên giới 
Lào, có vị trí chiến lược 
quan trọng. 

- Được Mĩ giúp sức, 
Pháp xây dựng Điện Biên 
Phủ là cứ điểm mạnh 
nhất Đông Dương. 

- Lực lượng 16.200 
quân, 49 cứ điểm với 3 
phân khu: phân khu Bắc, 
phân khu Trung tâm 
Mường Thanh có sở chỉ 
huy sân bay và phân khu 
Nam. 

- Chúng cho rằng: Đây 
là pháo đài không thể 
công phá. 


3. Chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ (1954) 

a. Cứ điểm Điện Biên 
Phủ 

Đây là vị trí chiến 
lược quan trọng. 


- Pháp - Mĩ xây dựng 
cứ điếm này mạnh nhất 
Đông Dương. 

16.200 quân, 49 cứ 
điểm, chia thành 3 
phân khu: Bắc, Nam và 
phân khu trung tâm 
Mường Thanh. 

- Chúng cho rằng: Đây 
là "Pháo đài không thể 
công phá". 


109 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Chủ trương của ta 
trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ là gì? 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
chiến dịch lịch sử Điện 
Biên Phủ bằng lược đồ 
(HS giỏi) hoặc nếu có 
điều kiện thì cho các em 
xem đoạn băng vể chiến 
thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ. 


- Từ 3/12/1953 chúng 
quyết định giao chiến với 
ta ở Điện Biên Phủ. 

Trả lời: 

-Đầu 12/1953, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng 
quyết định mở chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

- Mục tiêu của chiến 
dịch: 

+ Tiêu diệt lực lượng 
địch. 

+ Giải phóng Tây Bắc. 

+ Tạo điều kiện giải 
phóng Bắc - Lào. 

Trả lời: 

- Chiến dịch Điện Biên 
Phủ bắt đầu từ 13/3/1954 
đến 7/5/1954, chia thành 
3 đợt: 

+ Đợt 1: ta tấn công phân 
khu Bắc gồm có: Him 
Lam, Độc Lập, Bản Kéo. 

+ Đợt 2: quân ta tấn công 
tiêu diệt các căn cứ phía 
Đông Mường Thanh, 
cuộc chiến đấu diễn ra 
rất ác liệt. 


Ghi bảng 

- 3/12/1953, Na-va 
quyết định xây dựng 
Điện Biên Phủ là điếm 
quyết chiến chiến lược. 

b. Chủ trương của ta 

Đầu 12/1953, ta 
quyết định mở chiến 
dịch Điện Biên Phủ. 

- Mục tiêu: 

+ Tiêu diệt lực lượng 
địch. 

+ Giải phóng Tây Bắc. 

c. Diễn biến 

- Chiến dịch bắt đầu từ 
13/3 -> 7/5/1954, chia 
thành 3 đợt: 

+ Đợt 1 (13—» 
17/3/1954) ta đánh 
chiếm phân khu Bắc. 

+ Đợt 2 (30/3 -> 
26/4/1954), ta đánh 
chiếm cụm cứ điểm 
phía Đông Mường 
Thanh. 


110 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu hình 55: 
Bộ đội ta kéo pháo lên 
Điện Biên Phủ rất gian 
khổ và hình 56, chúng 
ta chiến thắng ở Điện 
Biên Phủ, lá cờ đỏ sao 
vàng bay trên nóc hầm 
của tướng Đờ Ca-xtc^-ri. 
GV minh hoạ thêm: 

3/12/1953, Na-va 
quyết định xây dựng 
Điện Biên Phủ thành tập 
đoàn cứ điểm mạnh, là 
điếm quyết chiến chiến 
lược, sẵn sàng "nghiền 
nát" chủ lực ta, chúng 


+ Đợt 3: quân ta đống 
loạt tấn công tiêu diệt các 
căn cứ còn lại ở phân khu 
trung tâm và phân khu 
Nam. 

- Chiều 7/5/1954, quân 
ta đánh vào sở chỉ huy 
địch. 

- 17 giờ 30 phút ngày 
7/5/1954 tướng Đờ Ca- 
xtơ-ri cùng toàn bộ Tổng 
tham mưu chiến dịch đầu 
hàng. Chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ toàn 
thắng. 


+ Đợt 3 (1/5 -> 

7/5/1954), ta đánh các 
căn cứ còn lại ở phân 
khu trung tâm và phân 
khu Nam. 


- 17 giờ 30 phút ngày 
7/5/1954 tướng Đờ Ca- 
xtơ-ri cùng hàng vạn 
binh sĩ kéo cờ trắng ra 
hàng. 


111 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


coi đây là "pháo đài 
không thể công phá". 

- Diễn biến: 3 đơt 


+ Đợt 1: (13 -> 
17/3/1954) ta lấy cụm 
cứ điểm phía Bắc: Him 
Lam, Độc Lập, Bản 
Kéo. 

+ Đợt 2: (30/3 -> 
26/4/1954) cuộc chiến 
đấu cực kì gay go quyết 
liệt, ta đánh chiếm cụm 
cứ điểm phía Đông 
Mường Thanh: A,, Cj, 
Dị, Ej, c 2 .... Riêng A và 
C| ta chỉ lấy được một 
nửa quả đồi, ta đào hào 
cắt đứt và vô hiệu hoá 
sân bay Mường Thanh, 
cắt đứt mọi đường tiếp 
tế, chúng chỉ còn con 
đường duy nhất là hàng 
không. 

+ Đợt 3: (từ 1 -» 
7/5/1954), ta lấy nốt các 
cứ điểm còn lại ở phía 
Đông Mường Thanh và 
cụm cứ điểm phía Nam. 

• 18 giờ 45 phút 
(6/5/1954) tiếng nổ của 
1.000 kg thuốc nổ trong 


112 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


lòng đồi A, là hiệu lệnh 
công kích của quân ta. 

• 17 giờ 30 phút 

(7/5/1954) chiến dịch 
toàn thắng. 

Hỏi: 

- Em trình bày kết quả 
của chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ. 


GV minh hoạ thêm: 

- Trải qua 9 năm chiến 
đấu gian khổ, hy sinh ta 
loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn nửa triệu quân 
xâm lược Pháp, hàng 
ngàn xe quân sự, hàng 
trăm máy bay, tàu 
chiến, pháo các loại. 
Chính phủ Pháp tiêu tốn 
vào cuộc chiến tranh 
này 3 ngàn tỉ Phơrăng, 


Trả lời: 

- Trong gần 2 tháng 
chiến đấu, ta tiêu diệt 
hoàn toàn tập đoàn cứ 
điểm. 

+ Loại khỏi vòng chiến 
đấu 16.200 tên địch trong 
đó có 1 thiếu tướng. 

+ Phá huỷ toàn bộ 
phương tiện chiến tranh. 

+ Bắn rơi và phá huỷ 62 
máy bay. 


d. Kết quả 

- Trong gần 2 tháng 
chiến đấu, ta tiêu diệt 
hoàn toàn tập đoàn cứ 
điếm. 

+ Loại khỏi vòng chiến 
đấu 16.200 tên địch, 
phá huỷ 62 máy bay và 
toàn bộ phương tiện 
chiến tranh. 


113 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

2,6 tỉ đô la viện trợ Mĩ, 

8 tổng chỉ huy quân đội 
Pháp ở Đông Dương 
thua trận, góp phần làm 
cho 20 lần nội các Pháp 
dựng lên đổ xuống. 
Nhưng cuối cùng chúng 
vẫn thất bại (Đại cương 
lịch sử Việt Nam, 
NXBGD, 1998, tập 3, 
trang 128). 




5. Củng cò 

• Em hãy trình bày về kế hoạch Na-va. 

• Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 — 
1954 bằng lược đồ. 

• Tại sao trước khi đánh địch ở Điện Biên Phủ ta lại mở một loạt các 
chiến dịch trước đó (GV hướng dẫn để HS trả lời). 

• Điểm quyết chiến chiến lược của ta là Điện Biên Phủ. 

• Trọng tâm của kế hoạch Na-va là Điện Biên Phủ, kế hoạch Na-va định 
tập trung lực lượng (44 tiểu đoàn cơ động tinh nhuệ ở Đồng bằng Bắc 
Bộ) đế tiêu diệt chủ lực ta, chuyến bại thành thắng, kết thúc chiến 
tranh ở Đông Dương. 

• Phương châm chiến lược của ta là "Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm 
nơi địch sơ hở mà đánh, tìm nơi địch tương đối yếu mà đánh" => Cho 
nên ta chọn Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược, Na-va chủ 
quan cho rằng ta không thể đánh được Điện Biên Phủ vì những điều 
kiện khó khăn về vật chất của ta. Nhưng cuộc chiến tranh của ta là 
chiến tranh nhân dân, ta biết phát huy chỗ mạnh, khắc phục những 
điểm yếu. Trước khi đánh Điện Biên Phủ ta đã phân tán lực lượng của 
chúng theo ý đồ của ta để khi đánh Điện Biên Phủ ta mới chắc thắng. 


114 






TIẼT2 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 


III. Hiệp định Giơ- 

SGK mục III và đặt câu 


ne-vơ về chấm dứt 

hỏi. 


chiến tranh ở Đông 
Dương (1954) 

Hội nghị Giơ-ne-vơ 

- Hoàn cảnh: 

/. Hoàn cảnh và tiến 

được triệu tập trong 

+ Bước vào Đông Xuân 

trình của Hội nghị 

hoàn cảnh nào? Quan 

1953 - 1954 ta vừa đấu 

a. Hoàn cảnh 

điểm của chúng ta ra 

tranh quân sự, vừa đấu 

- Bước vào Đông Xuân 

sao? 

tranh ngoại giao. 

1953- 1954 ta vừa đấu 
tranh quân sự, vừa đấu 
tranh ngoại giao. 


+ 26/11/1953, HỒ Chủ 

- Hồ Chủ tịch tuyên 


tịch tuyên bố "Nếu Chính 

bố: "sẵn sàng thương 


phủ Pháp đã rút được bài 

lượng, nếu thực dân 


học trong cuộc chiến 
tranh mấy năm nay, 
muốn đi đến đình chiến ở 
Việt Nam bằng cách 
thương lượng và giải 
quyết vấn đề Việt Nam 
theo lối hoà bình thì nhân 
dân và Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà 
sẵn sàng tiếp ý muốn 
đó". 

Pháp thiện chí". 

Hỏi: 

Trả lời: 

h. Tiến trình hội nghị 

— Hội nghị Giơ-ne-vơ 

— Hội nghị bàn về vấn đề 

8/5/1954 Hội nghị 

diễn ra như thế nào? 

lập lại hoà bình ở Đông 
Dương chính thức khai 
mạc ngày 8/5/1954. 

khai mạc. 


115 




Hoạt động dạy 


Hoạt động học Ghi bảng 

+ Tham dự hội nghị gồm — Thành phần gốm có: 
có: Liên Xô, Mĩ, Anh, Liên Xô, Mĩ, Anh, 
Pháp, Trung Quốc và các Pháp, Trung Quốc và 
nước Đông Dương. các nước Đông Dương. 

+ Phái đoàn của ta do - Phái đoàn của ta do 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ Phó Thủ tướng Phạm 
trưởng Bộ Ngoại giao Văn Đồng dẫn đầu. 
Phạm Văn Đồng dẫn 
đầu. 

- Cuộc đấu tranh trên - Cuộc đấu tranh rất 
bàn hội nghị rất gay gắt, gay gắt quyết liệt vì 
phức tạp do lập trường quan điểm của ta và 
ngoan cố của thực dân Pháp không thống nhất. 
Pháp - Mĩ chống lại vấn 
đề hoà bình của các nước 
Đông Dương. 

+ Lập trường của ta rất rõ - 21/7/1954, Hiệp định 

ràng là chấm dứt chiến Giơ-ne-vơ về chấm dứt 

tranh trên toàn cõi Đông chiến tranh lặp lại hoà 

Dương, giải quyết vấn đề bình ở Đông Dương 

quân sự và chính trị cùng được kí kết. 

một lúc cho 3 nước Đông 

Dương trên cơ sở tôn 

trọng độc lập, chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của mỗi nước. 

+ Cuối cùng Hiệp định 
Giơ-ne-vơ vể việc lập lại 
hoà bình ở Đông Dương 
được kí kết vào ngày 
21/7/1954. 


116 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

Hỏi: Trả lời: 2.Nội dung Hiệp định 

- Nội dung cơ bản của - Nội dung của hiệp định 
Hiệp định Giơ-ne-vơ là gồm những điều khoản 
gì? sau: 

+ Các nước tham dự hội - Các nước tham dự 
nghị cam kết tôn trọng Hội nghị cam kết tôn 
các quyền dân tộc cơ bản trọng các quyền dân 
của 3 nước Đông Dương tộc cơ bản của nhân 
là độc lập, chủ quyền, dân 3 nước Đông 
thống nhất và toàn vẹn Dương là độc lập, chủ 
lãnh thổ. quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ. 

+ Hai bên tham chiến - Hai bên cùng ngừng 
(lực lượng kháng chiến bắn một lúc, lập lại hòa 
và thực dân Pháp) cùng bình ở Đông Dương, 
ngừng bắn, lập lại hoà 
bình trên toàn Đông 
Dương. 

+ Hai bên tham chiến - Lấy vĩ tuyến 17 làm 
thực hiện di chuyển, tập ranh giới quân sự tạm 
kết quân đội ở hai vùng, thời, 2 bên thực hiện 
lấy vĩ tuyến 17 làm ranh tập kết, chuyến quân, 
giới quân sự tạm thời. chuyển giao khu vực. 

+ Việt Nam tiến tới - Việt Nam sẽ thống 
thống nhất bằng cuộc nhất nước nhà thông 
tổng tuyển cử tự do trong qua cuộc tổng tuyển cử 
cả nước tiến hành vào tự do trong cả nước 
ngày 21/7/1956 dưới sự ngày 21/7/1956, dưới 
kiếm soát của úy ban sự kiếm soát của ủy 
kiếm soát quốc tế. ban quốc tế. 


117 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Hiệp định Giơ-ne-vơ 
có ý nghĩa lịch sử như 
thế nào? 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục IV và đặt câu 
hỏi. 


- Em hãy nêu ý nghĩa 
lịch sử của cuộc kháng 
chiến chống thực dân 
Pháp. 


Trả lời: 

- Hiệp định đã chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hoà 
bình ở Đông Dương. 

- Đó là văn bản pháp lý 
quốc tế ghi nhận các 
quyền dân tộc cơ bản của 
nhân dân 3 nước Đông 
Dương được các nước 
tham dự hội nghị cam 
kết, tôn trọng. 

Với Hiệp định này 
buộc thực dân Pháp phải 
rút hết quân đội về nước, 
âm mưu kéo dài mở rộng 
chiến tranh của đế quốc 
Pháp - Mĩ đã thất bại. 

- Miền Bắc hoàn toàn 
được giải phóng đi lên 
CNHX. 


Trả lời: 

- Ý nghĩa trong nước: 

+ Cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp 
thắng lợi đã kết thúc ách 


Ghi bảng 
3. Ý nghĩa lịch sử 

- Hiệp định đã chấm 
dứt chiến tranh, lập lại 
hoà bình ở Đông 
Dương. 

- Đó là công pháp quốc 
tế ghi nhận các quyền 
dân tộc cơ bản của 
nhân dân Đông Dương. 


- Hiệp định này buộc 
thực dân Pháp rút quân 
về nước, âm mưu kéo 
dài mở rộng chiến 
tranh của Pháp - Mĩ bị 
thất bại. 

- Miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng đi lên 
CNHX. 

IV. Ý nghĩa lịch sử, 
nguyên nhân thắng lợi 
của cuộc kháng chiến 
chông Pháp (1945 - 
1954) 

/. Ý nghĩa lịch sử 

a. Trong nước 

- Thắng lợi này đã kết 
thúc ách thống trị gần 1 
thế kỉ của thực dân 


118 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 

Pháp trên đất nước ta. 


Hỏi: 

- Em hãy nêu nguyên 
nhân thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống thực 
dân Pháp. 


thống trị gần 1 thế kỉ của 
thực dân Pháp trên đất 
nước ta. 

+ Miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng đi lên CNXH 
làm cơ sở để giải phóng 
miền Nam, thống nhất 
đất nước. 

- Ý nghĩa quốc tế: 

+ Thắng lợi này đã giáng 
một đòn nặng nề vào 
tham vọng xâm lược và 
âm mưu nô dịch của chủ 
nghĩa đế quốc sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, 
góp phần làm tan rã hệ 
thống thuộc địa của 
chúng. 

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong 
trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc trên thế giới. 

Trả lời: 

- Nguyên nhân chủ 
quan: 

+ Cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp 
thắng lợi là nhờ sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng 
và Hồ Chủ tịch với 
đường lối chính trị, quân 
sự đúng đắn, sáng tạo. 


+ Miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng đi lên 
CNXH làm cơ sở thống 
nhất nước nhà. 

b. Quốc tế 

- Cuộc kháng chiến 
chống Pháp thắng lợi 
đã giáng một đòn nặng 
nề vào tham vọng xâm 
lược và âm mưu nô 
dịch của chủ nghĩa đế 
quốc, góp phần làm tan 
rã hệ thống thuộc địa 
trên thế giới. 

- Cổ vũ phong trào đấu 
tranh giải phóng dân 
tộc trên thế giới. 

2. Nguyên nhân thắng 
lợi 

a. Chủ quan 

- Có sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng và Hồ 
Chủ tịch với đường lối 
chính trị, quân sự đúng 
đắn, sáng tạo. 


119 






Hoạt động dạy 


5. Củng cố 


Hoạt động học 

+ Cuộc kháng chiến được 
tiến hành trong điều kiện 
có hệ thống chính quyền 
dân chủ nhân dân trong 
cả nước, có mặt trận dân 
tộc thống nhất củng cố 
và mở rộng, có lực lượng 
vũ trang 3 thứ quân sớm 
được xây dựng không 
ngừng lớn mạnh, có hậu 
phương rộng lớn, vững 
chắc về mọi mặt. 

- Khách quan: 

+ Cuộc kháng chiến tiến 
hành trong điều kiện liên 
minh giữa 3 dân tộc Việt 
Nam - Lào - Cam-pu- 
chia chặt chẽ, có sự đồng 
tình ủng hộ giúp đỡ của 
Trung Quốc, Liên Xô và 
lực lượng dân chủ tiến bộ 
trên thế giới. 


Ghi bảng 

- Có hệ thống chính 
quyền dân chủ nhân 
dân. 

- Có mặt trận dân tộc 
thống nhất củng cố, mở 
rộng. 

- Có lực lượng vũ trang 
không ngừng lớn mạnh. 

- Có hậu phương rộng 
lớn, vững chắc. 

b. Khách quan 

- Có sự đoàn kết chiến 
đấu của 3 dân tộc Đông 
Dương. 

- Sự giúp đỡ của Trung 
Quốc, Liên Xô, lực 
lượng dân chủ, tiến bộ 
trên thế giới. 


• Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của Hiệp định Giơ-ne-vơ về việc 


kết thúc chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


• Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? 


6. Bài tạp 

• Tại sao lại khẳng định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã quyết định 
chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương? 
(Chúng phải kí Hiệp đinh Giơ-ne-vơ: Công nhận độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương). 


120 






• Sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

• Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của 
quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị (12/1946—>7/1954). 

• Thắng lợi chính trị của ta (Từ 12/1946 —> 7/1954): 


Thời gian 

Sự kiện 

2/1951 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

3/3/1951 

Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành 
Mặt trận Liên Việt. 

11/3/1951 

Liên minh nhân dân Việt - Lào - Khơme thành lập. 


• Thắng lợi quân sự của ta (Từ 12/1946 —» 7/1954): 


Thời gian 

Sự kiện 

Từ 19/12/1946 

đến 17/2/1947 

Cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà 
Nội, sau đó Trung ương và chủ lực của ta rút lui an 
toàn lên Việt Bắc. 

7/10/1947 đến 

cuối 12/1947 

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

16/9/1950 đến 

22/10/1950 

Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

25/12/1950 
đếnl 7/1/1951 

Chiến dịch Trung du (Trần Hưhg Đạo). 

20/3—>7/4/1951 

Chiến dịch Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám). 

28/5—>20/6/1951 

Chiến dịch Hà Nam Ninh (Quang Trung). 

14/11/1951 đến 

23/2/1952 

Chiến dịch Hoà Bình. 

14/10/1952 đến 

cuối 12/1952 

Chiến dịch Tây Bắc. 

8/4/1953 đến 

cuối 4/1953 

Chiến dịch Thượng Lào. 

13/3—>7/5/1954 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 


121 

































ChươNq VI 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐEN NĂM 1975 


XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ỏ MIÊN BAC, 
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ 

CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ỏ MIÊN NAM (1954 -1965) 

(4 tiết) 

TIẾT 1 

TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỂ ĐÔNG 
DƯƠNG VÀ MIÊN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG DAT, 
KHÔI PHỤC KINH TÊ, CÀI TẠO QUAN HỆ SẢN SUẤT (1954-1960) 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được những kiến thức cơhản sau: 

• Tinh hình nước ta sau Hiệp định Gio^ne-vơ (7/1954), nguyên nhân của 
việc đất nước ta bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã 
hội khác nhau. 

• Nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc(1954 —» 1960) là 
hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương 
chiến tranh và cải tạo quan hệ sản xuất, trong quá trình đó chúng ta đã 
đạt được kết quả to lớn, nhưng cũng còn có nhiều thiếu sót sai lầm. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước gắn liền với CNXH, tình cảm gắn 
bó ruột thịt Nam - Bắc, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của 
cách mạng. 


Bài 28 


122 




3. Kĩ nãng 


Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện 
lịch sử. 

B- Thiết bị và tài liệu 

• Sử dụng những tranh ảnh trong SGK hình 57, 58, 59 và hình ảnh: Nhân 
dân Hà Nội chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về lại Thủ đô (ảnh VNTTX) trong cuốn Đại cương lịch sử 
Việt Nam, NXBGD, 1996, tập 3, trang 136 (nếu có điều kiện). 

• Bản đồ Việt Nam. 

• Tổ chức HS sưu tầm tranh ảnh về giai đoạn lịch sử này. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em hãy nêu: Nội dung chủ yếu của Hiệp định Giơ-ne-vơ (7/1954). 

• Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. 

3. Giói thiệu bài mói 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Gio^ne-vơ được kí kết, 
miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH, miền Nam phải sống dưới 
ách thống trị của bọn Mĩ - Diệm tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân. Nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc thời kì đầu xây dựng 
CNXH (1954 -1960) là hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế và 
cải tạo XHCN. Hôm nay chúng ta học bài 28: Xây dựng CNXH ở miền Bắc 
và đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 
(1954- 1960). 

Tiết 1 chúng ta nghiên cứu về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 
và tình hình miền Bắc 1954 -» 1960. 


123 



4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy trình bày tình 
hình nước ta sau Hiệp 
định Giơ-ne-vơ (1954). 


Hoạt động học 


Trả lời: 

— Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954 được kí kết, hoà 
bình trở lại trên toàn cõi 
Đông Dương. 

- Theo hiệp định: 

+ Hai bên ngừng bắn, 
tập kết, chuyển quân, 
chuyển giao khu vực. 

+ Thực dân Pháp rút 
khỏi Hà Nội 10/10/1954, 
rút khỏi miền Bắc giữa 
tháng 5/1955. 

+ Hiệp thương tổng 
tuyển cử thống nhất nước 
nhà chưa thực hiện được. 
+ Thực dân Pháp rút 
khỏi miền Nam, Mĩ nhảy 
vào thay chân Pháp, đưa 
Ngô Đình Diệm lên nắm 
chính quyền, thực hiện 
âm mưu chia cắt lâu dài 
nước ta, biến nước ta 
thành thuộc địa kiểu mới 
và căn cứ quân sự Mĩ. 


Ghi bảng 

I. Tình hình nước ta 
sau Hiệp định Giơ- 
ne-vơ 1954 vê Đông 
Dương 

- Đất nước ta bị chia 
cắt làm 2 miền. 

+ Hai bên tập kết, 
chuyển quân, chuyến 
giao khu vực. 

- Thủ đô Hà Nội giải 
phóng 10/10/1954. 

- Pháp rút khỏi miền 
Bắc giữa tháng 5/1955. 


- Miền Nam: Mĩ nhảy 
vào thay chân Pháp, đưa 
Ngô Đình Diệm lên 
nắm chính quyền, hòng 
chia cắt lâu dài nước ta, 
biến nước ta thành 
thuộc địa kiểu mới và 
căn cứ quân sự của Mĩ. 


124 







Hoạt động dạy 
GV minh hoạ thêm: 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- Ngày 1/1/1955, 20 
vạn nhân dân Thủ đô đã 
tiến hành cuộc mít tinh 
tại quảng trường Ba 
Đình để chào đón Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

GV dùng bức ảnh: 

Nhân dân Hà Nội chào 
mừng Trung ương 
Đảng, Chính phủ và Hồ 
Chủ tịch về lại Thủ đô 
(ảnh VNTTX) trong 
cuốn Đại cương lịch sử 
Việt Nam, NXBGD, 
1998, tập 3, trang 136. 
GV dùng bản đồ Việt 
Nam giới thiệu cho các 
em vĩ tuyến 17, ranh 
giới quân sự tạm thời 2 
miền Nam - Bắc. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK, mục II, phần 1 và 
đặt câu hỏi. 

- Chúng ta đã hoàn 
thành cải cách ruộng 
đất như thế nào? 


Trả lời: 

- Sau khi hoà bình lập 
lại, ở miền Bắc chúng ta 
đã tiến hành 5 đợt cải 
cách ruộng đất (cuối 
1953 —> 1956). 


II. Miền Bắc hoàn 
thành cải cách ruộng 
đất, khôi phục kinh tế, 
cải tạo quan hệ sản 
xuất (1954 -1960) 

/. Hoàn thành cải cách 
ruộng đất 

a. Quá trình 
- Sau hoà bình lập lại: 

+ Miền Bắc đã tiến 


125 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

hành 5 đợt cải cách 
ruộng đất (cuối 1953 — 
1956). 

- Kết quả: b. Kết quả 

+ Chúng ta đã thu được - Ta đã thu được 81 ha 
81 vạn ha ruộng đất, 10 ruộng đất, 10 vạn trâu 
vạn trâu bò, 1,8 triệu bò, 1,8 triệu nông cụ, 
nông cụ từ tay giai cấp chia cho hơn 2 triệu hộ 
địa chủ chia cho hơn hai nông dân. 
triệu hộ nông dân. 

+ Khẩu hiệu "Người cày - "Người cày có ruộng" 
có ruộng" đã trở thành được thực hiện, 
hiện thực. 

+ Giai cấp địa chủ bị - Giai cấp địa chủ bị 
đánh đổ, giai cấp nông đánh đổ. 
dân được giải phóng, làm 
chủ nông thôn. 

- Tuy vậy, trong cải cách - Tuy vậy, trong cải 
ruộng đất chúng ta đã cách ruộng đất chúng ta 
phạm phải một số sai còn mắc một số sai lầm 
lầm: đấu tố cả địa chủ đã kịp thời sửa sai. 
kháng chiến. 

+ Những người có công 
với cách mạng (thuộc 
tầng lóp trên). 

+ Qui nhầm một số nông 
dân, cán bộ, bộ đội, đảng 
viên thành địa chủ. 

- Nhưng sau đó, Đảng và 
Chính phủ phát hiện ra 
sai lầm đã có chủ trương, 


126 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV minh hoạ thêm: 
Chúng ta tiến hành cải 
cách ruộng đất 3.653 xã 
thuộc 22 tỉnh (trung du 
và đồng bằng). 

Gồm 2.435.518 gia đình 
với 10.700.000 nhân 
khẩu, động đến 1,5 triệu 
ha ruộng đất. 

(Đại cương lịch sử Việt 
Nam , NXBGD, 1998, 
tập 3, trang 138). 


biện pháp sửa sai ngay 
khi kết thúc cải cách. 
Nhờ đó mà hậu quả hạn 
chế, ý nghĩa của cải cách 
ruộng đất vẫn hết sức to 
lớn. 

- Sau cải cách ruộng đất 
bộ mặt nông thôn miền 
Bắc đã thay đổi cơ bản. 

+ Giai cấp địa chủ phong 
kiến bị đánh đổ. 

+ Khối công nông liên 
minh được củng cố. 

+ Thắng lợi của cải cách 
ruộng đất đã góp phần 
tích cực thực hiện khôi 
phục kinh tế, hàn gắn vết 
thương chiến tranh. 


c. Ý nghĩa 

- Bộ mặt nông thôn 
miền Bắc đổi mới. 

- Giai cấp địa chủ 
phong kiến bị đánh đổ. 

- Khối công nông liên 
minh được củng cố. 

- Thắng lợi này góp 
phần tích cực cho chúng 
ta khôi phục kinh tế, 
hàn gắn vết thương 
chiến tranh. 


127 






Hoạt động dạy 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những thành tựu khôi 
phục kinh tế, hàn gắn 
vết thương chiến tranh 
của miền Bắc (1954 —» 
1957). 


Hỏi: 

- Công nghiệp thời kì 
này phát triển như thế 
nào. 


Hoạt động học 


Trả lời: 

— Nông nghiệp: 

+ Nông dân hăng hái 
khai khẩn đất hoang, cày 
cấy ruộng đất vắng chủ, 
sắm thêm trâu bò, nông 
cụ. 

+ Khôi phục được đập 
Bái Thượng (Thanh 
Hoá), Đô Lương (Nghệ 
An),... sửa chữa đê điều. 
+ Sản lượng nông nghiệp 
vượt mức trước Chiến 
tranh thế giới thứ hai, 
nạn đói kinh niên được 
giải quyết về cơ bản. 

Trả lời: 

- Công nghiệp: 

+ Khôi phục và mở rộng 
hầu hết các cơ sở công 
nghiệp quan trọng: mỏ 
than Hòn Gai, nhà máy 
xi măng Hải Phòng, dệt 
Nam Định,., xây dựng 
thêm: nhà máy cơ khí Hà 
Nội, nhà máy diêm 
Thống Nhất, gỗ Cầu 
Đuống,... 


Ghi bảng 


2. Khôi phục kinh tê, 
hàn gắn vết thương 
chiến tranh 

a. Nông nghiệp 

- Nông dân hăng hái 
khai hoang, sắm thêm 
trâu bò, nông cụ. 

- Hệ thống nông giang, 
đê đập được hồi phục. 

- Tổng sản lượng lương 
thực vượt 1939, nạn đói 
kinh niên bị đẩy lùi. 

h. Công nghiệp 

- Khôi phục và mở rộng 
hầu hết các cơ sở công 
nghiệp lớn: mỏ than 
Hòn Gai, xi măng Hải 
Phòng... 

- Xây dựng thêm: nhà 
máy cơ khí Hà Nội, gỗ 
Cầu Đuống,... 


128 






Hoạt động dạy 


Hỏi: 

- Thủ công nghiệp thời 
kì này phát triển như thế 
nào. 


Hỏi: 

- Thương nghiệp 
triển như thế nào. 


Hoạt động học 

+ Đến cuối 1957: miền 
Bắc có 97 nhà máy, xí 
nghiệp do nhà nước quản 

lý. 

Trả lời: 

- Thủ công nghiệp: sản 
xuất thêm nhiều mặt 
hàng tiêu dùng. 

- Bảo đảm nhu cầu tối 
thiểu của người lao động, 
tạo thêm việc làm cho 
người lao động. 

- Cuối 1957, số thợ thủ 
công gấp 2 lần trước 
chiến tranh (1939). 

Trả lời: 

- Hệ thống mậu dịch 
quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán được mở 
rộng, cung cấp nhiều mặt 
hàng cho nhân dân. 

- Giao lưu hàng hoá giữa 
các địa phương ngày 
càng phát triển. 

- Hoạt động ngoại 
thương dần dần tập trung 
vào tay nhà nước. 

- Cuối 1957, miền Bắc 
đặt quan hệ ngoại giao 
với 27 nước. 


Ghi bảng 

- Cuối 1957, miền Bắc 
có 97 nhà máy, xí 
nghiệp do nhà nước 
quản lý. 

c. Thủ công nghiệp 

- Nhiều mặt hàng tiêu 
dùng được sản xuất, bảo 
đảm nhu cầu tối thiếu 
cho người lao động. 

- Cuối 1957, số thợ thủ 
công gấp 2 lần trước 
chiến tranh (1939). 


d. Thương nghiệp 

- Hệ thống mậu dịch và 
hợp tác xã mở rộng để 
phục vụ nhân dân. 

- Trao đổi hàng hoá 
giữa các địa phương 
phát triển. 

- Ngoại thương dần dần 
tập trung vào nhà nước. 

- Cuối 1957, miền Bắc 
có quan hệ ngoại giao 
với 27 nước. 


129 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: 

Trả lời: 

e. Giao thông vận tải 

- Giao thông vận tải 

- Gần 700km đường sắt 

- Khôi phục gần 700km 

phát triển như thế nào. 

đã được khôi phục, sửa 

đường sắt, sửa chữa và 


chữa và làm mới hàng 

làm mới hàng ngàn km 


ngàn km đường ô tô. 

đường ô tô. 


Xây dựng lại và mở 

- Xây dựng lại và mở 


rộng thêm nhiều bến 
cảng: Hải Phòng, Hòn 
Gai, Cẩm Phả, Bến 
Thuỷ. 

rộng nhiều bến cảng. 


— Đường hàng không 

- Đường hàng không 


quốc tế được khai thông. 

quốc tế được khai 
thông. 

Hỏi: 

Trả lời: 

/. Ỷ nghĩa 

- Em hãy nêu rõ ý 

- Giảm bớt khó khăn và 

- Giảm bớt khó khăn và 

nghĩa lịch sử của những 

đời sống của nhân dân 

cải thiện đời sống của 

thành tựu khôi phục 
kinh tế? 

được cải thiện. 

nhân dân. 


- An ninh, trật tự được 

- Tạo tiền đề đế chúng 


giữ vững, quốc phòng 
được củng cố. 

ta cải tạo XHCN. 


— Tạo điều kiện cho 

- An ninh quốc phòng 


chúng ta tiến hành cải 

được giữ vững và củng 

GV minh hoạ thêm: 

- Đánh giá về thời kì 
này, Hồ Chủ tịch đã 
nói: "Trải qua thời gian 
sau 3 năm, nhân dân ta 
ở miền Bắc đã ra sức 
khắc phục khó khăn, lao 

tạo XHCN. 

cố. 


130 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


động sản xuất thu được 
những thành tích to lớn 
trong công cuộc khôi 
phục kinh tế, hàn gắn 
vết thương chiến tranh, 
bước đầu phát triển văn 
hoá, giảm bớt khó khăn 
và dần dần cải thiện đời 
sống cho nhân dân ở cả 
miền đồng bằng và 
miền núi,... an ninh trật 
tự được giữ vững, quốc 
phòng được củng cố". 
(Hồ Chí Minh toàn tập, 
tập 8, NXB Chính trị 
quốc gia, H, 1996, trang 
483). 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 3 và trả lời 
câu hỏi. 

- Em hãy nêu những 
thành tựu của miền Bắc 
đã đạt được trong thời 
kì cải tạo XHCN (1958 

- 1960). 


Trả lời: 

- Từ 1958 —» 1960, miền 
Bắc tiến hành cải tạo 
quan hệ sản xuất theo 
định hướng XHCN đối 
với nông nghiệp, thủ 
công nghiệp, thương 
nghiệp và công thương 
nghiệp tư bản tư doanh 
mà trọng tâm là cải tạo 
quan hệ sản xuất trong 


3. Cải tạo quan hệ sản 
xuất bước đầu phát 
triển kinh tế- văn hoá 
(1958-1960) 

- Từ 1958 -> 1960, 
miền Bắc tiến hành cải 
tạo XHCN, mà trọng 
tâm là cải tạo nông 
nghiệp, đưa nông 
nghiệp vào con đường 
làm ăn tập thể. 


131 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 

nông nghiệp, đưa người 
nông dân vào con đường 
làm ăn tập thể (Hợp tác 
xã). 

- Thành tựu đạt được: 

* Nông nghiệp: 

+ Xoá bỏ chế độ người 
bóc lột người, thúc đẩy 
sản xuất phát triển, nhất 
là trong điều kiện chiến 
tranh. 

+ Hợp tác xã đã bảo đảm 
đời sống cho người lao 
động và tạo điều kiện vật 
chất, tinh thần cho những 
người đi chiến đấu. 

* Công nghiệp: 

+ Trọng tâm là phát triển 
thành phần kinh tế quốc 
doanh. 

+ Xây dựng thêm được 
nhiều nhà máy xí 
nghiệp, nhà máy gang 
thép Thái Nguyên, cơ sở 
luyện kim đầu tiên của 
miền Bắc ra đời. 

- Cuối 1960, miền Bắc 
có 172 cơ sở công 
nghiệp do trung ương 
quản lý và 500 cơ sở do 
địa phương quản lý. 


Ghi bảng 


- Thành tựu: 

* Nông nghiệp: 

+ Xoá bỏ chế độ người 
bóc lột người, sản xuất 
phát triển. 

+ Hợp tác xã bảo đảm 
đời sống cho người lao 
động và chi viện cho 
miền Nam. 

* Công nghiệp: 

+ Trọng tâm phát triển 
kinh tế quốc doanh. 

+ Xây dựng thêm nhiều 
nhà máy xí nghiệp, khu 
gang thép Thái Nguyên. 


- Cuối 1960, 172 xí 
nghiệp quốc doanh và 
500 xí nghiệp địa 
phương. 


132 






Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


GV minh hoạ thêm: 

-Đến 11/1960, 86% số 
hộ nông dân miền Bắc 
và trên 76% diện tích đã 
vào Hợp tác xã, trong 
đó có 12% Hợp tác xã 
bậc cao. 

- Giáo dục: 

+ Năm 1960, cứ 100 
người dân có 18 người 
đi học. 

+ 1960 so với 1957 HS 
phổ thông tăng 2 lần, 
HS chuyên nghiệp tăng 


Hoạt động học 

- Nhiều tiến bộ về kinh 
tế tạo điều kiện cho văn 
hoá, giáo dục phát triển. 

- Cuối 1960, miền Bắc 
xoá xong nạn mù chữ ở 
miền xuôi cho những 
người dưới 50 tuổi. 

- Hệ thống giáo dục phổ 
thông được hoàn chỉnh 
và mở rộng. Số HS 1960 
tăng 80% so với 1957. 

- Miền Bắc có 9 trường 
đại học với 11.000 sinh 
viên, gấp 2 lần so với 
1957. 

- Cơ so y tế tăng 11 lần 
so với 1955. 


* Văn hoá giáo dục: 

- Cuối 1960, thanh toán 
xong nạn mù chữ cho 
người dưới 50 tuổi. 

- Giáo dục phổ thông 
hoàn chỉnh, tăng nhanh. 


- Y tế tăng 11 lần so 
với 1955. 


133 






Hoạt động dạy 

4 lần, sinh viên đại học 
tăng 4 lần. 

Hỏi: 

- Trong cải tạo XHCN, 
chúng ta còn mắc 
những sai lầm gì? và 
những nguyên nhân dẫn 
đến sai lầm đó? 


GV kết luận: 

- Như vậy, từ 1958 -» 
1960 chúng ta đã căn 
bản hoàn thành cải tạo 
XHCN, tạo điều kiện 
bước sang thời kì bước 
đầu xây dựng cơ sở vật 
chất cho CNXH (1961 - 
1965). 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Chúng ta đã đồng nhất 
giữa cải tạo với xoá bỏ tư 
hữu và các thành phần 
kinh tế cá thể. 

- Thực hiện sai các 
nguyên tắc xây dựng hợp 
tác xã, không chấp hành 
nghiêm chỉnh nguyên tắc 
"Tự nguyện, công bằng, 
dân chủ cùng có lợi". 

- Cho nên không phát 
huy được tính tích cực, 
chủ động và sáng tạo của 
xã viên trong sản xuất. 

Nguyên nhân sai lầm: 
chủ quan, nóng vội, duy 
ý chí, đốt cháy giai đoạn. 


Ghi bảng 


- Sai lầm: 

+ Đồng nhất giữa cải 
tạo và xoá bỏ các thành 
phần kinh tế tư nhân, cá 
thể. 

+ Vi phạm nguyên tắc 
"Tự nguyện, công bằng, 
dân chủ cùng có lợi" 
của hợp tác xã. 

- Không phát huy được 
tính chủ động, sáng tạo 
của người lao động. 

- Nguyên nhân sai lầm: 
chủ quan, nóng vội, duy 
ý chí, đốt cháy giai 
đoạn. 


134 






5. Củng cố 

• Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945? 

• Nêu những thành tựu của ta trong cải cách ruộng đất và khôi phục kinh 
tế (1954- 1957). 

• Nêu những thành tựu cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở 
miền Bắc. 

6. Bài tạp 

Sau khi thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế (1954 - 1957) và kế 
hoạch 3 năm cải tạo XHCN (1958 - 1960), miền Bắc đã có thay đổi gì? 


TIẾT 2 

MIÊN NAM ĐÂU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, 

GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN Lực LƯỢNG CÁCH MẠNG, 

TIẾN TỚI "ĐỔNG KHỞI" (1954 - 1960) 

A- MỤC TIỄU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam chống chế độ 
Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng của nhân dân miền Nam 
(1954- 1959). 

• Phong trào "Đồng khởi" của nhân dân miền Nam (cuối 1959 - đầu 
1960), đánh dấu một bước phát triển mới của cách mạng miền Nam, từ 
thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tấn công liên tục, mạnh mẽ vào 
kẻ thù, cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp 
đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS lòng yêu nước, khâm phục chí khí đấu tranh kiên 
cường, bất khuất của nhân dân miền Nam. 


135 



• Tin tưởng vào sự lãnh đạo cách mạng của Đảng và tương lai của 
dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ. 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, tổng hợp các sự kiện 
lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Bản đồ Việt Nam và lược đồ phong trào "Đồng khởi". 

• Những tài liệu tranh ảnh về giai đoạn lịch sử này. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em hãy trình bày tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

• Những thành tựu chúng ta đã đạt được trong kế hoạch 3 năm khôi phục 
kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957) và kế hoạch 3 
năm cải tạo XHCN (1958 - 1960). 

3. Giói thiệu bài mói 

• Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, hoà bình trở lại Đông Dương. 
Nhưng, đất nước ta vẫn bị chia cắt làm 2 miền: miền Bắc đi lên XHCN, 
miền Nam vẫn phải sống dưới ách thống trị của bọn Mĩ - Diệm. Nhân 
dân miền Nam tiếp tục đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân. Trong những năm 1954 - 1960, nhân dân miền Nam đã 
đứng lên đấu tranh chống bọn Mĩ - Diệm để giữ gìn và phát triển lực 
lượng cách mạng. Với phong trào "Đồng khởi", chính quyền địch tan rã 
từng mảng lớn ở miền Nam, chính quyền nhân dân tự quản thành lập 
nhiều nơi ở Nam Bộ. 


136 



Hôm nay chúng ta nghiên cứu về: miền Nam đấu tranh chống chế độ 
Mĩ - Diệm, giũ gìn và phát triển lục luợng cách mạng, tiến tới "Đồng 
khởi" (1954-1960). 


4. Bài mói 

Hoạt động dạy 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi. 

- Trong hoàn cảnh nào 
Đảng ta chủ truơng 
chuyển từ đấu tranh vũ 
trang sang đấu tranh 
chính trị ở miền Nam? 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Sau Hiệp định Giơ- 
ne-vơ, Mĩ nhảy vào 
miền Nam thay chân 
Pháp, đế quốc Mĩ trở 
thành kẻ thù chính, trục 
tiếp của nhân dân ta. 

- Trong hoàn cảnh đó, 
Trung uơng Đảng đã để 
ra cho cách mạng miền 
Nam nhiệm vụ: chuyển 
từ đấu tranh vũ trang 
sang đấu tranh chính trị 
chống Mĩ - Diệm, đòi 
chúng thi hành Hiệp 
định Giơ-ne-vơ (1954) 
bảo vệ hoà bình, giữ gìn 
và phát triển lực luợng 
cách mạng. 


Ghi hảng 


III. Miền Nam đấu 
tranh chống chê độ Mĩ 

- Diệm giữ gìn và phát 
triển lực lượng cách 
mạng, tiến tới "Đồng 
khởi" (1954 -1960). 

ỉ. Đấu tranh chông chê 
độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và 
phát triển lực lượng 
cách mạng (1954 - 
1959) 

a. Hoàn cảnh 

- Sau Hiệp định Giơ-ne- 
vơ, Mĩ nhảy vào miền 
Nam thay chân Pháp, Mĩ 
trở thành kẻ thù chính, 
trực tiếp của nhân dân ta. 

- Trong hoàn cảnh đó, 
Đảng chủ trương chuyển 
từ đấu tranh vũ trang 
sang đấu tranh chính trị, 


137 







Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghì bảng 


đòi hiệp thương tổng 
tuyển cử thống nhất nước 
nhà. 

GV giải thích thêm: 

- Sau Hiệp định Giơ- 
ne-vơ, ta chủ trương 
đấu tranh chính trị ở 
miền Nam, bởi vì: 

Theo tinh thần của 
Hiệp định: 

+ Hầu hết các lực 
lượng của ta tập kết, 
chuyển quân ra Bắc. 

+ Lực lượng so sánh 
giữa ta và địch chênh 
lệch. 

+ Ta muốn tỏ rõ thiện 
chí hoà bình và thực 
hiện nghiêm chỉnh 
công pháp quốc tế. 

Hỏi: Trả lời: b. Diễn biến 

- Em hãy trình bày - Mở đầu là "phong trào - Mở đầu là "phong trào 

diễn biến của phong hoà bình" ở Sài Gòn, hoà bình" của trí thức và 
trào đấu tranh chính trị Chợ Lớn (8/1954) của nhân dân Sài Gòn - Chợ 
của nhân dân miền trí thức và nhân dân. Lớn, đấu tranh đòi hiệp 
Nam chống Mĩ - Diệm thương tổng tuyến cử 

(1954 - 1959). thống nhất nước nhà. 

Phong trào đưa ra bản 
hiệu triệu: 

+ Hoan nghênh Hiệp 
định Giơ-ne-vơ. 


138 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghì bảng 


+ Ung hộ hiệp thương 
tổng tuyển cử. 


+ Những "ủy ban bảo 
vệ hoà bình" được thành 
lập và hoạt động công 
khai. 


- Tháng 11/1954, Mĩ - 
Diệm tiến hành khủng 
bố phong trào, nhưng 
phong trào vẫn tiếp tục 
dâng cao, lan rộng tới 
các thành phố lớn: Huế, 
Đà Nang,... và các vùng 
nông thôn. 

- Phong trào lôi cuốn 
hàng triệu người tham 
gia, gồm tất cả các tầng 
lớp nhân dân, đảng phái, 
giáo phái, dân 
tộc,... hình thành nên 
mặt trận chống Mĩ - 
Diệm. 

- Mục tiêu của phong 
trào được mở rộng. 


- Hình thực đấu tranh 
có những thay đổi, từ 
1958 - 1959 khi chính 
quyền Diệm lộ rõ mặt 
phản động. 


Tháng 11/1954, Mĩ - 
Diệm tiến hành khủng 
bố, nhưng phong trào vẫn 
tiếp tục dâng cao, thu hút 
hàng triệu người tham 
gia gồm tất cả các giai 
cấp, đảng phái, dân tộc. 

-Từ 1958 -> 1959 Mĩ- 
Diệm thẳng tay khủng bố 
cách mạng cho nên mục 
tiêu và hình thức đấu 
tranh thay đổi. 


- Phong trào chống "tố 
cộng", "diệt cộng" đòi 
các quyền lợi dân sinh 
dân chủ phát triển, ngày 
càng quyết liệt hơn. 

Phong trào bắt đầu 
chuyển từ đấu tranh 
chính trị sang kết hợp 
giữa đấu tranh chính trị 
và đấu tranh vũ trang. 


139 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghì bảng 


GV xác định trên bản 
đồ những đô thị có 
phong trào đấu tranh 
chính trị sôi nổi của 
quần chúng. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi. 

- Phong trào "Đồng 
khởi" của nhân dân 
miền Nam bùng nổ 
trong hoàn cảnh nào. 


- Phong trào đấu tranh 
còn nhằm chống khủng 
bố, đàn áp. 

- Chiến dịch "tố cộng", 
"diệt cộng" của Mĩ - 
Diệm đòi các quyền tự 
do dân sinh, dân chủ. 

- Giữ gìn và phát triển 
lực lượng cách mạng. 

- Chuyến từ đấu tranh 
chính trị hoà bình sang 
dùng bạo lực, tiến hành 
kết hợp đấu tranh chính 
trị và đấu tranh vũ trang. 


Trả lời: 

- Trong những năm 
1957 - 1959, Mĩ 
Diệm mở rộng chiến 
dịch "tố cộng", "diệt 
cộng" tăng cường đàn 
áp, khủng bố cách 
mạng. 


2. Phong trào "Đồng 
khởi" (1959 -1960) 

a. Hoàn cảnh 

- Từ 1957 -> 1959 Mĩ - 
Diệm mở rộng chính 
sách "tố cộng", "diệt 
cộng" đàn áp cách mạng 
miền Nam. 


140 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Đặc biệt là tháng - Đặc biệt là tháng 
5/1959, chúng cho ra 5/1959, chúng cho ra đời 
đời "đạo luật 10 - 59", bộ luật "phát xít 10 - 
lê máy chém đi khắp 59", chính thức đặt cộng 
miền Nam để chém giết sản ngoài vòng pháp luật, 
những người cách 

mạng. 

- Chính sách khủng bố - Mâu thuẫn trong lòng 
này đã làm cho mâu xã hội miền Nam rất gay 
thuẫn trong lòng xã hội gắt. 

miền Nam rất sâu sắc. 

- Trên cơ sở nhận định 
tình hình miền Nam lúc 
đó, Đảng ta đã cho ra 
đời Nghị quyết 15. 

- Nghị quyết nêu rõ: - Đảng ta đã cho ra đời 
Con đường phát triển cơ Nghị quyết 15, chỉ rõ con 
bản của cách mạng đường phát triển của 
miền Nam là bạo lực, cách mạng miền Nam là 
khởi nghĩa giành chính con đường cách mạng 
quyền về tay nhân dân bạo lực, kết hợp giữa bạo 
kết hợp giữa lực lượng lực chính trị và bạo lực 
chính trị của quần vũ trang giành chính 
chúng là chủ yếu với lực quyền. 

lượng vũ trang. 

GV phân tích thêm: 

- Với "luật 10 - 59" 

Mĩ Diệm đưa ra khẩu 
hiệu "tiêu diệt tận gốc 
CNCS", "thà giết nhầm 


141 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghì bảng 

còn hơn bỏ sót"... 

Chúng đã gây ra những 
vụ thảm sát đẫm máu ở 
chợ Được, Vĩnh Trinh, 

Đại Lộc (Quảng Nam), 
chúng chôn sống 21 
người tại chợ Được, 
dìm chết 42 người ở 
đập Vĩnh Trinh. 

- Tháng 7/1955 chúng 
bắn chết 92 dân thường 
một lúc ở Hướng Điền. 

- Từ 1955 -> 1958, 

9/10 cán bộ miền Nam 
bị tổn thất. 

- Nam Bộ chỉ còn 
5.000 trên tổng số 6 
vạn đảng viên. 

- Liên khu V, 40% tỉnh 
uỷ viên, 60% huyên uỷ 
viên, 70% chi uỷ viên 
bị địch giết hại, 12 
huyện không còn cơ sở 
Đảng. 

- Quảng Trị chỉ còn 
176/8.400 đảng viên... 

(Đại cương lịch sử Việt 
Nam , tập 3, NXBGD, 

1998, trang 157). 

- Như vậy, bọn Mĩ 
Diệm định dùng thủ 


142 






Hoạt động dạy 

đoạn dã man, tàn bạo 
để buộc dân ta phải 
khuất phục. Nhưng 
nhân dân miền Nam 
không còn con đường 
nào khác hơn là đứng 
lên giành chính quyền. 
Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
diễn biến của phong 
trào "Đồng khởi" ở 
miền Nam. 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Tháng 1/1959, Đảng 
cho ra đời Nghị quyết 
15. Dưới ánh sáng Nghị 
quyết 15, phong trào 
cách mạng của quần 
chúng từ chỗ lẻ tẻ từng 
địa phương như cuộc 
nổi dậy ở Vĩnh Thạnh 
(Bình Định), Bác Ái 
(Ninh Thuận) - 2/1959, 
Trà Bồng (Quảng Ngãi) 

- 8/1959, phong trào đã 
lan rộng ra khắp miền 
Nam thành cao trào 
"Đồng khởi" tiêu biếu là 
ở Bến Tre. 

-Tại Bến Tre: 

+ Ngày 17/1/1960, dưới 
sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ 
Bến Tre, nhân dân các 
xã Định Thuỷ, Phước 
Hiệp, Bình Khánh, 
thuộc huyên Mỏ Cày, 
với vũ khí các loại có 


Ghi bảng 


b. Diễn biến 

- Dưới ánh sáng của 
Nghị quyết 15, phong 
trào đấu tranh của quần 
chúng lúc đầu lẻ tẻ: Vĩnh 
Thạnh (Bình Định), Bác 
Ái (Ninh Thuận) 
2/1959, Trà Bồng (Quãng 
Ngãi) — 8/1959. 


- Ngày 17/1/1960, dưới 
sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ 
Bến Tre, nhân dân 3 xã 
Định Thuỷ, Phước Hiệp, 
Bình Khánh, thuộc huyên 
Mỏ Cày đã nổi dậy phá 
tề (chính quyền tay sai), 


143 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghì bảng 


sẵn trong tay, họ đồng 
loạt nổi dậy đánh đồn, 
diệt ác ôn, giải tán 
chính quyền địch. 

- Sau đó cuộc khởi 
nghĩa lan nhanh khắp 
huyện Mỏ Cày và tỉnh 
Bến Tre. 

- Quân khởi nghĩa đã 
phá vỡ từng mảng lớn 
hệ thống chính quyền 
địch ở thôn xã, Uỷ ban 
nhân dân tự quản được 
thành lập, lực lượng vũ 
trang nhân dân ra đời và 
phát triển. 

- Tịch thu ruộng đất của 
địa chủ chia đều cho 
dân nghèo. 

- Phong trào "Đồng 
khởi" từ tỉnh Bến Tre 
lan nhanh như nước vỡ 
bờ khắp Nam Bộ, Tây 
Nguyên và Trung Trung 
Bọ. 

GV giới thiệu hình 61, 
nhân dân nổi dậy ở Trà 
Bồng (Quảng Ngãi) 
giành chính quyền 
(năm 1959). 


diệt ác ôn, giành quyền 
làm chủ, chính quyền 
nhân dân tự quản thành 
lập nhiều nơi. 

— Phong trào lan nhanh 
khắp huyện Mỏ Cày, 
khắp tỉnh Bến Tre và lan 
nhanh như nước vỡ bờ 
khắp miền Nam. 


144 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

GV minh hoạ thêm: 

- Tính đến cuối 1960, 

Nam Bộ: 600/1.298 xã 
thành lập được chính 
quyền nhân dân tự 
quản, trong đó có 116 
xã hoàn toàn giải 
phóng. 

- Các tỉnh ven biển 
Trung Bộ 904/3829 
thôn giải phóng. 

Tây Nguyên: 

3.200/5.721 thôn không 
còn chính quyền nguy 
(Lịch sử lớp 12, 

NXBGD, 1992, trang 
131). 

Hỏi: Trả lời: c. Kết quả 

- Em hãy nêu kết quả - Từ phong trào "Đồng - Mặt trận Dân tộc Giải 

to lớn nhất về chính trị khởi" Mặt trận Dân tộc phóng miền Nam Việt 
mà phong trào "Đồng Giải phóng miền Nam Nam ra đời (20/12/1960) 
khởi" đã đạt được. Việt Nam ra đời, đó là là đại diện chân chính 

đại diện chân chính nhất nhất của nhân dân miền 
của nhân dân miền Nam. 

Nam. 

GV yêu cầu HS trình 
bày phong trào "Đồng 
khởi" bằng lược đồ. 

Hỏi: Trả lời: d. Ý nghĩa 

- Em hãy nêu ý nghĩa - Phong trào "Đồng - Phong trào "Đồng 
lịch sử của phong trào khởi"giáng một đòn khởi"giáng một đòn nặng 


145 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

"Đồng khởi" (1959 —> 
1960). 

nặng nề vào chính sách 
thực dân mới của đế 
quốc Mĩ ở miền Nam. 

nề vào chính sách thực 
dân kiểu mới của Mĩ ở 
miền Nam. 


- Nó tác động mạnh, 
làm lung lay tận gốc 
chính quyền Ngô Đình 
Diệm. 

- Tác động mạnh làm 
lung lay tận gốc chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 


- Đánh dấu bước nhảy 
vọt của cách mạng miền 
Nam. 

- Đánh dấu bước nhảy 
vọt của cách mạng miền 

Nam. 


- Cách mạng miền Nam 
từ thế giữ gìn lực lượng 
chuyển sang thế tiến 
công liên tục, đều khắp 
vào kẻ thù. 

- Từ thế giữ gìn lực 
lượng chuyển sang thế 
tiến công liên tục, đều 
khắp vào kẻ thù. 


- Cách mạng miền Nam 
chuyển từ đấu tranh 
chính trị sang kết hợp 
giữa đấu tranh chính trị 
và đấu tranh vũ trang. 

- Chuyển từ đấu tranh 
chính trị sang kết hợp 
giữa đấu tranh chính trị 
và đấu tranh vũ trang. 


5. CỦNG CỐ 


• Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh chính trị đòi hiệp thương tổng 
tuyển cử thống nhất nước nhà của nhân dân miền Nam (1954 - 1959). 

• Em trình bày về phong trào "Đồng khởi" của nhân dân miền Nam 
(1959 - 1960). Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử. 


146 






TIẾT 3 

MIỂN BẮC XÂY DỤNG BƯỚC ĐẦư cơ sở vật chất - 
Kĩ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 - 1965) 


A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội 
(9/1960). Đây là Đại hội xây dựng thành công CNXH ở miền Bắc và 
đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam, Đại hội đề ra đường lối 
chung của thời kì quá độ lên CNXH và mối quan hệ cách mạng 2 miền. 

• Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) là kế hoạch đầu tiên xây 
dựng cơ sở vật chất cho CNXH. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục cho HS lòng yêu nước gắn liền với CNXH, tình cảm ruột thịt 

Nam - Bắc và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

3. Kĩ nòng 

Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá, các sự kiện 

lịch sử và kĩ năng sử dụng các tranh ảnh lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Các tranh ảnh lịch sử về thời kì này. 

• HS sưu tầm các tranh ảnh lịch sử thời kì 1961 - 1965 của cách mạng 
XHCN miền Bắc. 


c- TIỄN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cù 

• Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân miền 
Nam (1954-1959). 


147 



Em hãy trình bày phong trào "Đồng khỏi" ở miền Nam (1959 - 1960). 
Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa. 




3. Giói thiệu bài mói 

• Sau khi miền Bắc hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, hàn 
gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957) và kế hoạch 3 năm cải tạo 
XHCN, Đảng ta đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của 
Đảng (9/1960) tại Hà Nội để đề ra đường lối chiến lược của thời kì quá 
độ tiến lên CNXH ở nước ta, mối quan hệ giữa cách mạng 2 miền 
Nam, Bắc và thông qua nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
(1961 - 1965). 

• Hôm nay chúng ta học bài: Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật 
chất - kĩ thuật của CNXH (1961 - 1965). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK muc 1 và đặt câu 
hỏi. 


IV. Miền Bác xây dựng 
bước đầu cơ sở vật chất 
kĩ thuật của chủ nghĩa 
xã hội (1961 - 1965) 

- Em hãy trình bày về 

- Giữa lúc miền Bắc 

/. Đại hội đại biểu toàn 

hoàn cảnh lịch sử của 

đang tiến hành cách 

quốc lần thứ III của 

Đại hội đại biểu toàn 

mạng XHCN thắng lợi 

Đảng (9/1960) 

quốc lần thứ III của 

và miền Nam cách 

a. Hoàn cảnh 

Đảng (9/1960) 

mạng có bước tiến nhảy 
vọt là phong trào "Đồng 
khởi", để đẩy mạnh quá 
trình xây dựng CNXH ở 
miền Bắc, Đảng ta đã 
tiến hành Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ 
III của Đảng (9/1960), 
tại Hà Nội. 

- Miền Bắc đang tiến 
hành cải tạo XHCN 
thắng lợi. 

- Miền Nam tiến hành 
"Đồng khởi" thắng lợi. 

—» Đại hội toàn quốc lần 
thứ III của Đảng được 
triệu tập tại Hà Nội. 


148 







Hoạt động dạy 

Hỏi: 

— Em trình bày nội 
dung chính của Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần 
thứ III của Đảng. 


Hoạt động học 
Trả lời: 

- Đại hội phân tích đặc 
điểm tình hình nước ta 
bị chia cắt thành 2 chế 
độ chính trị xã hội khác 
nhau. 

- Đại hội xác định 
nhiệm vụ cho cách 
mạng mỗi miền. 

+ Miền Bắc tiến hành 
cách mạng XHCN. 

+ Miền Nam tiến hành 
cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, thực hiện 
thống nhất nước nhà. 

- Hai nhiệm vụ chiến 
lược của 2 miền có mối 
quan hệ khăng khít với 
nhau. 

Cách mạng XHCN 
miền Bắc giữ vai trò 
quyết định nhất đối với 
sự nghiệp cách mạng 
chung của cả nước, cách 
mạng miền Nam trực 
tiếp giải phóng miền 
Nam khỏi ách thống trị 
của đế quốc Mĩ và tay 
sai. 


Ghi bảng 

b. Nội dung 

- Đại hội phân tích đặc 
điểm nước ta bị chia làm 
2 miền, mỗi miền có 
nhiệm vụ chính trị khác 
nhau. 


+ Miền Bắc tiến hành 
cách mạng XHCN. 

+ Miền Nam tiến hành 
cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân. 

—» Cách mạng 2 miền có 
mối quan hệ khăng khít 
với nhau. 

Cách mạng XHCN 
miền Bắc giữ vai trò 
quyết định nhất đối với 
sự nghiệp cách mạng cả 
nước. 


149 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em hãy nêu ý nghĩa 
lịch sử của Đại hội 
toàn quốc lần thứ III 
của Đảng. 


- Đại hội để ra đường 
lối chung của thời kì 
quá độ xây dựng CNXH 
ở nước ta. 

- Thông qua nhiệm vụ 
kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (1961 - 1965) 
nhằm: thực hiện một 
bước công nghiệp hoá 
XHCN, xây dựng bước 
đầu cơ sở vật chất kĩ 
thuật cho CNXH và 
đồng thời hoàn thành cải 
tạo XHCN. 

- Đại hội bầu ra Ban 
chấp hành Trung ương 
Đảng, và Bộ Chính trị 
do Hồ Chí Minh là Chủ 
tịch Đảng, đồng chí Lê 
Duẩn là Bí thư thứ nhất. 

Trả lời: 

-Đại hội đề ra đường 
lối chung của cách 
mạng XHCN miền Bắc, 
nhiệm vụ của cách 
mạng mỗi miền và mối 
quan hệ cách mạng 2 
miền. 

- Đề ra kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất, bước đầu 


- Đề ra đường lối chung 
của cách mạng XHCN 
miền Bắc. 

- Đề ra nhiệm vụ của kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất 
(1961 - 1965). 

- Bầu ra Ban chấp hành 
Trung ương mới do Hồ 
Chí Minh là Chủ tịch 
Đảng, Lê Duẩn là Bí thư 
thứ nhất. 


c. Ý nghĩa 

- Đại hội đánh dấu một 
bước phát triển mới của 
cách mạng Việt Nam. 


- Đẩy mạnh cách mạng 2 
miền đi lên, miền Bắc 


150 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


xây dựng cơ sở vật chất 

bước đầu xây dựng cơ sở 


cho CNXH, thúc đẩy 

vật chất cho CNXH, 

GV giới thiệu cho HS 
hình 62: Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ 
III tại Hà Nội. 

cách mạng đi lên. 

miền Nam đánh thắng 
"Chiến tranh đặc biệt" 
của đế quốc Mĩ. 

GV yêu cầu HS đọc 


2. Miền Bắc thực hiện 

SGK mục 2 và đặt câu 


kê hoạch nhà nước 5 

hỏi. 


năm (1961 -1965) 

Mục tiêu của kế 

Trả lời: 

a. Mục tiêu 

hoạch 5 năm lần thứ 

- Kế hoạch 5 năm lần 

- Xây dựng bước đầu cơ 

nhất (1961 - 1965) là 

thứ nhất nhằm xây dựng 

sở vật chất cho CNXH. 

gì? 

cơ sở vật chất cho 

CNXH. 


Hỏi: 

Trả lời: 

b. Thực hiện 

- Kế hoạch 5 năm lần 

- Nhà nước tăng cường 

- Nhà nước tăng cường 

thứ nhất được thực hiện 

đầu tư vốn gấp 3 lần so 

đầu tư vốn lớn gấp 3 lần 

như thế nào. 

với thời kì khôi phục 

kinh tế. 

khôi phục kinh tế. 

Hỏi: 

Trả lời: 

c. Thành tựu 

- Em hãy trình bày 

- Nhà nước ưu tiên vốn 

* Công nghiệp: 

những thành tựu của kế 

để phát triển công 

- Nhà nước ưu tiên vốn 

hoạch 5 năm lần thứ 

nghiệp nặng. 

để phát triển công nghiệp 

nhất 1961 - 1965. 

+ Khu gang thép Thái 

nặng: khu gang thép Thái 

(Trước tiên nói về công 

Nguyên, nhiệt điện Uông 

Nguyên, nhiệt điện Uông 

nghiệp). 

Bí, thuỷ điện Thác Bà. 

Bl 


151 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Trong nông nghiệp, 
chúng ta đã đạt được 
những gì? 


- Công nghiệp nhẹ: khu 
công nghiệp Việt Trì, 
Thượng Đình (Hà Nội), 
dệt 8/3, dệt kim Đông 
Xuân, pin Văn Điển,... 

- Công nghiệp quốc 
doanh chiếm 93,1% 
tổng giá trị công nghiệp, 
giữ vai trò chủ đạo nền 
kinh tế quốc dân và 
hàng trăm xí nghiệp 
công nghiệp địa phương. 
Trả lời: 

- Nông nghiệp được coi 
là cơ sở của công 
nghiệp. 

- Nhà nước ưu tiên phát 
triển các nông trường 
quốc doanh, trại thí 
nghiệm, vật nuôi, cây 
trồng. 

- Nông dân mạnh dạn 
áp dụng khoa học kĩ 
thuật vào sản xuất, tỉ 
trọng sử dụng cơ khí 
trong nông nghiệp tăng 
lên. 

+ Hệ thống thủy lợi 
được mở rộng. 

+ Nhiều Họp tác xã đạt 
5 tấn thóc/ha gieo trồng. 


- Công nghiệp nhẹ: khu 
công nghiệp Việt Trì, 
Thượng Đình (Hà Nội), 
dệt 8/3, dệt kim Đông 
Xuân, pin Văn Điển,... 

- Công nghiệp quốc 
doanh chiếm 93,1% tổng 
giá trị công nghiệp, và 
hàng trăm xí nghiệp công 
nghiệp địa phương. 

* Nông nghiệp: 

+ Nông nghiệp được coi 
là cơ sở của công nghiệp. 

- Nhà nước ưu tiên phát 
triển các nông, lâm 
trường quốc doanh. 


- Nông dân chú trọng áp 
dụng khoa học kĩ thuật 
vào sản xuất, tiến hành 
cơ giới hoá, thủy lợi hoá. 


- Nhiều Hợp tác xã đạt 5 
tấn thóc/ha. 


152 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


— Trên 90% số hộ nông 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những thành tựu về 
thương nghiệp. 


Hỏi: 

- Trong giao thông vận 
tải, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu 

gì? 

Hỏi: 

- Những thành tựu văn 
hoá, giáo dục và y tế 
của ta thời kì này như 
thế nào. 


dân vào hợp tác xã, 
trong đó 50% số hộ vào 
hợp tác xã bậc cao. 

Trả lời: 

- Thương nghiệp quốc 
doanh được ưu tiên phát 
triển đã chiếm lĩnh được 
thị trường. 

- Góp phần phát triển 
kinh tế, củng cố quan hệ 
sản xuất, ổn định đời 
sống nhân dân. 

Trả lời: 

- Mạng lưới giao thông 
đường thuỷ, bộ, sông 
biến được xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện 
phục vụ cho giao lưu 
kinh tế và quốc phòng. 

Trả lời: 

-Văn hoá, giáo dục, y 
tế có bước tiến đáng kể. 


-Văn hoá tư tưởng: vấn 
đề xây dựng con người 
mới được đặc biệt coi 
trọng. 

- Giáo dục phát triển 
nhanh. 


- Trên 90% số hộ nông 
dân vào hợp tác xã, (trên 
50% hợp tác xã bậc cao). 

* Thương nghiệp: 

- Thương nghiệp quốc 
doanh đã chiếm lĩnh 
được thị trường. 

- Đời sống nhân dân ổn 
định. 

* Giao thông vận tải: 

- Mạng lưới giao thông 
đường thuỷ, bộ, sông 
biến được xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện. 

* Văn hoá giáo dục: 
-Vãn hoá, giáo dục, y tế 
phát triển. 

-Văn hóa: chú trọng xây 
dựng con người mới. 

- Giáo dục và y tế tăng 
nhanh, đáp ứng nhu cầu 


153 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


xây dựng CNXH miền 
Bắc và chi viện cho miền 
Nam. 

- So với năm học 1960 - 
1961, năm học 1964 - 
1965 HS phổ thông tăng 
từ 1,9 triệu -» 2,7 triệu. 

Sinh viên đại học: 

17.000 -> 27.000. 

- Y tế phát triển nhanh 
phục vụ cho miền Bắc 
và chi viện cho miền 
Nam. 

Hỏi: Trả lời: d. Tác dụng của kế 

— Những thành tựu to — Miền Bắc thực sự là hoạch 5 năm lần thứ 
lớn của kế hoạch 5 hậu phương lớn của tiền n hốt (1961 -1965) 

năm lần thứ nhất có tác tuyến lớn. 
dụng như thế nào đối 
với sự nghiệp cách 
mạng cả nước. 

- 1961 —> 1965, một - 1961 —> 1965, miền 
khối lượng vũ khí, đạn Bắc chi viện nhiều người 
dược, thuốc men,...được và của cho chiến trường 
chuyển vào chiến miền Nam. 

trường. 

- Nhiều đơn vị vũ trang, - Miền Bắc có những 
cán bộ quân sự, chính thay đổi lớn về xã hội và 
trị, văn hoá, y tế được con người. 

đưa vào chiến trường. 

GV minh hoạ thêm: 

- Trong hội nghị chính 
trị đặc biệt (3/1965), 


154 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói: "Trong 10 năm 
qua, miền Bắc nước ta 
đã tiến những bước dài 
chưa từng thấy trong 
lịch sử dân tộc. Đất 
nước, xã hội và con 
người đều đổi mới. 

- Kế hoạch 5 năm đang 
thực hiện có kết quả thì 
ngày 7/2/1965, Mĩ 
chính thức gây ra chiến 
tranh phá hoại miền 
Bắc bằng không quân, 
miền Bắc phải chuyển 
hướng xây dựng kinh tế 
thời bình sang kinh tế 
thời chiến. 




5. CỦNG CỐ 


• Em hãy trình bày về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng 
(Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa). 

• Trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 
1965). Tác dụng của kế hoạch này đối với cách mạng 2 miền. 

6. BÀI TẬP 

Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam 
(1961 - 1965). 


155 






TIẾT 4 

VIỆT NAM CHIẾN ĐÂU CHốNG CHIÊN Lược 
"CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CỦA MĨ (1961 - 1965) 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Những âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong "Chiến tranh đặc biệt". 

• Những thắng lợi của quân và dân ta ở miền Nam chống chiến lược 
"Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ (1961 - 1965). 

• Giải thích khái niệm "Chiến tranh đặc biệt". 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS lòng yêu nước, khâm phục tinh thần chiến đấu vì độc 
lập dân tộc của những chiến sĩ cách mạng và đồng bào miền Nam kiên 
trung bất khuất. 

• Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. 

3. Kĩ nãng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự 
kiện lịch sử và sử dụng các tranh ảnh lịch sử để mô tả sự kiện sinh động. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Tranh ảnh lịch sử về "Chiến tranh đặc biệt". 

• Sự can thiệp của Mĩ vào "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (nếu có 
băng hình về vấn đề này thì càng tốt). 


c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. ón định tổ chức lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 


156 


Em hãy trình bày về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng 
(9/1960). Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa. 



• Nêu những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965 và 
tác dụng của kế hoạch này đối với công cuộc cách mạng của 2 miền 
Nam - Bắc. 

3. Giói thiệu bài mói 

• Sau thất bại trong phong trào "Đồng khởi", đế quốc Mĩ đẩy cuộc chiến 
tranh miền Nam lên mức cao hơn là "Chiến tranh đặc biệt". Đây là một 
trong ba loại chiến tranh của "Chiến lược phản ứng linh hoạt" 1961 - 
1969 nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mĩ. 
Để thực hiện "Chiến tranh đặc biệt", đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu 
"Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", chủ 
lực nguy là lực lượng chủ yếu tham chiến, được Mĩ trang bị vũ khí, do 
cố vấn Mĩ chỉ huy, nhằm tiêu diệt cách mạng miền Nam. 

• Hôm nay chúng ta học bài: Miền Nam chiến đấu chống "Chiến tranh 
đặc hiệt" của Mĩ(1961 - 1965). 

4. Bài mói 

Hoạt động học 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK và đặt câu hỏi: 


- Đế quốc Mĩ đề ra Trả lời: 
chiến lược "Chiến tranh _ Hoàn cảnh đế quốc Mĩ 
đãc biệt" ở miền Nam đê ra chiến lược "Chiến 
trong hoàn cảnh nào? tranh đặc biệt" ờ miền 
Nội dung cơ bản của Nam: 

"Chiến tranh đặc biệt" 
là gì? 

+ Sau thất bại trong 
phong trào "Đồng khởi" 
ở miền Nam, đế quốc Mĩ 

157 


Hoạt động dạy 


Ghi bảng 

V. Miền Nam chiến 
đấu chống chiến lược 
"Chiến tranh đặc 
biệt" của Mĩ (1961 - 
1965) 

1. Chiến lược "Chiến 
tranh đặc biệt" của Mĩ 
ở miền Nam 

a. Hoàn cảnh Mĩ đề ra 
chiến lược "Chiến tranh 
đặc hiệt" ở miền Nam 

- Sau thất bại ở phong 
trào "Đồng khởi", đế 
quốc Mĩ thực hiện 







Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 

đã đẩy cuộc chiến tranh ở "Chiến tranh đặc biệt" ở 
miền Nam lên mức cao miền Nam. 
hơn là "Chiến tranh đặc 
biệt". 

- Đây là hình thức chiến b. Nội dung 

tranh xâm lược kiểu mới _ Chúng âm mưu "Dùng 
của Mĩ, được tiến hành người Việt, trị người 
bằng quân đội tay sai, do Viêt". 

cố . . huy \ - Công thức của "Chiến 

vào vũ khí Mĩ, trang bi kĩ tranh 5 ặc biệt „ là: chủ 

thuật, phượng tiện chiến lực nguỵ cùng với cố 

tranh của Mĩ. , V .'_., . Aỵrr 

vãn và trang bị Mĩ. 

Hỏi: Trả lời: c. Thực hiện 

- Đế quốc Mĩ thực - Lực lượng quân đội Sài - Tăng cường lực lượng 

hiện "Chiến tranh đặc Gòn tăng nhanh. ưguỵ quân. 

biệt" ở miền Nam như 

thế nào? 

+ 1961: 17 vạn. + 1961: 17 vạn. 

+ 1964: 56 vạn. + 1964: 56 vạn. 

- Được trang bị hiện đại, - Sử dụng chiến thuật 
sử dụng chiến thuật "Trực thăng vận" và 
"Trực thăng vận", "Thiết "Thiết xa vận" do cố 
xa vận" do cố vấn Mĩ chỉ vấn Mĩ chỉ huy. 

huy. 

— Chúng thực hiện những — Thực hiện những cuộc 
cuộc hành quân càn quét càn quét để tiêu diệt 
đế tiêu diệt cách mạng cách mạng miền Nam. 
miền Nam. 

- Thực hiện dồn dân lập - Lập 16.000 ấp chiến 
"Âp chiến lược" để tách lược, để tách quân ra 
quân ra khỏi dân, tiến tới khỏi dân. 

"bình định" miền Nam. 


158 



Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Đây là xương sống của 
"Chiến tranh đặc biệt". 

- Chúng dự kiến dồn 10 
triệu dân vào 16.000 ấp 
chiến lược trong tổng số 
17.000 ấp toàn miền 
Nam bằng những thủ 
đoạn trắng trợn. 

- Đồng thời Mĩ và chính - Tăng cường bắn phá 
quyền Sài Gòn còn tiến miền Bắc, phong toả 
hành hoạt động phá hoại biên giới và cùng biển 
miền Bắc, phong toả biên để ngăn chặn sự chi 
giới, vùng biển, nhằm viện của miền Bắc với 
ngăn chặn sự chi viện của miền Nam. 

miền Bắc vào miền Nam. 

GV giới thiệu hình 63 
với HS: đế quốc Mĩ 
dùng chiến thuật "Trực 
thăng vận" ở miền 
Nam. 

GV minh hoạ thêm: 

- Số lượng cố vấn Mĩ ở 
miền Nam tăng nhanh: 

1960: 1.100 

Cuối 1962: 11.000 
Cuối 1964: 26.000 

- Bộ chỉ huy quân sự 
Mĩ MACV tại Sài Gòn, 
thành lập 8/2/1962 thay 
cho đoàn cố vấn 


159 



Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

MAAG thành lập năm 
1950. 

- Mĩ dự định sẽ "bình 
định" miền Nam trong 
vòng 18 tháng, bắt đầu 
từ giữa 1961, bằng kế 
hoạch Stalây-Taylo, 
nhưng đến đầu 1964, 
kế hoạch này bị phá 
sản, Mĩ đã đặt yêu cầu 
khiêm tốn hơn, bình 
định có trọng điểm 
miền Nam trong vòng 
2 năm bằng kế hoạch 
Giônxơn-Mácnamara. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi. 

Chủ trương của ta Trả lời: 2. Chiến đấu chông 

trong cuộc chiến đấu _ Chủ trương của ta: chiến lược "Chiến 

chống chiến lược , X. __V - tranh đặc biệt" của Mĩ 

b • + Dưới ngọn cờ cứu nước • r 

"Chién tranh đăc biệt" của Mặt Dân tộc a. Chủ trương của ta 
của đế quốc Mĩ như thế Giải phóng miền Nam _ Ta chủ trương kết hợp 
nao ? Việt Nam do Đảng lãnh giữa đấu tranh chính trị 

đạo, quân và dân miền và đấu tranh vũ trang, 
Nam đã đẩy mạnh chiến kết hợp giữa tiến công 
tranh chống Mĩ - Nguy. và nổi dậy. 

+ Kết hợp giữa đấu tranh 
chính trị và đấu tranh vũ 
trang. 


160 



Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

+ Nổi dậy và tiến công. 

+ Đánh địch trên 3 vùng — Đánh địch trên 3 vùng 
chiến lược: rừng núi, chiến lược: rừng núi, 
đồng bằng, đô thị. đồng bằng, đô thị với 3 

mũi giáp công: chính 
trị, quân sự, binh vận. 

- Bằng 3 mũi giáp công: 
chính trị, quân sự, binh 
vận. 

Hỏi: Trả lời: b, Thắng lợi của ta 

- Em hãy nêu những - Những thắng lợi quân * Thắng lợi quân sự: 
thắng lợi về quân sự sự của ta trong "Chiến 
của ta trong "Chiến tranh đặc biệt", 
tranh đặc biệt" 1961 — 

1965. 

+ 1962, quân dân miền - 1962, ta đánh bại 
Nam đánh bại nhiều cuộc nhiều cuộc càn quét của 
càn quét của địch vào địch vào chiến khu D, 
chiến khu D, căn cứ u căn cứ u Minh, Tây 
Minh, Tây Ninh,... Ninh,... 

+ 2/1/1963, ta lập nên - 2/1/1963, ta lập nên 
chiến thang Ap Bẳc. Với chiến thẳng Ap Bẳc. 
chiến thắng này, lực Chiến thắng này chứng 
lượng ta ít hon địch 10 tỏ rằng: chúng ta hoàn 
lần, nhưng ta đã thắng toàn có khả năng đánh 
lớn. Chiến thắng khẳng thắng Mĩ về mặt quân 
định: quân và dân miền sự trong "Chiến tranh 
Nam hoàn toàn có khả đặc biệt", 
năng đánh thắng "Chiến 


161 



Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


tranh đặc biệt" của đế 
quốc Mĩ về mặt quân sự. 

- Sau chiến thắng Ap 
Bắc, khắp miền Nam dấy 
lên phong trào "Thi đua 


GV minh hoạ: 

- Ap Bắc là một ấp 
nhỏ, thuộc huyện Cai 
Lậy, tỉnh Mĩ Tho. 

- Lực lượng địch tấn 

công vào Âp Bắc là 
2.000 tên; 13 xe bọc 
thép MI 13; 13 tàu 

chiến; 36 máy bay; 12 
khẩu pháo do cố vấn 
Mĩ chỉ huy. 

- Ta chỉ có 1 đại đội 
(khoảng 200 quân). 
(Đại cương lịch sử Việt 
Nam , tập 3, NXBGD, 
1998, trang 188). 

Hỏi: 

- Em hãy nêu những 
thắng lợi về đấu tranh 
chính trị trong "Chiến 
tranh đặc biệt" của 
nhân dân ta. 


Ap Bắc, giết giặc lập 
công". 


Trả lời: 

- 8/5/1963, 2 vạn tăng ni 
phật tử Huế biểu tình. 

- 11/6/1963, hoà thượng 
Thích Quảng Đức tự 
thiêu tại Sài Gòn để phản 
đối chính quyền Sài Gòn. 


- Sau ấp Bắc, khắp miền 
Nam dấy lên phong trào 
"Thi đua Ấp Bắc, giết 
giặc lập công" rất sôi 
nổi, chúng ta liên tiếp 
lập nên những chiến 
thắng lớn. 


* Thắng lợi chính trị: 

- 8/5/1963, 2 vạn tăng 
ni phật tử Huế biểu tình. 

- 11/6/1963, hoà thượng 
Thích Quảng Đức tự 
thiêu đế phản đối chế 
độ. 


162 



Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- 16/6/1963, 70 vạn quần - 16/6/1963, 70 vạn 
chúng Sài Gòn xuống quần chúng Sài Gòn 
đường biểu tình làm rung biểu tình làm rung 
chuyển chế độ Sài Gòn. chuyển chính quyền Sài 

Gòn. 

- 1/11/1963, trong tình - 1/11/1963, đảo chính 

thế bắt buộc, Mĩ đã giật anh em Diệm, Nhu. 
dây nguy quyền Sài Gòn _ Cuối 1965, phong trào 
đảo chính anh em Diệm, phá "ấp chiến lược" phát 
Nhu với hy vọng ổn định triển mạnh, 2/3 số ấp bị 
tình hình miền Nam. phá 

- Giữa 1963, phong trào 
phá "ấp chiến lược" phát 
triển mạnh, địch chỉ lập 
được 7.500/16.000 ấp. 

- Cuối 1965, chỉ còn 1/3, 
nhiều ấp bị phá đi phá lại 
nhiều lần. 

GV giới thiệu hình 64: 

Phong trào phá "ấp 
chiến lược" của nhân 
dân miền Nam. 

(Khiêng nhà về làng cũ). 

Hỏi: Trả lời: - Cuối 1964 - đầu 1965 

Cuối 1964 - đầu - Cuối 1964 - đầu 1965 P hối hợp với phong trào 
1965 tình hình chiến phối hợp với phong trào đấu tranh chính trị của 
trường miền Nam như đấu tranh chính trị của quần chúng, quân ta liên 
thế nào. quần chúng, quân giải tiếp một loạt các 

phóng liên tiếp mở một chiến dịch, 
loạt các chiến dịch tiến 


163 



Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

công với quy mô lớn. — Điển hình là chiến 
Tiêu biểu là chiến dịch dịch Đông - Xuân 1964 
Đông - Xuân 1964 - - 1965. 

1965. trên các chiến 
trường miền Nam. 

- Với những chiến thắng - Giữa 1965, "Chiến 

dồn dập, chính trị và tranh đặc biệt" của Mĩ 

quân sự, quân và dân bị thất bại. 

miền Nam đã làm phá 

sản "Chiến tranh đặc 

biệt" của đế quốc Mĩ. 

GV kết luận: 

- Đến giữa 1965, 3 chỗ 
dựa chủ yếu của 
"Chiến tranh đặc biệt" 
của đế quốc Mĩ ở miền 
Nam đã bị lung lay tận 
gốc, rễ, nguy quân, 
nguy quyền, ấp chiến 
lược, đô thị miền Nam 
không còn là nơi an 
toàn của Mĩ nguy. 

"Chiến tranh đặc biệt" 
bị phá sản hoàn toàn. 

5. Củng cố 

• "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam được đề ra trong 
hoàn cảnh nào? 

• Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong "Chiến tranh đặc biệt". 

• Những thắng lợi của ta trong "Chiến tranh đặc biệt". 


164 



• Tại sao nói: Chiến thắng Ap Bắc (2/1/1963) chứng tỏ rằng: quân và dân 
miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại "Chiến tranh đặc biệt" của 
Mĩ về mặt quân sự. 

(GV hướng dẫn để HS thảo luận, gợi ý các em về so sánh lực lượng giữa ta, 
địch và những thắng lợi của ta sau Âp Bắc, sau đó GV tổng kết). 

6. Bài tộp 

• Lập bảng các niên đại về thắng lợi của ta trong "Chiến tranh đặc biệt". 


Thời gian 

Sự kiện 

1962 

Ta đánh bại những cuộc càn quét ở chiến khu D, căn cứ u 
Minh, Tây Ninh,... 

2/1/1963 

Chiến thắng Ấp Bắc. 

8/5/1963 

2 vạn tăng ni, phật tử Huế biểu tình. 

11/6/1963 

Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chế độ. 

16/6/1963 

70 vạn nhân dân Sài Gòn biểu tình, phản đối chế độ. 

1/11/1963 

Đảo chính anh em Diệm - Nhu. 


165 




















Bài 29 CẢ NUỎC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ 

CỨU NUỎC (1965 — 1973) 

(3 tiết) 

TIẾT 1 

I. CHIẾN ĐÂU CHỐNG CHIÊN Lược 
"CHIẾN TRANH cục BỘ" CỦA MĨ (1965 - 1968) 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Hoàn cảnh đế quốc Mĩ đề ra chiến lược "Chiến tranh cục bộ". 

• Âm mưu và thủ đoạn mới của Mĩ trong "Chiến tranh cục bộ". 

• Nhân dân miền Nam đánh bại "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mĩ như 
thế nào? 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS lòng yêu nước, khâm phục tinh thần đấu tranh kiên 
cường, bất khuất của nhân dân miền Nam. 

• Lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc. 

3. Kĩ nàng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh. 

• Kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Lược đồ trận Vạn Tường (8/1965) và lược đồ chiến thắng Mậu Thân 
1968 (nếu có). 

• Tranh ảnh lịch sử về các vấn đề này. 

166 




c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" trong hoàn cảnh 
nào? 

• Những thắng lợi lớn của ta trong "Chiến tranh đặc biệt". 

• Tại sao nói: "Chiến thăng Ap Băc" chứng tỏ răng: Quân và dân ta hoàn 
toàn có khả năng đánh thắng đế quốc Mĩ về mặt quân sự trong "Chiến 
tranh đặc biệt". 

3. Giói thiệu bài mối 

• Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam, đế gỡ 
thế bí về chiến lược, đế quốc Mĩ đã đẩy cuộc chiến tranh ở miền Nam 
lên mức cao hơn là "Chiến tranh cục bộ", lính viễn chinh Mĩ được đưa 
ào ạt sang miền Nam Việt Nam (giữa 1965) với những sư đoàn sừng sỏ, 
vũ khí hiện đại với chiến lược 2 gọng kìm "Tìm diệt" và "bình định" đế 
tiêu diệt cách mạng miền Nam, cộng với tăng cường bắn phá miền Bắc 
để chặn đứng từ gốc những đòn tấn công của "Việt cộng", giành thắng 
lợi quyết định, xoay chuyển tình thế trên chiến trường miền Nam. 
Những, với nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, 
chúng ta đã đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mĩ. 

• Hôm nay chúng ta học bài: Cuộc chiến đấu chống chiến lược "Chiến 
tranh cục hộ" của Mĩ (1965 - 1968). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 


I. Chiến đấu chống 

SGK mục 1 và đặt câu 


chiến lược "Chiến 

hỏi. 


tranh cục bộ" của Mĩ 



(1965 -1968) 


167 







Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Đế quốc Mĩ đề ra 


chiến lược "Chiến 
tranh cục bộ" trong 
hoàn cảnh nào. 


GV minh hoạ thêm: 

- "Chiến tranh cục bộ" 
là một trong 3 loại 
chiến tranh nằm trong 
"Chiến lược phản ứng 
linh hoạt" của đế quốc 
Mĩ (1961 - 1965) 
nhằm làm bá chủ thế 
giới, đó là: "Chiến 
tranh đặc biệt", "Chiến 
tranh cục bộ", và 
"Chiến tranh tổng lực". 
Tiến hành chiến tranh 
này là lính viễn chinh 
Mĩ, chư hầu và nguy 
Sài Gòn. Nhưng lính 
Mĩ giữ vai trò quan 
trọng. 

Hỏi: 

- Âm mưu mới và thủ 
đoạn của đế quốc Mĩ 
trong "Chiến tranh cục 
bộ" là gì? 


Trả lời: 

- Sau thất bại của chiến 
lược "Chiến tranh đặc 
biệt", để gỡ thế bí về 
chiến lược, đế quốc Mĩ 
đã đẩy cuộc chiến tranh 
ở miền Nam lên mức cao 
hơn là "Chiến tranh cục 
bộ". 


Trả lời: 

- Âm mưu: 

+ Dựa vào ưu thế quân 
sự, với số quân đông, vũ 
khí hiện đại, hoả lực 


/. Chiến lược "Chiến 
tranh cục bộ" của Mĩ ở 
miền Nam 
a. Hoàn cảnh 
- Sau thất bại của "Chiến 
tranh đặc biệt", đế quốc 
Mĩ đã thực hiện "Chiến 
tranh cục bộ" ở miền 
Nam. 


b. Ảm mưu mới và thủ 
đoạn của đế quốc Mĩ 

- Âm mưu: 

+ Dựa vào ưu thế quân 
sự, quân đông (1,5 triệu), 


168 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


mạnh, đế quốc Mĩ đã hoả lực mạnh, chúng đã 
đưa quân ào ạt vào miền "tìm diệt" quân giải 
Nam cùng với quân đồng phóng và "bình định" 
minh và quân nguỵ Sài miền Nam. 

Gòn. 

-Thủ đoạn: -Thủ đoạn: 

+ Chúng thực hiện "tìm + Chúng đánh vào căn 
diệt" quân giải phóng, cứ Vạn Tường (Quảng 
chúng đã tấn công vào Ngãi). 

Vạn Tường (Quảng _|_ Tiến hành 2 cuộc phản 

Ngãi), sau đó chúng mở công chiến lược mùa 

liên tiếp 2 cuộc phản khô: 1965 - 1966 và 

công chiến lược mùa 1966-1967. 

khô: đông - xuân 1965 - 

1966, 1966 - 1967 bằng 

hàng loạt các cuộc hành 

quân "tìm diệt" và "bình 

định". 

Hỏi: Trả lời: 

- Chiến lược "Chiến (HS thảo luận theo 
tranh cục bộ" và nhóm, GV hướng dẫn 
"Chiến tranh đặc biệt" các em thảo luận và tổng 
của đế quốc Mĩ ở miền kết). 

Nam có điểm gì giống 
nhau và khác nhau. 

GV tổng kết: 

- Hai chiến lược này 
giống nhau: Đều là 
chiến tranh thực dân 
kiểu mói. 


169 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- Khác nhau: 


+ Lực lượng chủ yếu 
tham chiến trong 
"Chiến tranh đặc biệt" 
là nguy quân và cố vấn 
Mĩ. 

+ Trong "Chiến tranh 
cục bộ" lực lượng chủ 
yếu là lính viễn chinh 
Mĩ, chư hầu cùng với 
lính nguy. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày về 
chiến thắng Vạn Tường 
(Quảng Ngãi). 

(GV gọi HS giỏi trình 
bày bằng lược đồ). 


Trả lời: 

- Với âm mưu mới và 
thủ đoạn xảo quyệt của 
đế quốc Mĩ trong "Chiến 
tranh cục bộ", quân và 
dân ta đã cố gắng nỗ lực 
cao nhất để chiến thắng 
giòn giã ngay từ trận 
đầu. 

- Mở đầu là chiến thắng 
Vạn Tường (Quảng 
Ngãi). 

+ Mờ sáng 18/8/1965, 
Mĩ huy động 9.000 quân; 
105 xe tăng và xe bọc 
thép; 100 máy bay phản 
lực chiến đấu và 70 máy 


2. Chiến đấu chông 
chiến lược "Chiến 
tranh cục bộ" của Mĩ 

a. Chiến thắng Vạn 
Tường (8!1965) 

Sáng 18/8/1965, địch 
huy động lực lượng lớn: 
9.000 quân; 105 xe tăng 
và xe bọc thép; 170 máy 
bay; 6 tàu chiến đánh 
vào thôn Vạn Tường. 

- Sau 1 ngày chiến đấu, 
ta đã đẩy lùi được cuộc 
càn quét của địch. 

- Kết quả: ta diệt 900 tên 
địch, bắn cháy 22 xe 
tăng và xe bọc thép, hạ 
13 máy bay. 


170 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV trình bày lại chiến 
thắng Vạn Tường bằng 
lược đồ để HS tiếp thu 
tốt hơn. 

Hỏi: 

- Sau chiến thắng Vạn 
Tường, quân và dân ta 
còn lập nên những 
chiến thắng nào? 


bay chiến đấu các loại; 6 
tàu chiến; mở cuộc hành 
quân vào thôn Vạn 
Tường. 

+ Sau 1 ngày chiến đấu, 
1 trung đoàn chủ lực của 
ta cùng với du kích và 
quân dân địa phương đã 
đẩy lùi được cuộc hành 
quân của địch. 

Kết quả: Loại khỏi 
vòng chiến đấu 900 tên 
địch; bắn cháy 22 xe 
tăng và xe bọc thép, hạ 
13 máy bay. 

Chiến thắng Vạn 
Tường có ý nghĩa lịch sử 
quan trọng: đã mở đầu 
cao trào "Tìm Mĩ mà 
đánh" trên khắp chiến 
trường miền Nam. 


Trả lời: 

- Sau chiến thắng Vạn 
Tường, quân và dân ta 
liên tiếp lập nên 2 chiến 
thắng lớn: 


- Ý nghĩa: chiến thắng 
này mở đầu cao trào diệt 
Mĩ ở miền Nam. Nó 
chứng tỏ rằng: quân và 
dân miền Nam hoàn toàn 
có khả năng đánh thắng 
"Chiến tranh cục bộ" của 
Mĩ về mặt quân sự. 


3. Chiến thắng mùa khô 
1965 - 1966 và 1966 - 
1967 

Sau thất bại ở Vạn 
Tường, đế quốc Mĩ liên 


171 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


tiếp mở 2 cuộc phản 
công chiến lược mùa khô 
để "tìm diệt" chủ lực 
quân giải phóng và "bình 
định" miền Nam nhằm 
giành thắng lợi quyết 
định về quân sự. 

+ Chiến thắng mùa khô — Với nỗ lực cao nhất, 
1965 - 1966 và chiến quân và dân ta đã bẻ gãy 
thắng mùa khô 1966 - 2 cuộc phản kích chiến 
1967. lược này lập nên chiến 

thắng lớn của 2 mùa khô. 

Sau thất bại ở Vạn - Ta diệt: 24 vạn địch. 
Tường, Mĩ thực hiện _ Bắn rơi và phá huỷ 
cuộc phản công chiến 2.700 máy bay, 2.200 xe 
lược lần thứ nhất 1965 - tăng và xe bọc thép, 
1966 - 3.400 ô tô. 

- Lực lượng: 72 vạn 
quân (trong đó có 22 vạn 
Mĩ) với 5 cuộc hành 
quân lớn vào 2 hướng 
chính: Đông Nam Bộ và 
khu V nhằm: "tìm diệt" 
tiêu diệt chủ lực quân 
giải phóng. 

- Sau thất bại ở mùa khô 
1965 - 1966, đế quốc Mĩ 
đã tiến hành cuộc phản 
công chiến lược mùa khô 
2 (1966 - 1967) để giành 


172 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


thắng lợi quyết định trên 
chiến trường miền Nam. 

- Lực lượng trong mùa 
khô này của Mĩ - nguy 
lớn hơn mùa khô 1 

nhiều. 

- Chúng đã sử dụng 98 
vạn quân (trong đó Mĩ và 
chư hầu là 44 vạn), thực 
hiện 3 cuộc hành quân 
lớn để "tìm diệt" quân 
giải phóng và "bình 
định" miền Nam, cuộc 
hành quân lớn nhất là 
Gian-xơn-xi-ti đánh vào 
khu căn cứ Dương Minh 
Châu (Bắc Tây Ninh) 
nhằm tiêu diệt quân chủ 
lực và đầu não kháng 
chiến của ta. 

- Với nỗ lực cao nhất 
của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta, 
chúng ta đã bẻ gãy 2 
cuộc phản kích chiến 
lược của địch, lập nên 2 
chiến thắng lớn: chiến 
thắng mùa khô 1965 - 
1966 và 1966-1967. 

- Kết quả của 2 mùa 
khô: ta diệt 24 vạn địch, 



173 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 

bắn rơi và phá huỷ 2.700 
máy bay, phá huỷ hơn 
2.200 xe tăng và xe bọc 
thép, phá huỷ 3.400 xe 
ô tô. 


Ghi bảng 


GV minh hoạ thêm: 

- Trong cuộc hành 
quân Gian-xơn-xi-ti, 
Mĩ đã tập trung 4,5 
vạn quân, 1.000 xe 
tăng, xe bọc thép cơ 
giới vào 1 khu vực dài 
35km, rộng 25km để 
tiêu diệt cơ quan đầu 
não kháng chiến, chủ 
lực quân giải phóng, 
các kho tàng và phong 
toả biên giới. 

- Chúng tiêu tốn 25 
triệu đô la vào cuộc 
hành quân này, nhưng 
chúng vẫn bị thất bại 
thảm hại. 

- Trong cuộc hành 
quân này, ta diệt 8.300 
tên địch, hầu hết là 
lính Mĩ, bắn cháy và 
phá huỷ 692 xe quân 
sự các loại và bắn rơi 
119 máy bay. 


174 






Hoạt động dạy 

Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những thắng lợi về đấu 
tranh chính trị của 
nhân dân ta trong 
những năm đầu của 
"Chiến tranh cục bộ" 
(1965- 1967). 


Hoạt động học 
Trả lời: 

- Hầu hết các vùng nông 
thôn, được sự hỗ trợ của 
lực lượng vũ trang, quần 
chúng đã đứng lên đấu 
tranh chống ách kìm kẹp 
của địch, phá tung từng 
mảng "ấp chiến lược". 

- Thành thị: Hầu hết các 
đô thị quần chúng đã 
đứng lên đấu tranh đòi 
Mĩ cút về nước và đòi tự 
do dân chủ. 

- Vùng giải phóng mở 
rộng. 

- Uy tín của Mặt trận 
được nâng cao trên 
trường quốc tế. 

- Cuối 1967, Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam đã có cơ 
quan thường trực ở các 
nước XHCN và một số 
nước khác. Cương lĩnh 
của Mặt trận được 41 
nước, 12 tổ chức quốc tế 
và 5 tổ chức khu vực lên 
tiếng ủng hộ. 


Ghi bảng 

c. Thắng lợi đấu tranh 
chính trị 

- Hầu hết các vùng nông 
thôn, nhân dân đã đứng 
lên phá tung từng mảng 
lớn "ấp chiến lược". 

- Thành thị: Hầu hết các 
đô thị quần chúng đứng 
lên đấu tranh đòi Mĩ cút 
về nước, đòi tự do dân 
chủ. 

- Vùng giải phóng mở 
rộng. 

- Uy tín của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền 
Nam được nâng cao trên 
trường quốc tế. 


GV giới thiệu hình 66: 
Nhân dân Mĩ biểu tình 


175 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


phản đối chiến tranh ở 
Việt Nam đòi quân Mĩ 
rút về nước (10/1967) 
và phụ nữ miền Nam 
đấu tranh đòi đế quốc 
Mĩ rút khỏi miền Nam 
Việt Nam. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 3 và đặt câu 
hỏi: 

- Chúng ta tiến hành 
cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu 
Thân (1968) trong 
hoàn cảnh nào. 


Trả lời: 

- Bước vào Xuân 1968, 
xuất phát từ nhận định: 
so sánh lực lượng giữa ta 
và địch có nhiều thay đổi 
có lợi cho ta. 


- Lợi dụng mâu thuẫn 
trong năm bầu cử Tổng 
thống Mĩ (1968) 

-> Ta chủ trương tiến 
hành tổng tiến công và 
nổi dậy trên toàn chiến 
trường miền Nam, trọng 
tâm là các đô thị nhằm: 

+ Tiêu diệt một bộ phận 
quân Mĩ, quân đồng 
minh và đánh đòn mạnh 


3. Cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu 
Thân (1968) 
a. Hoàn cảnh 

Bước vào Xuân 1968, 
ta nhận định: so sánh lực 
lượng trên chiến trường 
đã thay đổi có lợi cho ta. 
- Lợi dụng mâu thuẫn 
của nước Mĩ trong năm 
bầu cử tổng thống. 

-> Ta chủ trương tiến 
hành tổng tiến công và 
nổi dậy trên toàn chiến 
trường giành thắng lợi 
quyết định buộc Mĩ phải 
đàm phán và rút quân về 
nước. 


176 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: 

vào chính quyền Sài 
Gòn, giành chính quyền 
về tay nhân dân, buộc Mĩ 
phải đàm phán và rút 
quân về nước. 

Trả lời: 

b. Diễn biến 

- Cuộc Tổng tiến công 

- Cuộc Tổng tiến công 

- Đêm 30 rạng sáng 

và nổi dậy Xuân 1968 

và nổi dậy Xuân 1968 

31/1/1968, ta đồng loạt 

diễn ra như thế nào. 

được mỏ đầu bằng cuộc 

tấn công 37/44 tỉnh; 4/6 


tập kích chiến lược của 

đô thị lớn; 64/242 quận 


quân chủ lực vào hầu 

lị ; ở hầu khắp các "ấp 


khắp các đô thị miền 

chiến lược" và vùng 


Nam trong đêm 30 rạng 

nông thôn. 


sáng 31/1/1968 (đêm 
giao thừa Tết Mậu 
Thân). 

- Quân ta đồng loạt tấn 
công và nổi dậy 37/44 
tỉnh; 4/6 đô thị lớn; 
64/242 quân lị ; ở hầu 
khắp các "ấp chiến lược" 
và vùng nông thôn. 

- Tại Sài Gòn, quân giải 

- Ta tấn công vào các cơ 


phóng tấn công vào các 

quan đầu não của địch. 


cơ quan đầu não của kẻ 
thù. 

+ Toà đại sứ Mĩ. 

+ Toà đại sứ Mĩ. 


+ Dinh "Độc lập". 

+ Dinh "Độc lập". 


+ Bộ Tổng tham mưu 

+ Bộ Tổng tham mưu 


nguy. 

nguy. 


177 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

+ Đài phát thanh. + Đài phát thanh. 

+ Sân bay Tân Sơn Nhất. + Sân bay Tân Sơn Nhất. 
Hỏi: Trả lời: 

- Cuộc tổng tiến công - Mặc dù trong chỉ đạo 

và nổi dậy Xuân Mậu có những thiếu sót dẫn 

Thân (1968) có ý đến tổn thất nhất định, c Ý nghĩa 

nghĩa lịch sử như thế nhưng cuộc tiến công 

nào. này có ý nghĩa lịch sử to 

lớn. 

+ Làm lung lay ý chí - Làm lung lay ý chí 
xâm lược của đế quốc xâm lược của Mĩ. 

Mĩ. 

+ Buộc chúng phải tuyên - Buộc chúng phải tuyên 
bố "Phi Mĩ hoá chiến bố "Phi Mĩ hoá chiến 
tranh" - thừa nhận sự tranh", 
thất bại của "Chiến tranh 
cục bộ". 

+ Chấm dứt không điều - Tuyên bố ngừng ném 
kiện chiến tranh phá hoại bom vô điều kiện miền 
miền Bắc. Bắc và chấp nhận đàm 

phán ở Paris. 

+ Chấp nhận đàm phán ở d. Hạn chế 

Paris để bàn về chấm dứt _ Ta còn mắc một số 

chiến tranh. thiếu sót sai lầm về đánh 

giá lực lượng địch chưa 
chuẩn xác cho nên dẫn 
đến tổn thất nhất định. 

5. Củng cố 

• Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược "Chiến tranh cục bộ" trong hoàn cảnh nào? 
Những âm mưu và thủ đoạn mới của đế quốc Mĩ trong chiến tranh này 
là gì? 


178 






• Em hãy trình bày những thắng lợi tiêu biểu của ta trong "Chiến tranh 
cục bộ" (thắng lợi quân sự, chính trị, ngoại giao). 

• So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa "Chiến tranh đặc biệt" và 
"Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mĩ ở miền Nam. 


TIẾT 2 

MIỂN BẮC VỪA CHIẾN ĐÂU CHốNG CHIÊN TRANH 
PHÁ HOẠI LẨN THỨ NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT (1965 -1968) VÀ 

CHIẾN ĐÂU CHỐNG CHIÊN LƯỢC "VIỆT NAM HOÁ CHIÊN TRANH", 
"ĐÔNG DƯƠNG HOÁ CHIẾN TRANH" CỦA MĨ (1969 - 1973) 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Cuối 1964 —» đầu 1965, đế quốc Mĩ đã gây chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhất, nhằm chặn đứng từ gốc những đòn tấn công của ta ở miền Nam, 
nhưng với nỗ lực cao nhất, quân và dân ta đánh trả quyết liệt, buộc đế 
quốc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc 
(1/11/1968). 

• Miền Bắc thực sự là hậu phương lớn của tiến tuyến lớn. 

• Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong "Việt Nam hoá chiến tranh", 
quân và dân ta đã đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" buộc 
đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Paris (27/1/1973), chấm dứt về danh 
nghĩa cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS lòng yêu nước, quyết tâm phấn đấu cho độc lập dân 
tộc. 

• Khâm phục tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta đế bảo 
vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

• Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 


179 



3. Kĩ nãng 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá và so sánh các sự kiện 
lịch sử. 

• Kĩ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử để phục vụ cho nội dung của bài. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Các tranh ảnh lịch sử về giai đoạn lịch sử này. 

• Bản đồ Việt Nam để trình bày khái quát những chiến thắng của ta trong 
thời kì "Việt Nam hoá chiến tranh" - chiến thắng đường 9 - Nam Lào, 
chiến thắng Xuân hè 1972. 

c- TIỄN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược "Chiến tranh cục bộ" trong hoàn cảnh nào. 

• Nêu những thắng lợi lớn của ta trong "Chiến tranh cục bộ" (Chính trị, 
quân sự, ngoại giao). 

• So sánh điểm giống và khác nhau giữa "Chiến tranh đặc biệt" và "Chiến 
tranh cục bộ" của Đế quốc Mĩ ở miền Nam. 

3. Giói thiệu bài mói 

• Từ cuối 1964 - đầu 1965, cùng với việc mở rộng chiến tranh xâm lược 
miền Nam, đế quốc Mĩ đã gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 
nhất, nhằm chặn đứng từ gốc những đòn tấn công của ta. Quân và dân 
miền Bắc đã đánh trả quyết liệt âm mưu nham hiểm của Mĩ, buộc 
chúng phải tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc 
(1/11/1968) và phải chấp nhận họp hội nghị Paris (4 bên). 

• Để gỡ thế thất bại của "Chiến tranh cục bộ", đế quốc Mĩ đã đề ra một 
chiến lược chiến tranh mới là "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông 
Dương hoá chiến tranh". Nhưng đế quốc Mĩ càng gỡ, càng bí, ngày 
càng lún sâu vào thế thất bại chiến lược. 


180 



• Hôm nay chúng ta học về vấn đề: Miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ và miền 
Nam đánh thắng chiến lược 'Việt Nam hoá chiến tranh" 1969 - 1973 
và "Đông Dương hoá chiến tranh". 

4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi. 


- Đế quốc Mĩ tiến 
hành chiến tranh phá 
hoại miền Bắc nước ta 
lần thứ nhất như thế 
nào. 


Hoạt động học 


Trả lời: 

- Cuối 1964 - đầu 1965 
cùng với việc đẩy mạnh 
xâm lược miền Nam, đế 
quốc Mĩ đã mở rộng 
chiến tranh phá hoại 
miền Bắc. 

- Mở đầu: 5/8/1964, 
chúng dựng lên "sự kiện 
Vịnh Bắc Bộ" cho máy 
bay ném bom bắn phá 
một số nơi miền Bắc, cửa 
sông Gianh (Quảng 
Bình), Vinh, Bến Thuỷ 
(Nghệ An), Lạch Trường 
(Thanh Hoá), Hòn Gai 
(Quảng Ninh). 

- 7/2/1965, chúng bắn 
phá thị xã Đồng Hới 
(Quảng Bình), Đảo Cồn 


Ghi hảng 

I. Miền Bắc vừa chiến 
đấu chông chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhất 
của Mĩ, vừa sản xuất 
(1965 -1968) 

1. Mĩ tiến hành chiến 
tranh không quân và 
hải quân phá hoại miền 
Bắc 


- 5/8/1964, đế quốc Mĩ 
dựng lên "sự kiện Vịnh 
Bắc Bộ", chúng cho quân 
đánh phá một số nơi ở 
miền Bắc: cửa sông 
Gianh, Vinh, Bến Thuỷ, 
Hòn Gai. 


- 7/2/1965, chúng chính 
thức gây chiến tranh phá 
hoại miền Bắc lần thứ 


181 







Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

Cỏ (Vĩnh Linh - Quảng nhất, chúng bắn phá 

Trị), chính thức gây ra Đồng Hới, Đảo Cồn 

cuộc chiến tranh phá cỏ,... 

hoại bằng không quân 

đối với miền Bắc lần thứ 

nhất. 

- Không quân và Hải - Mục tiêu bắn phá: các 

quân Mĩ tập trung ném đầu mối giao thông, nhà 

bom các mục tiêu quân máy, xí nghiệp, các công 

sự, đầu mối giao thông, trình thuỷ lợi, khu đông 

các nhà máy, xí nghiệp, dân... 

hầm mỏ, các công trình 

thuỷ lợi, khu đông dân, 

trường học, bệnh viện, 

khu an dưỡng, đền, chùa 

và nhà thờ. 

GV giới thiệu với HS 
hình 68, đơn vị Hải 
quân chiến đấu bắn 
máy bay Mĩ ngày 
8/5/1964. 

GV nói thêm: 

Về "sự kiện Vịnh Bắc 
Bộ": 

- Tháng 3/1964, Giôn 
xơn phê chuẩn dùng 
tàu khu trục tuần tiễu ở 
vịnh Bắc Bộ đế ngăn 
chặn sự tiếp tế của 
miền Bắc vào miền 
Nam bằng đường biển. 


182 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- 4/1965, Hội đồng 
tham mưu trưởng liên 
quân Mĩ vạch ra kế 
hoạch đánh phá miền 
Bắc gồm 94 mục tiêu. 

Ngày 31/7 và 
1/8/1964 tàu khu trục 
Ma Đốc của Mĩ tiến 
vào Nam đảo Cồn cỏ 
để uy hiếp ta và máy 
bay Mĩ từ Lào sang 
đánh phá đồn biên 
phòng Năm cắn, bản 
Noọng dê, thuộc Nghệ 
An và Hà Tĩnh, nằm 
sâu trong biên giới Lào 
-Việt từ 7 —» 20km. 

2/8/1964, 3 tàu 
phóng lôi của ta đuổi 
tàu Ma Đốc của Mĩ 
tiến vào hải phận nước 
ta. Chính quyền Giôn 
xơn dựng lên "sự kiện 
Vịnh Bắc Bộ" và đêm 
4/8/4964, hải quân 
Việt Nam lại tấn công 
tàu Mĩ tại hải phận 
quốc tế, nên chúng cho 
quân bắn phá miền 
Bắc để "trả đũa". 


183 






Hoạt động dạy 

Hỏi: 

- Miền Bắc có những 
chủ trương gì trong 
việc thực hiện nhiệm 
vụ vừa sản xuất vừa 
chiến đấu. 


Hỏi: 

- Em hãy nêu: Những 
thành tích của miền 
Bắc trong việc thực 


Hoạt động học 
Trả lời: 

- Ngay từ khi Mĩ gây 
chiến tranh phá hoại 
miền Bắc, chúng ta đã 
chuyển mọi hoạt động từ 
thời bình sang thời chiến. 


+ Thực hiện quân sự hoá 
toàn dân. 


+ Đào đắp công sự, hầm 
hào, triệt đế sơ tán. 

- Ta chủ trương đẩy 
mạnh kinh tế địa phương, 
chú trọng kinh tế nông 
nghiệp. 

- Xây dựng kinh tế thời 
chiến. 

- Toàn miền Bắc dấy lên 
phong trào thi đua chống 
Mĩ cứu nước thể hiện 
chân lý "Không có gì 
quý hơn độc lập tự do". 
Trả lời: 

- Kết quả của chống 
chiến tranh phá hoại 
miền Bắc lần thứ nhất 


Ghi bảng 

2. Miền Bắc vừa chông 
chiến tranh phá hoại 
vừa sản xuất 
a. Chủ trương 

- Khi Mĩ gây chiến tranh 
phá hoại miền Bắc, ta 
chuyển mọi hoạt động từ 
thời bình sang thời 
chiến. 

- Thực hiện vũ trang 
toàn dân, đào đắp công 
sự, hầm hào, triệt để sơ 
tán. 

- Chuyến kinh tế từ thời 
bình sang thời chiến. 


h. Thành tích chiến đấu 

- Trong cuộc chiến tranh 
phá hoại miền Bắc lần 
thứ nhất, miền Bắc bắn 


184 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

hiện nhiệm vụ vừa sản 

(5/8/1964 - 1/11/1968), 

rơi 3.243 máy bay các 

xuất vừa chiến đấu. 

ta bắn rơi và phá huỷ 

loại, bắn chìm, bắn cháy 

(Trước tiên nói về 

3.243 máy bay, trong đó 

143 tàu chiến, loại khỏi 

thành tích chiến đấu). 

có 6 máy bay B52, 3 

vòng chiến đấu hàng 


F111, loại khỏi vòng 
chiến đấu hàng ngàn giặc 
lái, bắn chìm, bắn cháy 
143 tàu chiến. 

ngàn giặc lái. 


1/11/1968, Mĩ tuyên 

1/11/1968, Mĩ phải 


bố ngừng ném bom vô 

tuyên bố ngừng ném 


điều kiện miền Bắc. 

bom vô điều kiện miền 
Bắc. 

Hỏi: 

Trả lời: 

c. Thành tích sản xuất 

- Thành tích sản xuất 

- Trên mặt trận sản xuất, 


của miền Bắc thời kì 

miền Bắc đã đạt được 


này ra sao. 

thành tích to lớn. 



* Nông nghiệp: 

* Nông nghiệp: 


- Diện tích canh tác mở 

- Diện tích canh tác mở 


rộng, năng suất tăng, 

rộng, năng suất lao động 


nhiều hợp tác xã đạt "3 
mục tiêu": 5 tấn thóc, 2 
con lợn, 1 lao 

động/ha/năm. 

ngày càng cao. 


- 1965, miền Bắc có 7 

- 1965, miền Bắc có 7 


huyện, 640 hợp tác xã 

huyện, 640 hợp tác xã 


đạt 5 tấn thóc/ha trong 2 
vụ. 

đạt 5 tấn thóc/ha. 


- 1967 tăng lên 30 huyện 

- 1967 tăng lên 30 


và 2.485 hợp tác xã. 

huyện và 2.485 hợp tác 

xã. 


185 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


* Công nghiệp: 

* Công nghiệp: 


- Sản xuất một số ngành 

- Một số ngành giữ 


giữ vững 

vững. 


- Các cơ sở công nghiệp 

- Những cơ sở công 


lớn kịp thời sơ tán và đi 

nghiệp lớn sơ tán, phân 


vào sản xuất, đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và đời 
sống. 

tán đã đi vào sản xuất. 


- Công nghiệp địa 

- Công nghiệp địa 


phương và quốc phòng 

phương và quốc phòng 


phát triển, mỗi tỉnh trở 

phát triển. 


thành 1 đơn vị kinh tế 

- Mỗi tỉnh là một đơn vị 


tương đối hoàn chỉnh. 

kinh tế. 


* Giao thông vận tải: 

* Giao thông vận tải: 


- Đó là trọng điểm bắn 

- Bảo đảm thông suốt, 


phá của địch, nhưng ta 

đáp ứng nhu cầu sản 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 3 và đặt câu 
hỏi: 

vẫn bảo đảm giao thông 
thông suốt, đáp ứng nhu 
cầu phục vụ, sản xuất và 
chiến đấu. 

xuất và chiến đấu. 

- Hậu phương miền 

Trả lời: 

3. Miền Bắc thực hiện 

Bắc đã chi viện những 

- Miền Bắc là hậu 

nghĩa vụ hậu phương 

gì và bằng cách nào 

phương lớn, luôn chi 

lớn. 

cho miền Nam đánh 

viện đầy đủ nhất sức 

- Miền Bắc chi viện đầy 

Mĩ. 

người, sức của cho cách 

đủ, kịp thời nhất cho 


mạng miền Nam. 

cách mạng miền Nam. 


186 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- "Thóc không thiếu một 
cân, quân không thiếu 
một người". 

- Tuyến đường vận 
chuyển Bắc Nam mang 
tên Hồ Chí Minh, trên 
bộ, trên biển bắt đầu khai 
thông từ tháng 5/1959, 
đã nối liền hậu phương 
và tiền tuyến. 

- Trong 4 năm (1965 —» 
1968) hai tuyến đường 
này đã đưa 30 vạn bộ đội 
và cán bộ vào Nam chiến 
đấu. Đưa vào Nam hàng 
chục tấn vũ khí, đạn 
dược, quân trang, quân 
dụng, xăng dầu, lương 
thực... 

- Từ 1965 -» 1968, sức 
người sức của đưa vào 
miền Nam gấp 10 lần 
trước đó. 

GV giới thiệu cho HS 
hình 70, những thửa 
ruộng vì miền Nam 
của nông dân xã Hoà 
Lạc, Kim Sơn, Ninh 
Bình. 


- Đường Hồ Chí Minh 
trên bộ và trên biển đã 
nối liền 2 miền Nam- 
Bắc. 

- Từ 1965 —» 1968, miền 
Bắc đưa vào miền Nam 
trên 30 vạn cán bộ, bộ 
đội, hàng chục vạn tấn 
vũ khí, đạn dược, quân 
trang, quân dụng, xăng 
dầu, lương thực... 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi: 


187 






Hoạt động dạy 

- Đế quốc Mĩ thực 
hiện âm mưu và thủ 
đoạn gì trong việc tiến 
hành chiến lược "Việt 
Nam hóa chiến tranh" 
1969- 1973. 


Hoạt động học 
Trả lời: 

- Hoàn cảnh ra đời của 
"Việt Nam hoá chiến 
tranh": 

+ Sau thất bại "Chiến 
tranh cục bộ", để gỡ thế 
bí về chiến lược, Mĩ 
chuyển sang chiến lược 
"Việt Nam hoá chiến 
tranh" ở miền Nam và 
mở rộng ra toàn chiến 
trường Đông Dương, 
thực hiện "Đông Dương 
hoá chiến tranh". 


+ Âm mưu "Dùng người 
Việt trị người Việt, dùng 
người Đông Dương đánh 
người Đông Dương", với 
bom đạn, đô la Mĩ, do 
Mĩ chỉ huy, vì lợi ích của 
người Mĩ, rút dần quân 
Mĩ ra khỏi miền Nam và 
Đông Dương, nhưng 
không bỏ chiến trường 
này. 


Ghi bảng 

III. Chiến đấu chống 
chiến lược "Việt Nam 
hóa chiến tranh" và 
"Đông Dương hoá 
chiến tranh" của Mĩ 
(1969 - 0973) 

1. Chiến lược "Việt 
Nam hóa chiến tranh" 
và "Đông Dưong hoá 
chiến tranh" của Mĩ 

a. Hoàn cảnh 

- Sau thất bại cuộc 
"Chiến tranh cục bộ", để 
gỡ thế bí về chiến lược, 
đế quốc Mĩ đã thực hiện 
"Việt Nam hoá chiến 
tranh" và "Đông Dương 
hoá chiến tranh". 

- Âm mưu "Dùng người 
Việt trị người Việt, dùng 
người Đông Dương đánh 
người Đông Dương", 
nhưng không bỏ chiến 
trường này. 


188 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và sau đó 
đặt câu hỏi: 

— Em hãy trình bày 
những thắng lợi chính 
trị của ta trong thời kì 
"Việt Nam hoá chiến 
tranh" (1969- 1973). 


-Thực hiện: 

+ Việt Nam hoá chiến 
tranh" được thực hiện 
chủ lực nguy với hoả lực 
tối đa của Mĩ, do Mĩ chỉ 
huy bằng đội ngũ cố vấn. 
- Quân đội Sài Gòn còn 
được Mĩ sử dụng trong 
các cuộc hành quân mở 
rộng xâm lược Cam-pu- 
chia (1970), ở Lào 
(1971). 


Trả lời: 

- Thắng lợi về chính trị: 

+ Ngày 6/6/1969, Chính 
phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hoà miền Nam 
Việt Nam ra đời là thắng 
lợi chính trị mở đầu thời 
kì "Việt Nam hoá chiến 
tranh" vừa mới ra đời, 
Chính phủ này đã được 
23 nước công nhận và 21 
nước đặt quan hệ ngoại 
giao. 


— Thực hiện: 

+ Chủ lực nguy cùng với 
cố vấn, hoả lực tối đa 
của Mĩ. 


+ Quân đội Sài Gòn 
được Mĩ sử dụng để mở 
rộng xâm lược Cam-pu- 
chia (1970), Lào (1971). 


2. Chiến đấu chông 
chiến lược "Việt Nam 
hoá chiến tranh" và 
"Đông Dương hoá 
chiến tranh" của Mĩ 
a. Thắng lợi chính trị 

- 6/6/1969, Chính phủ 
Cách mạng lâm thời 
Cộng hoà miền Nam ra 
đời. 

- 4/1970, hội nghị cấp 
cao của 3 nước Đông 
Dương họp, thể hiện 
quyết tâm đoàn kết 
chống Mĩ. 


189 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những thắng lợi về 
quân sự của ta (1969 - 
1973). 


- 2/9/1969, HỒ Chí Minh 
qua đời là tổn thất lớn 
của ta, bản di chúc của 
Người đã thúc đẩy nhân 
dân 2 miền ra sức kháng 
chiến chống Mĩ. 

- Ngày 24 và 25/4/1970, 
Hội nghị cấp cao của 
nhân dân 3 nước Đông 
Dương đã họp để biếu thị 
quyết tâm đoàn kết 
kháng chiến của nhân 
dân 3 nước Đông Dương. 

- Phong trào đấu tranh 
chính trị ở khắp các đô 
thị miền Nam đã liên tục 
diễn ra, đặc biệt là ở 3 
thành phố lớn: Sài Gòn, 
Huế, Đà Nẵng thu hút 
đông đảo HS, sinh viên 
tham gia. 

- ơ nông thôn, phong 
trào nổi dậy "chống bình 
định", "phá ấp chiến 
lược" rất sôi nổi. 

Trả lời: 

- Từ 30/4 -» 30/6/1970, 
quân đội Việt Nam có sự 
phối hợp của quân dân 
Cam-pu-chia, đã đập tan 
cuộc hành quân xâm 
lược Cam-pu-chia của 10 
vạn quân Mĩ ngụy Sài 


- Phong trào đấu tranh 
chính trị sôi nổi diễn ra ở 
các đô thị lớn: Sài Gòn, 
Huế, Đà Nẵng. 

- Nông thôn: phong trào 
"phá ấp chiến lược" lên 
mạnh khắp các vùng 
nông thôn. 


b. Thắng lợi quân sự 
- 30/4 -> 30/6/1970, 
quân đội ta đã kết hợp 
với nhân dân Cam-pu- 
chia lập nên chiến thắng 
lớn ở Đông bắc Cam-pu- 
chia. 


190 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 3 và đặt câu 
hỏi: 

- Cuộc tiến công chiến 
lược 1972 đã diễn ra 
như thế nào? Ý nghĩa 
lịch sử của cuộc tiến 
công đó? 


Gòn, giải phóng vùng đất 
đai rộng lớn (Đông bắc 
Cam-pu-chia) và 4,5 
triệu dân. 

- Từ 12/2 -> 23/3/1971, 
quân đội Việt Nam kết 
hợp với quân giải phóng 
Lào đã đập tan cuộc 
hành quân mang tên 
"Lam Sơn 719" lập nên 
chiến thắng đường 9 - 
Nam Lào, giữ vững hành 
lang chiến lược Đông 
Dương. 


Trả lời: 

-Từ 30/3 —> cuối tháng 
6/1972, quân ta mở cuộc 
tiến công chiến lược 
1972 đánh vào Quảng 
Trị, lấy Quảng Trị là 
hướng tiến công chủ yếu 
rồi phát triển ra khắp 
chiến trường miền Nam. 
- Cuộc tiến công này với 
cường độ mạnh, quy mô 
lớn, hầu khắp các địa bàn 
chiến lược quan trọng. 


12/2 -» 23/3/1971, 
chúng ta lập nên chiến 
thắng đường 9 - Nam 
Lào, chiến thắng này 
chứng tỏ rằng quân và 
dân miền Nam hoàn toàn 
có khả năng đánh thắng 
Mĩ trong "Việt Nam hoá 
chiến tranh" về mặt quân 
sự. 


3. Cuộc tiến công chiến 
lược năm 1972 

- Từ 30/3 —» cuối tháng 
6/1972, ta mở cuộc tiến 
công chiến lược 1972. 


- Cuộc tiến công với quy 
mô lớn, cường độ mạnh 
hầu khắp địa bàn chiến 
lược, ác liệt nhất là ở 
Quảng Trị và đường Hồ 
Chí Minh. 


191 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Chúng ta đã chọc thủng 

- Ta chọc thủng 3 phòng 


3 phòng tuyến mạnh nhất 

tuyến mạnh nhất của 


của địch ở miền Nam là: 

địch: Quảng Trị, Tây 


Quảng Trị, Tây Nguyên, 
Đông Nam Bộ. 

Nguyên, Đông Nam Bộ. 


- Loại khỏi vòng chiến 

— Diệt hơn 20 vạn địch, 


đấu hơn 20 vạn địch, giải 

giải phóng một vùng đất 


phóng vùng đất đai rộng 
lớn, đông dân. 

đai rộng lớn. 


- Cuộc tiến công chiến 

- Buộc đế quốc Mĩ phải 


lược 1972 đã giáng một 

tuyên bố "Mĩ hoá" trở lại 


đòn nặng nề vào chiến 

cuộc chiến tranh ở Việt 


lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh" buộc chúng 
phải tuyên bố "Mĩ hoá" 
trở lại chiến tranh thừa 
nhận sự thất bại của 
"Việt Nam hoá chiến 
tranh". 

Nam. 


5. Củng cố 

• Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc lần thứ nhất như thế nào? 

• Nêu thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Bắc thời kì 1965 - 1968, 
miền Bắc đã chi viện cho miền Nam như thế nào? 

• Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ra đời trong hoàn cảnh nào? Âm 
mưu và thủ đoạn của chiến lược này ra sao? 

• Những thắng lợi về chính trị và quân sự của ta trong chiến lược "Việt 
Nam hoá chiến tranh" (1969 - 1973). 

6. Bài tạp 

• Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa "Chiến tranh cục bộ" 
và "Việt Nam hoá chiến tranh". 


192 






TIẾT 3 

MIỂN BẮC KHỒI PHỤC VÀ PHÁT TRIEN kinh tê - VĂN HOÁ, 
CHIẾN ĐÂU CHỐNG CHIÊN TRANH PHÁ HOẠI LAN THỨ HAI 
CỦA Mĩ (1969 - 1973) VÀ HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 VỂ CHÂM 
DÚT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG. 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Những thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế của miền Bắc (1969 - 

1973)7 

• Quân dân miền Bắc đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược 
bằng không quân của Mĩ, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không, buộc 
đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định Paris 1973, đó là công pháp quốc tế 
buộc Mĩ phải rút quân về nước. 

• Nội dung cơ bản của Hiệp định Paris. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ, kiên trung bất 
khuất đấu tranh cho độc lập tự do. 

• HS thấy khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của dân 
tộc ta, không sức mạnh nào có thể khắc phục được. 

• Tin tưởng ở sự lãnh đạo sáng suốt, khôn khéo, tài tình của Đảng. 

3. Kĩ nàng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự 
kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Những tài liệu và tranh ảnh về "Điện Biên Phủ trên không" và Hiệp định 
Paris. 


193 



• Bản đồ chiến dịch phòng không đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng 
máy bay B52 của đế quốc Mĩ (từ 18/12 đến 29/12/1972) lấy trong cuốn 
Đại cương lịch sửViệt Nam, tập 3, NXBGD, 1998, trang 244. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em hãy nêu những thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Bắc thời 
kì (1965 - 1968). 

• Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ và những thắng lợi quân và dân ta 
đã đạt được trong "Việt Nam hoá chiến tranh". 

3. Giói thiệu bài mói 

Ngày 1/11/1968, đế quốc Mĩ tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền 
Bắc, miền Bắc lại bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến 
tranh nhưng thời gian không được bao lâu, đế quốc Mĩ lại gây chiến tranh 
phá hoại miền Bắc lần thứ hai, bắt đầu từ 6/4/1972, quân và dân ta đã giáng 
trả những đòn đích đáng, chúng ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng 
không quân lớn nhất trong lịch sử chiến tranh từ trước tới đó, chúng ta đã 
lập nên Điện Biên Phủ trên không, chấn động địa cầu, buộc đế quốc Mĩ 
phải kí kết Hiệp định Paris ngày 27/1/1973. Hôm nay chúng ta nghiên cứu 
về miền Bắc khôi phục, phát triển kinh tế - văn hoá, chiến đấu chống chiến 
tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) và Hiệp định Paris 1973. 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi. 


IV. Miền Bắc khôi 
phục và phát triển kinh 
tế - văn hoá, chiến đấu 
chống chiến tranh phá 
hoại lần thứ hai của Mĩ 
(1969 -1973) 


194 







Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

- Miền Bắc đã đạt 

- Thành tựu về khôi 

1. Miên Bắc khôi phục 

được những thành tựu 

phục và phát triển kinh 

và phát triển kinh tế - 

gì trong việc thực hiện 

tế: 

văn hoá 

nhiệm vụ khôi phục 

+ Khắp miền Bắc dấy lên 

a. Thành tựu về khôi 

kinh tế và phát triển 

phong trào thi đua sôi 

phục và phát triển kinh 

văn hoá. 

nổi. 

tế 


* Nông nghiệp: 

* Nông nghiệp: 


- Ta có một số chủ 

Khuyến khích sản 


trương khuyến khích sản 

xuất. 


xuất. 

- Chăn nuôi đưa lên 

thành ngành chính. 

- Tích cực áp dụng khoa 
học kĩ thuật để thâm 
canh tăng năng suất, 
nhiều hợp tác xã đã đạt 5 
tấn thóc/ha, một số hợp 
tác xã đạt 6 -> 7 tấn /ha. 

- Sản lượng lương thực 
1970 tăng hơn 1968 là 
60 vạn tấn. 

- Tích cực áp dụng khoa 
học - kĩ thuật, nhiều hợp 
tác xã đạt 5 tấn thóc/ha. 


* Công nghiệp: 

* Công nghiệp: 


- Nhiều cơ sở được khôi 

- Nhiều cơ sở được khôi 


phục. 

phục. 


- Nhà máy thuỷ điện 

- Thuỷ điện Thác Bà bắt 


Thác Bà bắt đầu phát 
điện (10/1971). 

đầu hoạt động (10/1971). 


195 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- Một số ngành quan - Một số ngành quan 
trọng: điện, than, cơ khí, trọng đều phát triển: 
vật liệu xây dựng đều điện, than, cơ khí. 

phát triển, giá trị công - Sản lượng công nghiệp 
nghiệp 1971 so với 1968 1970 so với 1968 tăng 
tăng 142%. 142 %. 

* Giao thông vận tải: 

- Các tuyến giao thông - Giao thông vận tải 

quan trọng được hồi được hồi phục nhanh 
phục nhanh chóng. chóng. 

* Văn hoá giáo dục, y tế b. Văn hoá giáo dục y tế 
được được hồi phục nhanh chóng hồi phục. 
nhanh chóng. 

- Đời sống nhân dân ổn 
định. 

- Một số sai lầm khuyết 
điểm dần được hồi phục. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi. 

Em hãy trình bày Trả lời: 2. Miền Bắc vừa chiến 

cuộc chiến tranh phá _ s au những đòn tấn đâìi chông chiến tranh 

hoại lần thứ hai của đế công mãnh liệt của ta phá hoại , vừa sản xuất 

quốc Mĩ đối với miền trong cuộc tiến công nghĩa vụ hậu 

Bắc. chiến lược 1972, đế quốc phương 

Mĩ đã tiến hành chiến a. Mĩ 
tranh phá hoại lần thứ _ 6/4/1972, chúng bắt 
hai đối với miền Bắc để dầu ném bom từ Thanh 
chạn đứng từ gốc những Hoá tới Quảng Bình, 
đòn tấn công của ta. 


196 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Những thành tích 
chiến đấu và sản xuất 
của quân và dân ta 
trong thời kì này như 
thế nào. 


- Ngày 16/4/1972, 
Níchxơn tuyên bố chính 
thức cuộc chiến tranh 
bằng không quân và hải 
quân phá hoại miền Bắc 
lần thứ hai. 

- 9/5/1972, Mĩ tuyên bố 
phong toả cảng Hải 
Phòng, các cửa sông ở 
miền Bắc. 

Trả lời: 

- Nhờ có sự chuẩn bị 
chu đáo với tư thế sẵn 
sàng chiến đấu, miền 
Bắc đã chủ động kịp thời 
đánh trả những hành 
động ngông cuồng của 
đế quốc Mĩ từ những trận 
đầu và trong chiến tranh 
ác liệt, sản xuất ở miền 
Bắc vẫn phát triển, giao 
thông vận tải thông suốt, 
các hoạt động văn hoá, 
giáo dục, y tế vẫn duy 
trì. 

- Gần 2 tháng sau khi 
tuyên bố ngừng ném 
bom bắn phá miền Bắc vĩ 
tuyến 20 trở ra, ngày 
14/10/1972, Ních xon 
phê chuẩn kế hoạch mở 


Ghi bảng 

- 16/4/1972, Ních xơn 
tuyên bố chính thức cuộc 
chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai đối với miền Bắc. 


- 9/5/1972, chúng tuyên 
bố phong toả cảng Hải 
Phòng và các cửa sông. 

b. Ta 

- Chuẩn bị chu đáo, chủ 
động đánh địch ngay từ 
trận đầu. 

- Sản xuất miền Bắc vẫn 
giữ vững. 

- Ta lập nên "Điện Biên 
Phủ trên không" (18 -> 
29/12/1972). 

- Buộc đế quốc Mĩ phải 
kí Hiệp định Paris 
(27/1/1973) chấm dứt 
mọi dính líu của Mĩ (về 
pháp lý) ở Việt Nam. 


197 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

cuộc tập kích chiến lược 
bằng máy bay B52 vào 
Hà Nội, Hải Phòng, bắt 
đầu từ 18 —> 29/12/1972. 

— Quân và dân miền Bắc 
đã đánh trả những đòn 
đích đáng từ trận đầu, 
đánh bại hoàn toàn cuộc 
tập kích chiến lược bằng 
không quân của Mĩ, lập 
nên "Điện Biên Phủ trên 
không" chấn động địa 
cầu. 

- Đó là trận thắng quyết 
định của ta, buộc đế 
quốc Mĩ phải kí Hiệp 
định Paris 27/1/1973. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục V và đặt câu 
hỏi. 

Em hãy trình bày - Ngày 13/5/1968, hội V. Hiệp định Paris năm 

tiến trình của Hội nghị nghị Paris bắt đầu họp 1973 về chấm dứt chiến 

Paris. gồm 2 bên: Hoa Kì và tranh ở Việt Nam 

Việt Nam Dân chủ Cộng /. Tiên trình của hội 
h°à- nghị Parìs 

- 25/1/1969, hội nghị 4 - Ngày 13/5/1968, hội 

bên đã họp ở Paris gồm: nghị Paris bắt đầu họp (2 

Mĩ, Việt Nam Dân chủ bên) gồm có Mĩ và Việt 

Cộng hoà, Việt Nam Nam Dân chủ Cộng hoà. 

cộng hoà và Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam. 


198 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


- Lập trường của 4 bên, - 25/1/1969, hội nghị 4 
thực chất là của 2 bên: bên: Mĩ, Việt Nam, Việt 
Mĩ và Việt Nam Dân chủ Nam cộng hoà và Mặt 
Cộng hoà rất xa nhau, trận Dân tộc Giải phóng 
Cho nên cuộc đấu tranh miền Nam Việt Nam. 
trên bàn hội nghị rất gay 

gắt, quyết liệt. 

- Lập trường của Việt - Lập trường của 2 bên 
Nam Dân chủ Cộng hoà rất xa nhau. Cho nên 
là đòi Mĩ phải tôn trọng cuộc đấu tranh trên bàn 
các quyền dân tộc cơ bản hội nghị rất gay go, 
của nhân dân miền Nam quyết liệt. 

Việt Nam. 

- Lập trường của Mĩ thì - Sau thất bại ở "Điện 
ngược lại, đòi quân đội Biên phủ trên không", 
miền Bắc rút khỏi miền _ Ngày 27/1/1973, đế 
Nam, Mĩ từ chối không quốc Mĩ phải kí Hiệp 
kí vào dự thảo văn bản đinh Parìs 

Hiệp định do Việt Nam 
đưa ra (10/1972) để 
chúng tiến hành cuộc tập 
kích chiến lược bằng 
không quân lớn nhất 
trong lịch sử chiến tranh 
từ trước tới đó, dùng máy 
bay B52 ném bom Hà 
Nội, Hải Phòng từ 18 —> 

29/12/1972 với ý đồ 
buộc ta phải kí dự thảo 
Hiệp định do Mĩ đưa ra. 

Nhưng Mĩ đã bị thất bại 
trong cuộc tập kích chiến 


199 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày về 
nội dung cơ bản của 
Hiệp định Paris? 


lược đó, buộc Mĩ phải kí 
Hiệp định Paris 
(27/1/1973). 

Trả lời: 

- Nội dung Hiệp định 
Paris: 

+ Hoa Kì và các nước 
cam kết tôn trọng độc 
lập, dân chủ, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam. 

+ Hoa Kì rút hết quân 
đội của mình và đồng 
minh, huý bỏ các căn cứ 
quân sự, Mĩ cam kết 
không tiếp tục dính líu 
quân sự hoặc can thiệp 
vào công việc nội bộ của 
miền Nam Việt Nam. 

- Nhân dân miền Nam tự 
quyết định tương lai 
chính trị của mình thông 
qua cuộc tổng tuyển cử 
tự do, không có sự can 
thiệp của nước ngoài. 

- Các bên thừa nhận ở 
miền Nam có 2 chính 
quyền, 2 quân đội, 2 
vùng kiểm soát và 3 lực 
lượng chính trị. 


2. Nội dung Hiệp định 
Paris 

- Hoa Kì cam kết tôn 
trọng độc lập, chủ 
quyển, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam. 

- Hoa Kì rút hết quân 
đội và huỷ bỏ các căn cứ 
quân sự, không tiếp tục 
dính líu quân sự hoặc 
can thiệp vào nội bộ của 
miền Nam Việt Nam. 

- Nhân dân miền Nam tự 
quyết định tương lai 
chính trị của mình thông 
qua cuộc tổng tuyển cử 
tự do, không có sự can 
thiệp của nước ngoài. 

- Các bên thừa nhận ở 
miền Nam Việt Nam có 

2 chính quyển, 2 quân 
đội, 2 vùng kiểm soát và 

3 lực lượng chính trị. 


200 






Hoạt động dạy 


GV giới thiệu cho HS: 

- Tranh về quang 
cảnh phòng họp trung 
tâm các hội nghị quốc 
tế ở Paris trong lễ kí 
Hiệp định Paris 
27/1/1973. 

- Tranh về Bộ trưởng 
ngoại giao Nguyễn 
Duy Trinh và Bộ 
trưởng ngoại giao 
Nguyễn Thị Bình kí 
Hiệp định Paris (GV 
lấy hình ảnh này trong 
cuốn SGK lịch sử lớp 
12, NXBGD, 1992, 
trang 163, 164, 165). 
Hỏi: 

- Hiệp định Paris có ý 
nghĩa lịch sử như thế 
nào. 


Hoạt động học 

- Các bên ngừng bắn tại 
chỗ, trao trả cho nhau tù 
binh và dân thường bị 
bắt. 

- Hoa Kì cam kết góp 
phần vào việc hàn gắn 
vết thương chiến tranh ở 
Việt Nam và Đông 
Dương. 


Trả lời: 

- Đó là kết quả của cuộc 
đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của quân và dân ta 
ở 2 miền đất nước. 


Ghi bảng 

- Các bên ngừng bắn tại 
chỗ, trao trả tù binh và 
dân thường bị bắt. 

- Hoa Kì cam kết tôn 
trọng đóng góp vào công 
cuộc hàn gắn vết thương 
chiến tranh ở Việt Nam. 


3. Ý nghĩa lịch sử của 
Hiệp định Parìs 
- Đó là kết quả của cuộc 
đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của dân tộc ta. 


201 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Mĩ phải công nhận các 

- Mĩ phải tôn trọng các 


quyền dân tộc cơ bản của 

quyền dân tộc cơ bản của 


nhân dân ta, rút hết quân 

nhân dân ta, rút hết quân 


về nước. 

Mĩ về nước. 


- Đó là thắng lợi quan 

- Thắng lợi này tạo điều 


trọng, tạo thời cơ thuận 

kiện quan trọng để nhân 


lợi để nhân dân ta tiến 

dân ta giải phóng hoàn 

GV kết luận: 

Hiệp định Paris được 
kí kết, đó là công pháp 
quốc tế buộc Mĩ phải 
rút hết quân về nước, 
chấm dứt mọi dính líu 
ở Việt Nam về mặt 
pháp lý. 

lên giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 

toàn miền Nam. 


5. Củng cố 

• Em hãy nêu những thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế-văn hoá ở 
miền Bắc (1969-1973). 

• Em hãy trình bày âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong cuộc chiến 
tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mĩ đối với miền Bắc. 

• Trình bày về chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" (18 —» 
29/12/1972). 

• Tiến trình của hội nghị Paris như thế nào. 

• Em hãy trình bày nội dung Hiệp định Paris và ý nghĩa lịch sử của nó đối 
với cách mạng Việt Nam. 


202 






6. Bài tộp 

• Lập bảng niên đại vể sự kiện thắng lợi chung của nhân dân 3 nước Việt 
Nam - Lào - Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự, chính trị từ 1969 
-> 1973. 


Thời gian 

Sự kiện 

Tháng 2/1970 

Ta phối hợp với quân giải phóng Lào, tấn công địch và 
giải phóng cánh đồng chum, Xiêng Khoảng. 

24 —> 25/4/1970 

Hội nghị cấp cao của nhân dân 3 nước Đông Dương 

Tháng 3 ->6/1970 

Việt Nam và quân giải phóng Lào phối hợp mở cuộc 
tiến công giải phóng thị xã Atôpơ và Xaravan. 

Từ 12/2 -> 23/3/1971 

Quân đội Việt Nam và quân giải phóng Lào đã lập nên 
chiến thắng đường 9 - Nam Lào. 


Bài 30 


HOÀN THÀNH GIẢI PHỎNG MIỀN nam 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 — 1975) 

(2 tiết) 


A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Paris. 

• Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh 
tế, văn hoá, chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất sức người, sức của cho 
cách mạng miền Nam. 

• Miền Nam đấu tranh chống sự "lấn chiếm" của địch, tạo thế và lực tiến 
tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. 


203 
















• Cuộc tổng tiến công chiến lược Xuân 1975 (Chủ trương, diễn biến của 3 
chiến dịch: Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, và chiến dịch Hồ Chí Minh). 

• Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ 
(1954- 1975). 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc. 

• Khâm phục tinh thần cách mạng kiên trung của các chiến sĩ cách mạng, 
quyết phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng lược đồ đối với các trận đánh và sử 
dụng các tranh ảnh lịch sử. 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự kiện 
lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, lược đồ các chiến dịch 
Tây Nguyên, Huế - Đã Nang và chiến dịch Hồ Chí Minh. 

• Băng hình về đại thắng mùa Xuân 1975 và các tranh ảnh lịch sử phục vụ 
cho bài giảng. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lỏp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Trình bày những âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ tiến hành chiến 
tranh phá hoại miền Bắc lần 2. 

• Trình bày về chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" và ý nghĩa lịch sử 
của nó. 

• Nội dung của Hiệp định Paris. 


204 



3. Giói thiệu bài mói 

Sau Hiệp định Paris, miền Bắc tiếp tục khôi phục kinh tế, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất cho miền Nam đánh 
Mĩ, ở miền Nam về danh nghĩa Mĩ đã chấm dứt mọi dính líu, nhưng với 
bản chất xảo quyệt, chúng đã để lại hàng vạn cố vấn quân sự đội lốt dân sự, 
tìm mọi cách hà hơi tiếp sức cho nguy quyền Nguyễn Văn Thiệu "lấn 
chiếm" và "tràn ngập lãnh thổ" của ta. Cuối 1974 - đầu 1975, tình hình 
chiến trường chuyển biến có lợi cho ta, Đảng đã quyết định Tổng tiến công 
và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, 
chúng ta học bài: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(1973-1975). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi: 


I. Miền Bắc khắc phục 
hậu quả chiến tranh, 
khôi phục và phát triển 
kinh tế - văn hoá, ra 
sức chi viện cho miền 
Nam 

- Tinh hình nước ta 

- Sau Hiệp định Paris 

/. Tình hình nước ta 

sau Hiệp định Paris 

1973: 

sau Hiệp định Paris 

như thế nào? 

+ Quân Mĩ buộc phải rút 
khỏi nước ta. 

+ So sánh lực lượng ở 
miền Nam thay đổi có 
lợi cho cách mạng. 

+ Miền Bắc trở lại hoà 
bình, khắc phục hậu quả 
chiến tranh, phát triển 
kinh tế, văn hoá, ra sức 
chi viện cho cách mạng 
miền Nam. 

- Quân Mĩ buộc phải rút 
khỏi nước ta. 

- So sánh lực lượng ở 
miền Nam có lợi cho 
cách mạng. 

- Miền Bắc trở lại hoà 
bình, khắc phục hậu quả 
chiến tranh, phát triển 
kinh tế, văn hoá, và chi 
viện cho cách mạng 
miền Nam. 


205 







Hoạt động dạy 

Hỏi: 

- Những thành tựu của 
cách mạng XHCN 
miền Bắc đạt được 
(1973 -> đầu 1975) và 
ý nghĩa của những 
thành tựu đó. 


Hoạt động học 
Trả lời: 

- Cuối 1973, miền Bắc 
căn bản tháo gỡ xong 
bom, mìn, thuỷ lôi trên 
sông, biển bảo đảm đi lại 
bình thường. 

- Sau 2 năm (1973 - 
1974) miền Bắc cơ bản 
khôi phục xong các cơ sở 
kinh tế, hệ thống nông 
giang, thuỷ lợi, mạng 
lưới giao thông, các công 
trình văn hóa, giáo dục, y 
tế, kinh tế có bước phát 
triển. 

- Cuối 1974, sản xuất 
công, nông nghiệp trên 
một số mặt quan trọng 
đã vượt 1964 và 1971, là 
2 năm đạt cao nhất trong 
20 năm xây dựng CNXH 
ở miền Bắc, đời sống 
nhân dân cải thiện. 

- Thực hiện nghĩa vụ hậu 
phương. 

+ Trong 2 năm 1973 — 
1974, miền Bắc đưa vào 
miền Nam gần 20 vạn bộ 
đội, hàng vạn thanh niên 
xung phong, cán bộ kĩ 
thuật. 


Ghi bảng 

2. Thành quả của cách 
mạng miên Bắc (1973 - 
đầu 1975) 

- Cuối 1973, miền Bắc 
căn bản tháo gỡ xong 
bom, mìn, thuỷ lôi. 

- Từ 1973 - 1974 miền 
Bắc căn bản khôi phục 
xong các cơ sở kinh tế, 
đường giao thông, các 
công trình văn hoá, kinh 
tế có bước phát triển. 


- Đời sống nhân dân 
được cải thiện. 


- Từ 1973 1974, chi 

viện cho miền Nam gần 
20 vạn bộ đội, hàng vạn 
thanh niên xung phong 
và cán bộ kĩ thuật. 


206 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

+ Trong 2 tháng đầu - 2 tháng đầu 1975, đưa 
1975 chi viện: 5,7 vạn bộ vào miền Nam: 5,7 vạn 
đội, 26 vạn tấn vũ khí, bộ đội, 26 vạn tấn vũ 
đạn dược, quân trang, khí, đạn dược, quân 
quân dụng, xăng dầu, trang, quân dụng, xăng 
thuốc men, lương thực, dầu, thuốc men, lương 
thực phẩm cho miền thực. 

Nam. 

+ Chi viện của miền Bắc - Ý nghĩa: Những chi 
đối với miền Nam lúc viện của miền Bắc đã 
này vừa chuẩn bị cho chuẩn bị cho Tổng tiến 
Tổng tiến công và nổi công Xuân 1975 và tiếp 
dậy Xuân 1975 vừa quản vùng giải phóng, 
chuẩn bị cho việc tiếp 
quản và xây dựng vùng 
giải phóng sau khi chiến 
tranh kết thúc. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi: 

- lình hình ta, địch ở Trả lời: II. Đấu tranh chống 

miền Nam sau Hiệp -Mĩ, nguy: địch "Bình định - lấn 

định Paris như thế , XĨA , TJ.. chiếm" tạo thế và lực 

; + Với Hiệp định Paris, • • 

na0?(Trướ l tÌén . nÓ1Về chúng ta đã đánh cho tiến tới giải phóng hoàn 

tình hình Mĩ - Nguy). „ A/Ĩ ~ _V toàn miền Nam 

b Mĩ cút , ngày 

29/3/1973, Mĩ đã phải L Tình hình ta ’ đ i ch ở 

làm lễ cuốn cờ về nước, miên Nam sau Hiệp 

Nhưng vấn đề đặt ra là định Paris 

chúng ta phải tiếp tục a. Tình hình Mĩ- nguỵ 

đánh cho "Nguy nhào". 


207 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Sau Hiệp định Paris, 
lực lượng của ta ở 
miền Nam như thế 
nào? 


+ Sau Hiệp định Paris, 
Mĩ giữ lại ở miền Nam 
hơn 2 vạn cố vấn quân sự 
đội lốt dân sự, lập ra Bộ 
chỉ huy quân sự Mĩ, tiếp 
tục viện trợ quân sự, kinh 
tế cho nguy quyền Sài 
Gòn. 

+ Nguy quyền Sài Gòn 
được Mĩ viện trợ, chúng 
ngang nhiên phá hoại 
Hiệp định Paris, chúng 
huy động lực lượng lớn 
đế "lấn chiếm" tràn ngập 
lãnh thổ của ta. 

Trả lời: 

- Về phía ta: 

+ Sau Hiệp định Paris, so 
sánh lực lượng trên chiến 
trường thay đổi có lợi 
cho cách mạng. 

+ Trong những tháng đầu 
chống bọn nguy quyền 
"lấn chiếm", "tràn ngập 
lãnh thổ", ta đã đạt được 
kết quả nhất định, nhưng 
không đánh giá đúng âm 
mưu nham hiểm của kẻ 
thù, quá nhấn mạnh đến 
hoà bình, hoà hợp dân 
tộc nên ta bị mất đất, mất 


* Mĩ: 

- 29/3/1973, Mĩ đã phải 
làm lễ cuốn cờ về nước, 
nhưng chúng vẫn để lại 
hơn hai vạn cố vấn quân 
sự đội lốt dân sự, tiếp tục 
viện trợ cho nguy quyền 
Sài Gòn. 

* Nguy: 

- Được Mĩ viện trợ ra 
sức phá hoại hiệp định 
"lấn chiếm" và "tràn 
ngập lãnh thổ" của ta. 

b. Về phía ta 

- Sau Hiệp định Paris, so 
sánh lực lượng trên chiến 
trường có lợi cho ta. 


- Cuộc đấu tranh chống 
địch "lấn chiếm", "tràn 
ngập lãnh thổ" đạt kết 
quả nhất định nhưng một 
số nơi không đánh giá 
đúng âm mưu địch, đã bị 
chúng "lấn chiếm"trở lại. 


208 






Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


Hoạt động học 

dân ở một số vùng quan 
trọng. 

+ Trước tình hình đó, - Trước tình hình đó: 
tháng 7/1973, Hội nghị + Tháng 7/1973, ta chủ 
lần thứ 21 của Trung trương kiên quyết đánh 
ương đã họp và nêu rõ trả sự "lấn chiếm" của 
nhiệm vụ cơ bản của địch, đánh địch trên 3 
cách mạng miền Nam mặt trận: chính trị, quân 
lúc đó là tiếp tục cách sự’ ngoại giao, 
mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân tiếp tục con 
đường cách mạng bạo 
lực, kiên quyết đánh địch 
trên 3 mặt trận: chính trị, 
quân sự ngoại giao. 

Hỏi: Trả lời: 2. Cuộc đấu tranh 

- Cuộc đấu tranh - Bắt đầu từ cuối 1973 ta chông địch "lấn chiếm" 

chống lại địch lấn hiên quyết đánh trả - Từ cuối 1973, ta kiên 

chiếm , tràn ngập những cuộc hành quân quyết đánh trả sự "lấn 

lãnh thổ của ta từ cuối "lấn chiếm" của địch, chiếm" của địch. 

1973 đến đầu 1975 bảo vệ vùng giải phóng, 
diễn ra như thế nào. 

- Cuối 1974 - đầu 1975, - Cuối 1974 - đầu 1975, 
ta mở đợt hoạt động ta đã giành thắng lợi lớn 
quân sự đông xuân vào giải phóng tỉnh Phước 
hướng Nam Bộ, trọng Long, địch không có khả 
tâm là đồng bằng sông năng lấy lại. 

Cửu Long và Đông Nam 
Bộ. 

- Quân ta đã giành được - Thời cơ mới, khả năng 
thắng lợi vang dội trong 


209 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Thành tích sản xuất 
của khu giải phóng 
trực tiếp chi viện cho 
cách mạng miền Nam 
như thế nào. 


chiến dịch đánh đường 
số 14 - Phước Long, giải 
phóng đường 14 và toàn 
tỉnh Phước Long, với 5 
vạn dân. 

Trả lời: 

- Tại khu giải phóng, 
cùng với cuộc đấu tranh 
bảo vệ quê hưong, nhân 
dân ra sức khôi phục, và 
đẩy mạnh sản xuất, tăng 
nguồn dự trữ chiến lược 
cho cách mạng miền Nam. 

- Năm 1973, diện tích 
gieo trồng ở khu giải 
phóng thuộc đồng bằng 
sông Cửu Long tăng 
20% so với 1972. 

- Đóng góp của nhân 
dân cho cách mạng ngày 
càng tăng. 

- 1973 nhân dân khu IX 
(Tây Nam Bộ) đóng góp 
cho cách mạng 34.000 
tấn lúa. 

- 6 tháng đầu 1974 góp 
48.000 tấn lúa. 

- Các ngành sản xuất 
công nghiệp, thủ công 
nghiệp, thương nghiệp, 
các hoạt động văn hoá. 

- Xã hội, giáo dục, y tế 
được đẩy mạnh. 


Ghi bảng 

mới đã xuất hiện trên 
chiến trường, chúng ta có 
thể giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 

- Tại khu giải phóng, ta 
đẩy mạnh sản xuất về 
mọi mặt, trực tiếp phục 
vụ cho cách mạng miền 
Nam trong thời kì này. 


210 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV kết luận: 

Tất cả những thành tựu 
trên là nguồn cung 
cấp, bổ sung tại chỗ rất 
quan trọng cùng với sự 
chi viện to lớn của 
miền Bắc, cách mạng 
miền Nam được tăng 
cường lực lượng nhanh 
chóng thiết thực chuẩn 
bị cho đại thắng mùa 
Xuân 1975, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước. 




5. Củng cố 


• Em hãy trình bày: Tình hình nước ta sau Hiệp định Paris. 

• Tinh hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp định Paris và cuộc đấu tranh 
chống 'Tấn chiếm", "tràn ngập lãnh thổ" của ta từ 1973 -> đến đầu 
1975. 


TIẾT 2 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày 

- Từ cuối 1974 đến đầu 

III. Giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, giành 
toàn vẹn lãnh thổ tổ 
quốc 

1. Chủ trương, kế hoạch 

chủ trưong, kế hoạch 

1975, so sánh lực lượng 

giải phóng hoàn toàn 

giải phóng hoàn toàn 

ở miền Nam thay đổi rất 



211 









Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

miền Nam. nhanh chóng có lợi cho miền Nam 

cách mạng. - Cuối 1974 -> đầu 1975 

tình hình cách mạng 
miền Nam chuyển biến 
nhanh chóng, Bộ Chính 
trị quyết định giải phóng 
hoàn toàn miền Nam 
trong 2 năm: 1975 - 
1976. 

- Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng quyết định 
giải phóng hoàn toàn 
miền Nam trong 2 năm 
1975 và 1976. 

Hỏi: Trả lời: - Nếu thời cơ đến vào 

- Trong chủ trương, kế — Trong kế hoạch giải đầu hoặc cuối 1975 sẽ 
hoạch giải phóng hoàn phóng miền Nam, Bộ lập lức giải phóng miền 
toàn miền Nam có Chính trị quyết định: Nam ngay 1975 đê đỡ 
những điểm nào khẳng Nếu thời cơ đến vào đầu thiệt hại về người và của. 
định sự lãnh đạo đúng hoặc cuối 1975 thì lập 

đắn và linh hoạt của tức giải phóng hoàn toàn 
Đảng ta. miền Nam năm 1975 để 

đỡ thiệt hại về người và 
của. 

GV minh hoạ thêm: 

- Sau Hiệp định Paris, 
quân đội Mĩ - chỗ dựa 
của chính quyền Sài 
Gòn đã rút vể nước, 
viện trợ quân sự của 
Mĩ cho Thiệu giảm dần. 


212 





Hoạt động dạy 

- 1972 - 1973: 1.614 
triệu đô la. 

1973 - 1974: 1.026 
triệu đô la. 

1974 - 1975: 701 
triệu đô la. 

- Vì vậy có hơn quân, 
Thiệu vẫn không 
mạnh, Thiệu thiếu đạn 
nghiêm trọng, phải kêu 
gọi binh lính "chiến 
đấu theo kiểu con nhà 
nghèo". Trong khi đó, 
lực lượng của ta không 
ngừng lớn mạnh, đặc 
biệt là sau chiến thắng 
Phước Long của ta, 
địch không có khả 
năng lấy lại một tỉnh. 
Cho nên thời cơ tổng 
tiến công và nổi dậy đế 
giải phóng hoàn toàn 
miền Nam đã đến. 

GV (nếu có điều kiện 
cho các em xem băng 
hình về đại thắng mùa 
Xuân 1975), Viện tư 
liệu quốc gia và Bảo 
tàng quân đội có băng 
hình này, nếu không 


Hoạt động học 


HS (nếu có điều kiện thì 
xem băng hình đại thắng 
mùa Xuân năm 1975) 
nếu không có băng hình 
thì đọc SGK theo hướng 
dẫn của GV và trả lời 
câu hỏi. 


Ghi bảng 


2. Cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Xuân 1975 

a. Chiến dịch Tây 
Nguyên ị10/3-24/3/1975) 


213 





Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

có băng hình, GV yêu 
cầu đọc SGK mục 2 và 
đặt câu hỏi. 

Hỏi: Trả lời: - Tây Nguyên là địa bàn 

— Tại sao trong cuộc — Vì Tây Nguyên là địa chiên lược quan trọng, 

Tổng tiến công và nổi bàn chiến lược quan địch hố trí lực lương sơ 

dậy Xuân 1975 ta lại trọng, ở đây địch bố trí hở, vì phán đoán sai lầm 

mở chiến dịch Tây lực lượng có nhiều sở hở, hướng tiến công của ta. 

Nguyên đầu tiên (GV do chúng nhận định sai 

hướng dẫn để HS trả lầm về hướng tiến công 
lời). chiến lược của ta. 

- Phương châm tác chiến 
của ta là: "Tránh chỗ 
mạnh, đánh chỗ yếu, tìm 
nơi địch sơ hở mà đánh, 
tìm nơi địch tương đối 
yếu mà đánh". 

Hỏi: Trả lời: - 10/3/1975, ta dội bão 

- Em hãy trình bày về - Thực hiện kế hoạch lửa vào Buôn Ma Thuột, 
chiến dịch Tây Nguyên giải phóng miền Nam, ta tr ậ n then chốt này nhanh 
(bằng lược đồ). GV gọi tập trung lực lượng binh chóng thắng lợi. 

HS khá, giỏi trình bày. khí, kĩ thuật hiện đại mở 

chiến dịch có quy mô lớn 
ở Tây Nguyên. 

- 10/3/1975, ta đã dội 
bão lửa vào Buôn Ma 
Thuột, trận then chốt này 
nhanh chóng thắng lợi. 

- 12/3/1975, địch phản - 12/3/1975, địch phản 

công quyết liệt chiếm lại công quyết liệt chiếm lại 
Buôn Ma Thuột nhưng Buôn Ma Thuột nhưng 
không thành. không thành. 


214 





Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Hệ thống phòng thủ 
của địch ở Tây Nguyên 
bị rung chuyển, quân 
địch mất tinh thần, hàng 
ngũ rối loạn. 

- 14/3/1975, Nguyễn - 14/3/1975, Thiệu ra 
Văn Thiệu ra lệnh cho lệnh cho Tư lệnh trưởng 
Tư lệnh trưởng mặt trận chiến dịch Tây Nguyên 
Tây Nguyên rút khỏi Tây rút khỏi Tây Nguyên về 
Nguyên về giữ lấy các giữ các tỉnh ven biển 
tỉnh ven biển miền miền Trung. 

Trung. 

- Trên đường rút chạy, - Đoán đúng ý đồ của 
chúng bị quân ta truy địch, ta chặn đánh kịch 
kích kịch liệt, đến ngày liệt con đường rút lui của 
24/3/1975, chiến dịch địch, biến cuộc "rút lui 
Tây Nguyên toàn thắng. chiến lược" thành cuộc 

"tháo chạy hoảng loạn". 

- 24/3/1975, chiến dịch 
kết thúc. 

GV minh hoạ thêm 
(bằng lược đồ): 

- Từ ngày 1 —> 

9/3/1975, ta đánh nghi 
binh ở Playcu và Kon 
Tum, địch vội vàng 
kéo quân từ Buôn 
Ma Thuột lên ứng cứu 
cho Bắc Tây Nguyên 
(Playcu và Kon Tum). 

- Bất ngờ 2h sáng 
10/3/1975 ta dội bão 


215 





Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

lửa vào Buôn Ma 
Thuột. 

GV gợi mở vấn đề vì 
sao ta mở chiến dịch 
Huế - Đà Nẵng. 

- Vào những ngày cuối 
cùng của chiến dịch 
Tây Nguyên, ta phát 
hiện địch chuẩn bị rút 
khỏi phòng tuyến 
Quảng Trị, có khả 
năng bỏ cả Huế, co về 
giữ Đà Nẵng. Quân uỷ 
Trung ương chỉ thị cho 
quân dân Trị Thiên và 
quân đoàn II giải 
phóng Huế nhanh hơn 
dự kiến. 

Hỏi: Trả lời: b. Chiến dịch Huế- Đà 

- Em trình bày về - Chúng ta nhận thấy bỉ ăng (21/3 -> 

chiến dịch Huế — Đà thời cơ chiến lược đến rất 3/4/1975) 

Nang (bằng lược đồ), nhanh, hết sức thuận lợi - Chiến dịch Tây 
GV gọi HS giỏi trình ngay khi chiến dịch Tây Nguyên gần kết thúc, Bộ 
bày vấn đề này. nguyên đang tiếp diễn, Chính trị quyết định tiến 

Bộ Chính trị quyết định hành chiến dịch Huế — 

kịp thời thực hiện kế Đà Nẵng. 

hoạch giải phóng toàn _ 21/3/1975, ta đánh 

miền Nam, trước tiên là Huế và chặn đường rút 

tiến hành chiến dịch giải chạy của địch. 

phóng Huế-Đà Nấng. _ 10 giờ 30 phút ngày 

25/3/1975, ta tiến vào cố 


216 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


đô Huế. 

21/3/1975, quân ta - 26/3/1975 ta giải 
đánh thẳng vào các căn phóng Huế. 
cứ ở Huế, chặn các - Với tinh thần "kịp thời, 
đường rút chạy của nhanh chóng, táo bạo", 
chúng, hình thành thế ngày 28/3/1975 ta bắt 
bao vây địch trong thành đầu đánh Đà Nẵng. 
phố. 

- 10 giờ 30 phút ngày - 15 giờ ngày 29/3/1975, 
25/3/1975, quân ta tiến Đà Nang giải phóng, 
vào cố đô Huế. 

- Ngày 26/3/1975, giải - Từ 29/3 -> 3/4/1975 ta 
phóng thành phố Huế và lấy nốt các tỉnh ven biển 
toàn tỉnh Thừa Thiên. miền Trung. 

- Cũng thời gian này, - Sau chiến dịch Huế - 
quân ta tiến vào giải Đà Nẵng, thế trận của 
phóng thị xã Tam Kì, Mĩ - nguy ở miền Nam 
Quảng Ngãi, Chu Lai tạo hết sức tồi tệ. 

thêm một hướng uy hiếp 
Đà Nang từ phía Nam. 

- Đà Nang thành phố lớn 
thứ hai miền Nam, căn 
cứ liên hiệp quân sự lớn 
nhất toàn miền Nam rơi 
vào thế cô lập. Sáng 
29/3/1975, quân ta từ 3 
phía: Bắc, Tây, Nam tiến 
thẳng vào thành phố đến 
3 giờ chiều, toàn bộ 
thành phố Đà Nang được 
giải phóng. 


217 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV trình bày lại chiến 
dịch Huế - Đà Nẵng 
bằng lược đồ để HS dễ 
tiếp thu hơn. 

GV hướng dẫn HS xem 
hình 73, quân ta giải 
phóng cố đô Huế. 

GV minh hoạ thêm: 

Cuộc tấn công Đà 
Nắng được Quân uỷ 
Trung ương quyết định 
ngay sau khi giải 
phóng Huế (26/3/1975) 
với tinh thần "kịp thời, 
nhanh chóng, táo bạo" 
với lực lượng có thể 
chuyển tới sớm nhất. 

Sáng 28/3/1975, 
chúng ta bắt đầu đánh 
Đà Nẵng, 15 giờ ngày 
29/3/1975, thanh pho 
Đã Nang được giải 
phóng. 

- Sau chiến dịch này, 
hệ thống phòng ngự 
của Thiệu ở miền 
Trung bị sụp đổ hoàn 
toàn, quân khu I bị xoá 
sổ, không đế cho ngụy 
rút về tăng cường cho 
Sài Gòn, đẩy chúng 


218 





Hoạt động dạy 


vào thế tuyệt vọng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


trận quyết chiến chiến 
lược cuối cùng: chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử. 


GV giới thiệu cho HS 
xem hình 71: Bộ chỉ 
huy chiến dịch Hồ Chí 
Minh Xuân 1975 và 
minh hoạ thêm: 

- Khi chiến dịch Huế - 
Đà Nẵng kết thúc, 
Thiệu chủ quan cho 
rằng: Phải 2 tháng nữa 
quân ta mới có thể tiếp 
tục tiến công. Cho nên, 
chúng có thời gian, 
khả năng bảo vệ quân 
khu III và IV, chúng 
lập một phòng tuyến 
phòng thủ từ xa: Từ 
Phan Rang trở vào đế 
che đỡ cho Sài Gòn. 

- Mĩ lập cầu hàng 
không khẩn cấp 
chuyên trở vũ khí trang 
bị cho ngụy quân Sài 
Gòn. 

- Trên cơ sở đánh giá 
thời cơ chiến lược tổng 


219 





Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

công kích vào Sài Gòn 
đã chín muồi, với tinh 
thần "thần tốc, táo bạo, 
bất ngờ, chắc thắng" 
chúng ta đã tiến hành 
chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử, giải 

phóng Sài Gòn. 

Hỏi: Trả lời: c. Chiến dịch Hồ Chí 

- Em hãy trình bày - Trước khi bắt đầu Minh 

chiến dịch Hồ Chí chiến dịch giải phóng Sài - Từ 9/4/1975, ta bắt đầu 

Minh (bằng lược đồ). Gòn, chiến dịch mang đánh Xuân Lộc, cuộc 
Sau đó GV trình bày tên Hồ Chí Minh, quân chiến đấu diễn ra vô 

lại chiến dịch này bằng ta đánh Xuân Lộc và cùng quyết liệt (cánh cửa 

lược đồ để HS dễ tiếp phan Ran §’ những căn thép bảo vệ Sài Gòn), 
thu cứ phòng thủ chủ yếu 

của địch ở phía Đông Sài 
Gòn. 

-Từ 9/4/1975, ta bắt đầu 
đánh Xuân Lộc, cuộc 
chiến đấu diễn ra vô 
cùng ác liệt. 

- 16/4/1975, phòng - 16/4/1975, phòng 

tuyến Phan Rang bị chọc tuyến Phan Rang của 
thủng. địch bị chọc thủng. 

- 18/4/1975, tổng thống - 18/4/1975, tổng thống 
Mĩ ra lệnh di tản hết Mĩ ra lệnh di tản người 
người Mĩ khỏi Sài Gòn. Mĩ khỏi Sài Gòn. 

- 21/4/1975, tổng thống - 21/4/1975, ta chiến 
Nguyễn Văn Thiệu xin thắng Xuân Lộc, Thiệu 


220 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 

từ chức, chuồn ra nước 
ngoài. 

- 17 giờ ngày 26/4/1975, 
chiến dịch Hồ Chí Minh 
bắt đầu, 5 cánh quân của 
ta theo 5 hướng đã định 
sẵn, vượt qua tuyến 
phòng thủ vòng ngoài 
của địch, tiến vào chiếm 
các cơ quan đầu não của 
chúng. 

- 10 giờ 45 phút ngày 
30/4/1975, xe tăng của ta 
tiến thẳng vào dinh "Độc 
lập", bắt sống toàn bộ 
Chính phủ Sài Gòn, tổng 
thống Việt Nam cộng 
hoà Dương Văn Minh 
tuyên bố đầu hàng vô 
điều kiện. 

- 11 giờ 30 phút ngày 
30/4/1975 lá cờ cach 
mạng tung bay trên nóc 
toà nhà Phủ Tổng thống, 
chiến dịch Hồ Chí Minh 
toàn thắng. 

- Sau khi Sài Gòn giải 
phóng, lực lượng vũ 
trang và nhân dân các 
tỉnh Nam Bộ thừa thắng 
xốc tới giải phóng nốt 


Ghi bảng 

tuyên bố đầu hàng, 
chuồn ra nước ngoài. 

- 17 giờ ngày 26/4/1975, 
chiến dịch Hồ Chí Minh 
bắt đầu, theo 5 hướng đã 
định sẵn, 5 cánh quân 
của ta tiến vào giải 
phóng Sài Gòn. 


- 11 giờ 30 phút ngày 
30/4/1975, Sài Gòn giải 
phóng. 


- Từ 30/4 -> 2/5/1975, 
các tỉnh còn lại của Nam 
Bộ giải phóng. 


221 





Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV giới thiệu hình 76: 
xe tăng của ta tiến vào 
dinh "Độc lập" và hình 
28, sách Lịch sử lớp 
12, NXBGD, H, 1992, 
tập 2, trang 177 - 
chính quyền trung 
ương nguy bị bắt. 

Hình 78: nhân dân Sài 

Gòn mít tinh mừng 
miền Nam giải phóng. 

Sau đó GV trình bày 
cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân 1975 
bằng lược đồ (hình 77) 
để HS dễ hiểu hơn, 
nắm vấn đề hệ thống 
hơn. 

GV chuyển ý: 

- Cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước 
của dân tộc ta kéo dài 
hơn 2 thập kỉ, chống 
lại đế quốc Mĩ lớn 
mạnh nhất thế giới.5 

các tỉnh còn lại của Nam 
Bộ (30/4 -> 2/5/1975), 
cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân 1975 thắng 
lợi. 



222 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


đời tổng thống Mĩ, 
điều hành 4 chiến lược 
chiến tranh ở miền 
Nam, chúng đã chi 
trực tiếp cho cuộc 
chiến tranh này 676 tỉ 
USD, nếu tính cả chi 
phí gián tiếp là 920 tỉ 
USD, chúng huy động 
lúc cao nhất là 55 vạn 
quân Mĩ với 5 nước 
chư hầu tham gia (7 
vạn), cộng với hơn 1 
triệu quân nguy, dội 
xuống 2 miền Nam - 
Bắc hơn 7,8 triệu tấn 
bom. Nhưng chúng 
vẫn thất bại thảm hại. 

Sau đó GV đặt câu hỏi: 

- Em hãy nêu ý nghĩa Trả lời: 

lịch sử của cuộc kháng - Ý nghĩa trong nước: 

chiến chống Mĩ. + Cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước 
thắng lợi đã kết thúc 21 
năm chiến đấu chống Mĩ 
và 30 năm chiến tranh 
giải phóng dân tộc bảo 
vệ Tổ quốc từ sau Cách 
mạng tháng Tám 1945, 
chấm dứt ách thống trị 


IV. Ý nghĩa lịch sử, 
nguyên nhân thắng lợi 
của cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cún nước 
(1954 -1975) 

1. Ý nghĩa lịch sử 
a. Trong nước 

- Cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước 
thắng lợi đã kết thúc 21 
năm kháng chiến chống 


223 





Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

của CNĐQ trên đất nước Mĩ và 30 năm chiến 
ta, trên cơ sở đó hoàn tranh giải phóng dân tộc, 
thành cách mạng dân chấm dứt ách thống trị 
chủ nhân dân trong cả của CNĐQ trên đất nước 
nước, thống nhất đất ta, trên cơ sở đó hoàn 
nước. thành cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân, thống 
nhất đất nước. 

+ Nó mở ra kỉ nguyên — Mở ra kỉ nguyên mới 
mới trong lịch sử dân tộc trong lịch sử dân tộc - kỉ 

- kỉ nguyên độc lập nguyên độc lập thống 
thống nhất, đi lên nhất, đi lên CNXH. 
CNXH. 

- Ý nghĩa quốc tế: b. Quốc tế 

+ Cuộc kháng chiến - Cuộc kháng chiến này 
chống Mĩ của nhân dân đã tác động mạnh đến 
ta thắng lợi đã tác động nội tình nước Mĩ và thế 
mạnh đến nội tình nước giới. 

Mĩ và thế giới. 

+ Nó là nguồn cổ vũ lớn - Nó là nguồn cổ vũ lớn 
lao đối với phong trào lao đối với phong trào 
đấu tranh giải phóng dân đấu tranh giải phóng dân 
tộc trên thế giới. tộc trên thế giới. 

+ Thắng lợi đó được mãi - Chiến thắng này có 
mãi ghi vào lịch sử dân tính thời đại sâu sắc, là 
tộc ta những trang chói một trong những chiến 
lọi nhất, một biểu tượng công vĩ đại của thế kỉ 
sáng ngời về sự toàn XX. 
thắng của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và trí 


224 





Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
nguyên nhân thắng lợi 
của cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước. 


tuệ con người, đi vào lịch 
sử thế giới như một chiến 
công vĩ đại của thế kỉ 
XX, một sự kiện có tầm 
quan trọng quốc tế to lớn 
và có tính thời đại sâu 
sắc. 

Trả lời: 

- Nguyên nhân chủ 
quan: 

+Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, với 
đường lối chính trị, quân 
sự đúng đắn, độc lập, tự 
chủ, đường lối đồng thời 
tiến hành cách mạng 
XHCN miền Bắc và cách 
mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam. 

+ Nhân dân hai miền 
Nam - Bắc đoàn kết nhất 
trí, giàu lòng yêu nước, 
lao động cần cù, chiến 
đấu dũng cảm vì sự 
nghiệp giải phóng miền 
Nam, xây dựng bảo vệ 
miền Bắc, thống nhất 
nước nhà. Hậu phương 
miền Bắc không ngừng 


2. Nguyên nhân thắng 
lợi 

a. Chủ quan 

- Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, với 
đường lối chính trị, quân 
sự đúng đắn, cùng một 
lúc tiến hành cách mạng 
XHCN ở miền Bắc và 
cách mạng dân tộc, dân 
chủ nhân dân ở miền 
Nam. 

- Chúng ta đã tạo dựng 
được khối đoàn kết dân 
tộc đến mức cao nhất. 

- Có hậu phương miền 
Bắc chi viện đầy đủ nhất, 
kịp thời nhất cho cách 
mạng miền Nam đánh 
Mĩ. 


225 





Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


lớn mạnh, chi viện đầy 
đủ nhất, kịp thời nhất 
cho miền Nam đánh Mĩ. 



— Nguyên nhân khách 

b. Khách quan 


quan: 

- Có sự đoàn kết chiến 


+ Chúng ta có sự đoàn 

đấu của 3 nước Đông 


kết chiến đấu của 3 dân 

Dương và sự ủng hộ chí 


tộc anh em: Việt Nam, 

nghĩa, chí tình, có hiệu 


Lào, Cam-pu-chia và sự 

quả của các nước XHCN 


ủng hộ chí nghĩa, chí 

và lực lượng hoà bình 


tình có hiệu quả của các 
nước XHCN và lực lượng 
hoà bình, dân chủ trên 
thế giới. 

dân chủ thế giới. 


5. Củng cố 

• Em hãy trình bày vể kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền 
Nam trong 2 năm (1975 - 1976). 

• Trình bày cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 bằng lược đồ. 

• Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975). 

6. Bài tạp 

• Quân, dân 2 miền Nam - Bắc đã giành được những thắng lợi nào, có ý 
nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975). (GV hướng dẫn để HS trả lời). 

• Những thắng lợi chính trị, quân sự, ngoại giao của ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mĩ (1954 —> 1975). 


Thời gian 

Thắng lợi 
chính trị 

Thắng lợi 
quân sự 

Thắng lợi 
ngoại giao 


226 










1954 - 1960 nhân 
dân ta đánh bại 
"chiến tranh đơn 
phương" của đế 
quốc Mĩ 

Mặt trân dân tộc giải 
phóng miền Nam 
Việt Nam ra đời 
(20/12/1960) 

Phong trào "Đồng khởi" 
ở miền Nam 1959 - 
1960 


1961 - 1965 nhân 
dân ta đánh bại 
"Chiến tranh đặc 
biệt" của đế quốc 
MÍ 

Phong trào phá "Ấp 
chiến lược" của 
nhân dân miền Nam 

Chiến thắng Âp Bắc 
2/1/1963. 

- Những chiến thắng 
trong Đông - Xuân 
1964->1965 


1965 - 1968 nhân 
dân Việt Nam 
đánh bại "Chiến 
tranh cục bộ" của 
đế quốc Mĩ 

- Nhân dân miền 
Nam tiếp tục phá 
"Ấp chiến lược". 

- Phong trào đấu 
tranh chính trị đạt 
đến đỉnh cao, hàng 
chục vạn người 
xuống đường đòi lật 
đổ nguỵ quyền Sài 
Gòn và đòi Mĩ cút về 
nước. 

- Miền Bắc đánh thắng 
chiến tranh phá hoại 
lần 1 của đế quốc Mĩ 
(5/8/1964-1/11/1968). 

- Miền Nam: Chiến 
thắng Vạn Tường 
(8/1965). 

- Chiến thắng 2 mùa 
khô: 1965 - 1966 và 
1966- 1967. 

- Chiến thắng Mậu 
Thân (1968). 

13/5/1968, Hội 
nghị Paris bắt 
đầu họp. 

1969 - 1973 nhân 
dân ta đánh bại 
"Việt Nam hoá 
chiến tranh" 

- 6/6/1969, Chính 
phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hoà miền 
Nam Việt Nam ra 
đời. 

- 4/1970, hội nghị 
cấp cao của 3 nước 
Đông Dương. 

- Miền Bắc đánh bại 
chiến tranh phá hoại 
lần II của đế quốc Mĩ 
(6/4/1972->15/1/1973) 

- Miền Nam chiến 
thắng đường 9 - Nam 
Lào. 

- Chiến thắng Xuân hè 
1972. 

27/1/1973, 
Hiệp định Paris 
được kí kết. 

- 29/3/1973, Mĩ 
làm lễ cuốn cờ về 
nước. 

1973 - 1975 hoàn 
thành cách mạng 
dân tộc, dân chủ 
nhân dân ỏ miền 
Nam 

Giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước. 

- Đánh bại sự "lấn 
chiếm của địch". 

- 6/1/1975, chiến 
thắng Phước Long. 

- Đai thắng mùa Xuân 
1975. 



• Lập bảng các niên đại về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản 


xuất, chiến đấu, chi viện cho miền Nam đánh Mĩ (1954 - 1975). 


227 

















Thành tích sản xuất 

Thành tích chiến đấu 

Chi viện cho miền Nam 

- 1954 - 1957: Hoàn 
thành kế hoạch 3 năm 
khôi phục kinh tế, hàn gắn 
vết thương chiến tranh, 
hoàn thành cải cách ruộng 
đất. 

- 1958 - 1960: Hoàn 
thành kế hoach 3 năm cải 
tạoXHCN. 

- 1961 - 1965: Hoàn thành 
kế hoạch 5 năm lần 1. 

- 1965 - 1975: vừa sản 
xuất, vừa chiến đấu để 
xây dựng CNXH ở miền 
Bắc và chi viện cho miền 
Nam đánh Mĩ. 

- Đánh thắng chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhất của 
đế quốc Mĩ (5/8/1964 ->• 
1/11/1968). 

- Đánh thắng chiến tranh 
phá hoại lần II của đế quốc 
Mĩ (6/4/1972 -> 15/1/1973), 
trong đó có trận "Điện Biên 
Phủ trên không". (18 -» 
29/12/1972). 

- Miền Bắc chi viện đầy đủ 
nhất cho cách mạng miền 
Nam "Thóc không thiếu một 
cân, quân không thiếu một 
người". 

- 1965 -» 1968: 30 vạn bộ 
đội vào Nam chiến đấu. 

- 1964 -» 1971: hàng chục 
vạn bộ đội, cán bộ, thanh 
niên xung phong vào miền 
Nam chiến đấu. 

- 1973 -» 1975: gần 30 vạn 
bộ đội, thanh niên xung 
phong và cán bộ kĩ thuật 
vào Nam, đưa hàng chục 
vạn tấn hàng hoá vào Nam. 

- Đường dẫn dầu Bắc - 
Nam dài 5-OOOkm. 

- Đường mòn Hồ Chí Minh 
dài hơn 16.000km để kịp 
thời chi viện cho chiến 
trường. 


228 







ChươNq VII 

VIỆT NAM TỪ NẢM 1975 ĐEN NẢM 2000 


Bài 31 


VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THANG 
MÙA XUÂN 1975 


A- MỤC TIỄU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Tinh hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng mùa Xuân 1975. 

• Những biện pháp khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế của 2 miền Nam - Bắc. 

• Chúng ta hoàn toàn thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết Bắc - Nam, tinh 
thần độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và niềm tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng và tương lai của dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện 
lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

Sử dụng kênh hình trong SGK và một số tài liệu tranh ảnh lịch sử thời 
kì này. 


229 




c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Em hãy trình bày tình hình nước ta sau Hiệp định Paris. 

• Trình bày đại thắng mùa xuân 1975 (bằng lược đồ). 

• Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mĩ. 


3. Giói thiệu bài mói 

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước đi lên CNXH, nhưng hậu quả 
chiến tranh 21 năm để lại rất nặng nề, nhân dân 2 miền Nam - Bắc ra sức 
khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, 
hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Hôm nay chúng ta học 
bài: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975. 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi 


hảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi. 


I. Tình hình hai miền 
Bác Nam sau đại thắng 
xuân 1975 


- Sau đại thắng mùa 
xuân 1975, tình hình 
cách mạng 2 miền 
Nam - Bắc có những 
khó khăn và thuận lợi 
gì ' 

(Trước tiên nói về tình 
hình miền Bắc). 


Trả lời: 

- Sau đại thắng mùa 
xuân 1975, đất nước ta 
bước vào kỉ nguyên mới 
kỉ nguyên độc lập, 
thống nhất, cả nước đi 
lên CNXH. 


1. Tình hình miền Bắc 

a. Thuận lợi 

- Từ 1954 -> 1975, cách 
mạng XHCN miền Bắc 
đã đạt được những thành 
tựu to lớn, toàn diện. 


* Tinh hình miền Bắc: 


- Thuận lợi: 

+ Từ 1954 ^ 1975, cách 
mạng XHCN miền Bắc 


230 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


đã đạt được những thành 
tựu to lớn và toàn diện. 

+ Xây dựng được co sỏ 

- Bước đầu xây dựng co 


vật chất ban đầu cho 

sở vật chất cho CNXH. 


CNXH. 

- Khó khăn: 

b. Khỏ khăn 


+ Cuộc chiến tranh phá 

- Hậu quả chiến tranh 


hoại miền Bắc của đế 

nặng nề. 


quốc Mĩ kéo dài và tàn 

-Nhiều làng mạc, ruộng 


phá nặng nề, gây hậu quả 

đồng bị tàn phá. 


lâu dài đối với miền Bắc. 

+ Nó làm cho quá trình 

+ 50 vạn ha đất bị bỏ 


tiến lên CNXH của đất 

hoang. 


nước ta bị chậm lại nhiều 
năm. 

+ Nhiều làng mạc, đồng 

+ Một triệu ha rừng bị 


ruộng bị tàn phá, 50 vạn 

chất độc và bom đạn. 


ha ruộng đất bị bỏ 
hoang, một triệu ha rừng 
bị chất độc hoá học và 
bom đạn cày xới, nhiều 
bom mìn còn chưa được 
tháo gỡ. 

+ Hàng triệu người bị 

+ Hàng triệu người thất 


thất nghiệp. 

nghiệp. 

Hỏi: 

+ Số người mù chữ còn 
chiếm tỉ lệ lớn trong dân. 

Trả lời: 

2. Tình hình miền Nam 

- Tinh hình miền Nam 

- Thuận lợi: 

a. Thuận lợi 

sau đại thắng mùa 

+ Miền Nam đã hoàn 

+ Miền Nam hoàn toàn 

xuân như thế nào. 

toàn giải phóng. 

giải phóng. 


231 






Hoạt động dạy 


GV kết luận: 

Trong tình hình đất 
nước như vậy, hai 
miền Nam - Bắc đều 
phải khắc phục hậu 
quả chiến tranh, khôi 
phục và phát trỉên kinh 
tế để đi lên CNXH. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK, mục II và đặt 
câu hỏi: 

- Sau Đại thắng mùa 
xuân năm 1975, miền 
Bắc khắc phục hậu quả 
chiến tranh, khôi phục 
và phát triển kinh tế 


Hoạt động học 

+ Chế độ thực dân mới 
và nguy quyền Sài Gòn 
đã bị sụp đổ. 

- Khó khăn: 

+ Còn nhiều tệ nạn xã 
hội tồn tại. 

+ Kinh tế miền Nam phát 
triển theo hướng tư bản, 
nhưng nhìn chung kinh 
tế miền Nam vẫn là kinh 
tế nông nghiệp, lạc hậu, 
sản xuất nhỏ, phân tán là 
phổ biến, phát triển mất 
cân đối, lệ thuộc nặng nề 
vào viện trợ bên ngoài. 


Trả lời: 

* Miền Bắc: 

- Sau đại thắng mùa 
xuân năm 1975, miền 


Ghi bảng 

+ Chế độ thực dân mới 
và nguy quyền Sài Gòn 
hoàn toàn sụp đổ. 
b. Khỏ khăn 


+ Kinh tế miền Nam 
phát triển theo hướng 
TBCN, nhưng vẫn là 
kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu, sản xuất nhỏ, phân 
tán, mất cân đối, lệ thuộc 
bên ngoài. 

+ Xã hội: Nhiều tệ nạn 
còn tồn tại. 


II. Khắc phục hậu quả 
chiến tranh, khôi phục 
và phát triển kinh tê - 
văn hoá ở 2 miền đất 
nước 


232 






Hoạt động dạy Hoạt động học 


Ghi bảng 


văn hoá để đi lên như Bắc tiến hành khôi phục 
thế nào. và phát triển kinh tế, đến 

giữa năm 1976 thì căn 
bản hoàn thành. 

- Những thành tựu miền 
Bắc đạt được trong thời 
kì này: 


+ Thực hiện kế hoạch 
nhà nước 6 tháng cuối 

1975 và 6 tháng đầu 

1976 có những tiến bộ 
đáng kế. Diện tích trồng 
lúa, hoa màu, cây công 
nghiệp 1976 tăng hơn 
1975. Nhiều công trình 
nhà máy được xây dựng 
và mở rộng, sản lượng 
của các sản phẩm quan 
trọng đều đạt và vượt 
trước chiến tranh. 

+ Giáo dục, y tế, văn 
hoá, nghệ thuật phát triển 
mạnh. 

+ Miền Bắc làm tròn 
nghĩa vụ hậu phương của 
cách mạng cả nước và 
nghĩa vụ quốc tế với Lào 
và Cam-pu-chia trong 
tình hình mới. 


1. Miên Bắc 

- Giữa 1976 căn bản 
hoàn thành khôi phục và 
phát triển kinh tế. 

- Thành tựu: 

+ Thực hiện kế hoạch 
nhà nước 6 tháng cuối 

1975 và 6 tháng đầu 

1976 có nhiều tiến bộ. 

+ Diện tích lúa và hoa 
màu tăng. 

+ Nhiều công trình, nhà 
máy được xây dựng mở 
rộng. 

+ Các sản phẩm quan 
trọng đều đạt và vượt 
trước chiến tranh. 


+ Làm trọn nghĩa vụ hậu 
phương đối với cả nước 
và Đông Dương trong 
tình hình mới. 


233 






Hoạt động dạy 
GV minh họa thêm: 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Trong 2 lần chiến 
tranh phá hoại miền 
Bắc, gần như toàn bộ 
các thành phố, thị xã 
đều bị đánh phá, trong 
đó 12 thị xã, 51 thị 
trấn bị phá huỷ hoàn 
toàn. 

- Tất cả các khu công 
nghiệp bị đánh phá ở 
mức độ huỷ diệt. 

- Tất cả các nhà máy 
điện bị đánh hỏng. 

- Tất cả các tuyến 
đường sắt, 100% cầu, 
toàn bộ hệ thống bên 
cảng, đường biển, 
đường sông, kho tàng 
bị bắn phá. 

- 1.600 công trình 
thuỷ lợi, hầu hết nông 
trường bị đánh phá, 
3.000 trường học, 350 
bệnh viện, trong đó có 
10 bệnh viện bị san 
bằng. 

Hỏi: 

- Miền Nam khắc phục 
hậu quả chiến tranh, 
khôi phục, phát triển 
kinh tế như thế nào. 


Trả lời: 

* Miền Nam: 

- Khẩn trương tiếp quản 
những vùng mới giải 
phóng. 


2. Miên Nam 

- Khẩn trương tiếp quản 
những vùng mới giải 
phóng. 


234 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng 

- Chính quyền cách 


và các vùng mới giải 

mạng và các đoàn thể 


phóng, chính quyền cách 

quần chúng nhanh chóng 


mạng và các đoàn thế 
quần chúng nhanh chóng 
được thiết lập. 

được thiết lập. 


- Được sự giúp đỡ của 

- Hàng triệu đồng bào 


nhà nước, hàng triệu 
đồng bào được hồi 
hương, sản xuất hoặc đi 
xây dựng vùng kinh tế 
mới. 

được hồi hương. 


- Chính quyền cách 

- Chính quyền cách 


mạng tịch thu toàn bộ tài 

mạng tịch thu ruộng đất 


sản, ruộng đất của bọn 

và tài sản của bọn phong 


phản động trốn ra nước 

kiến và phản động trốn 


ngoài. 

ra nước ngoài chia cho 
nông dân. 


- Tuyên bố xoá bỏ bóc 

- Tuyên bố xoá bỏ bóc 


lột phong kiến: 

+ Tiến hành điều chỉnh 
ruộng đất cho nông dân. 

lột phong kiến. 


+ Quốc hữu hoá ngân 

- Quốc hữu hoá ngân 


hàng. 

hàng. 


+ Thay đồng tiền của 
chính quyền Sài Gòn 
bằng đồng tiền cách 
mạng. 

- Phát hành tiền mới. 


+ Đế đáp ứng nhu cầu 

- Chính quyền chú ý 


của nhân dân về lương 

khôi phục nông nghiệp, 


thực, chính quyền cách 

công nghiệp. 


235 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục III. 

- Em hãy trình bày 
việc hoàn thành thống 
nhất nước nhà về mặt 
nhà nước như thế nào? 


mạng rất chú ý khôi phục 
sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp và thủ công 
nghiệp 

+ Các hoạt động văn hoá 
giáo dục, y tế được tiến 
hành. 


Trả lời: 

- Sau đại thắng mùa 
xuân năm 1975, Tổ quốc 
Việt Nam đã được thống 
nhất về lãnh thổ song 
mỗi miền lại tồn tại một 
hình thức tổ chức nhà 
nước khác nhau. 

Đáp lại nguyên vọng 
của quần chúng nhân dân 
trong cả nước. 

+ Tháng 9/1975, Hội 
nghị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng lần 24 
đã đề ra nhiệm vụ hoàn 
thành thống nhất đất 
nước về mặt nhà nước. 

+ Từ 15 -> 21/11/1975, 
Hội nghị hiệp thương 
chính trị thống nhất đất 
nước họp tại Sài Gòn đã 


- Các hoạt động giáo 
dục văn hoá, xã hội được 
tiến hành. 


III. Hoàn thành thông 
nhất đất nước (1975 - 
1976) 

1. Quá trình 
- Đáp ứng nguyện vọng 
của nhân dân cả nước. 


236 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi 

- Quốc hội khoá VI, kì 
họp thứ nhất đã có 
quyền quyết định gi? 


hoàn toàn nhất trí thống 
nhất đất nước về mặt nhà 
nước. 

+ 25/4/1976, cuộc tổng 
tuyển cử, bầu cử quốc 
hội chung được tiến hành 
trong cả nước (hơn 23 
triệu cử tri đã đi bầu cử, 
chiếm 98,8%). 

+ 24/6 3/7/1976, quốc 

hội khoá VI của nước 
Việt Nam thống nhất đã 
họp kì đầu tiên tại Hà 
Nội. 

Trả lời: 

-Từ24/6 —» 3/7/1976, kì 
họp thứ nhất của Quốc 
hội khoá VI đã họp tại 
Hà Nội. 

+ Thông qua chính sách 
đối nội và đối ngoại của 
nước Việt Nam thống 
nhất 

+ Tên nước là Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

+ Quyết định: Quốc huy, 
Quốc kì, Quốc ca. 

+ Thủ đô: Hà Nội. 


2. Nội dung 

- Kì họp lần 1 của Quốc 
hội khoá VI đã quyết 
định. 

+ Chính sách đối nội và 
đối ngoại của nước Việt 
Nam thống nhất. 

+ Đổi tên nước là: Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

+ Quyết định: Quốc huy, 
Quốc kì, Quốc ca. 

+ Thủ đô: Hà Nội. 


237 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

+ Thành phố Sài Gòn - + Thành phố Sài Gòn - 
Gia Định đổi tên là thành Gia Định đổi là thành 
phố Hồ Chí Minh. phố Hồ Chí Minh. 

+ Quốc hội bầu cử ra các + Bầu ra các cơ quan 
cơ quan, chức vụ lãnh lãnh đạo và chức vụ cao 
đạo cao nhất của nước nhất của nhà nước. 

Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, bầu ra 
Ban Dự thảo Hiến pháp. 

+ Ớ địa phương: Quốc - Bầu Ban Dự thảo Hiến 

hội quyết định tổ chức pháp. 

thành 3 cấp: Cấp tỉnh và 

thành phố trực thuộc 

trung ương. Cấp huyện 

và tương đương. Cấp xã 

và tương đương. Mỗi cấp 

chính quyền là úy ban 

nhân dân có Hội đồng 

nhân dân. 

- Với kì họp lần thứ - Ở địa phương: 

nhất của Quốc hội khoá + Tổ chức thành 3 cấp: 

VI, việc thống nhất đất Cấp tỉnh và thành phố 

nước về mặt nhà nước đã trực thuộc trung ương. 

hoàn thành, từ đây việc Cấp huyện và tương 

thống nhất trên tất cả các đương. Cấp xã và tương 

lĩnh vực chính trị, tư đương. 

tưởng, kinh tế, văn hoá 

xã hội sẽ gắn liền với 

việc thực hiện những 

nhiệm vụ cách mạng 

XHCN trong cả nước. 


238 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV giới thiệu hình 79. 
Đoàn tàu thống nhất 
Bắc Nam sau 30 năm 
gián đoạn và hình 80. 
Quốc huy của nước 
Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

GV kết luận: 

Như vậy, kì họp lần 1 
của Quốc hội khóa VI 
đã hoàn thành thống 
nhất nhà nước, các mặt 
về chính trị, tư tưởng, 
kinh tế, văn hoá -xã 
hội sẽ gắn liền với việc 
xây dựng CNXH trong 
cả nước. 




5. Củng cố 


• Em hãy trình bày tình hình Bắc - Nam sau đại thắng mùa xuân 1975. 

• Thành tựu khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh 
tế của 2 miền như thế nào? 

• Em hãy trình bày sự thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước (Quá trình, 
nội dung, ý nghĩa). 

6. Bài tạp 

• Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống 
nhất đất nước về mặt Nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống 
Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì? (GV gợi ý để HS trả lời). 

• Ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và hoàn thành thống 
nhất nước nhà: 


239 






- Ôn định tình hình miền Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi 
phục và phát triển kinh tế. 

- Chấn chỉnh tổ chức, tổ chức lại cho phù hợp với tình hình mới, đẩy 
mạnh hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội. 

Hàn gắn vết thương chiến tranh, xoá bỏ dần tàn dư chế độ cũ, ổn định 
đời sống nhân dân. 

• Ý nghĩa thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước: 

- Đó là yêu cầu tất yếu, khách quan, thể hiện ý chí nguyện vọng của 
toàn dân. 

- Tạo điều kiện cơ bản, toàn diện của đất nước để đi lên. 


XÂY DỰNG ĐẤT NUỎC, ĐẤU TRANH 
BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 — 1985) 

A- MỤC TÍỄU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam là đi lên CNXH, những 
thành tựu và thiếu sót, yếu kém trong 10 năm đầu cả nước đi lên CNXH 
(1976-1985). 

• Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây - Nam và phía Bắc Tổ quốc 
(1975-1979). 

2. Tư tưởng 

• Rèn luyện cho HS lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần lao 
động cần cù xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. 

• Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH. 



240 




3. Kĩ nãng 

Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá, nhận định, so sánh, rút bài học kinh 
nghiệm của các sự kiện lịch sử. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

Sử dụng tranh ảnh trong SGK, văn kiện Đại hội Đảng V, VI và sách Đại 
cương lịch sử Việt Nam tập III, NXBGD, 1998. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Tinh hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng mùa xuân 1975. 

• Hai miền Nam - Bắc khắc phục hậu quả của chiến lược khôi phục và 
phát triển kinh tế - văn hoá như thế nào. 

• Chúng ta thống nhất nước nhà về mặt nhà nước như thế nào. 

3. Giói thiệu bài mối 

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước đi lên CNXH, trong 10 năm 
đầu xây dựng CNXH (1976 - 1985), chúng ta đã đạt được những thành tựu 
nhất định và đồng thời còn có một số thiếu sót, yếu kém trong 2 kế hoạch 5 
năm 1976 - 1980, 1981 - 1985. Mặt khác chúng ta phải chiến đấu để bảo 
vệ biên giới phía Tây - Nam và phía Bắc (1975 - 1979). Hôm nay chúng ta 
nghiên cứu về xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 


I. Việt Nam trong 10 

SGK mục I và đặt câu 


năm đi lên chủ nghĩa 

hỏi. 


xã hội (1976 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV của 

- Sau đại thắng mùa 
xuân năm 1975, đất nước 

7. Thực hiện kê hoạch 
Nhà nước 5 năm (1976 
-1985) 


241 







Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Đảng diễn ra trong 

thống nhất, cả nước đi 

a. Đại hội đại hiểu toàn 

hoàn cảnh nào? Nội 

lên CNXH. 

quốc lần thứ N của 

dung chủ yếu của đại 
hội là gì? 


Đảng (12/1976) 


- Đại hội đại biểu toàn 

— Đại hội tiến hành khi 


quốc lần thứ IV của 
Đảng họp tại Hà Nội. 

đất nước đã thống nhất. 


- Đại hội đề ra đường lối 

- Đại hội đề ra đường lối 


xây dựng CNXH trong 

xây dựng CNXH trong 


toàn quốc. 

- Quyết định phương 
hướng, nhiệm vụ, mục 
tiêu của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm 1976 - 

1980. 

toàn quốc và thông qua 
phương hướng nhiệm vụ 
mục tiêu của kế hoạch 5 
năm (1976- 1980). 

Hỏi: 

Trả lời: 

h. Thực hiện kế hoạch 

- Em trình bày về việc 

— Trong kế hoạch 5 năm 

1976 -1980 

thực hiện kế hoạch 5 

1976 - 1980, chúng ta 

- Mục tiêu: xây dựng cơ 

năm (1976- 1980). 

thực hiện những nhiệm 

sở vật chất cho CNXH 


vụ của cách mạng 

và cải thiện một bước đời 


XHCN vừa xây dựng đất 
nước vừa cải tạo quan hệ 
sản xuất nhằm 2 mục 
tiêu cơ bản là xây dựng 
cơ sở vật chất cho 
CNXH, vừa cải thiện một 
bước đời sống văn hoá, 
tinh thần cho nhân dân. 

sống nhân dân. 


242 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


-Thành tựu: 

- Thành tựu: 


+ Nông công nghiệp và 

+ Nông công nghiệp và 


giao thông vận tải căn 

giao thông vận tải căn 


bản đã được khôi phục: 

bản được khôi phục. 


diện tích gieo trồng tăng 

+ Diện tích gieo trồng 


2 triệu ha. 

tăng 2 triệu ha. 


+ Nhiều nhà máy được 

+ Nhiều nhà máy được 


gấp rút xây dựng. 

+ Xây dựng mới 

1.700km đường sắt, 
3.800km đường bộ. 

xây dựng. 


+ Tuyến đường sắt Bắc 

+ Đường sắt Bắc Nam 


Nam hoạt động trở lại 

được khôi phục, xây 


(sau 30 năm bị gián 

dựng mới 1.700km 


đoạn). 

đường sắt, 3.800km 
đường bộ. 


+ Cải tạo XHCN được 

— Miền Nam: 


đẩy mạnh ở các vùng 

+ Cải tạo XHCN được 


giải phóng miền Nam. 

đẩy mạnh. 


+ Tư sản mại bản bị xoá 
bỏ. 

+ Xoá bỏ tư sản mại bản. 


+ Đại bộ phận nông dân 

+ Phần lớn nông dân đi 


đi vào con đường làm ăn 

vào con đường làm ăn 


tập thể. 

tập thể. 


+ Thủ công nghiệp và 

+ Thủ công nghiệp, 


thương nghiệp được sắp 

thương nghiệp được sắp 


xếp lại. 

xếp lại. 


+ Xóa bỏ văn hoá phản 

+ Văn hoá giáo dục có 


động, đồi truy, xây dựng 

bước phát triển mới, xoá 


nền mới - văn hoá cách 

bỏ văn hoá đồi truy, giáo 


mạng. 

dục tăng nhanh. 


243 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu hình 81 
cho HS: Tàu nước 
ngoài vào nhận than tại 
Bến cảng Cửa Ông 
(Quảng Ninh). 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi: 

- Em hãy trình bày nội 
dung chủ yếu của Đại 
hội đại biếu toàn quốc 
lần thứ V của Đảng. 


+ Giáo dục các cấp đều 
phát triển. 

+ Năm học 1979- 1980: 
tất cả nước có 15 triệu 
người đi học, tăng hơn 
niên học 1976 - 1977 là 
2 triệu người. 

-Tuy vậy, nền kinh tế 
của ta sau kế hoạch 5 
năm này vẫn còn mất 
cân đối lớn. 

+ Sản xuất phát triển 
chậm. 

+ Thu nhập quốc dân và 
năng suất lao động thấp, 
đời sống nhân dân gặp 
nhiều khó khăn. 


Trả lời: 

- Đại hội toàn quốc lần 
thứ V của Đảng họp 
3/1982 tại Hà Nội. 


- Hạn chế: 

+ Nền kinh tế còn mất 
cân đối lớn, sản xuất 
phát triển chậm. 

+ Thu nhập quốc dân và 
năng suất lao động thấp. 
+ Đời sống nhân dân gặp 
nhiều khó khăn. 


2. Thực hiện kê hoạch 
Nhà nước 5 năm (1981 
-1985) 

a. Đại hội đại hiểu toàn 
quốc lần thứ V của Đảng 
(3/1982) 


244 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Đại hội khẳng định: - Nội dung: 

tiêp tục đường lối xây + Khẳng định tiếp tục 
dựng CNXH trong phạm xây dựng CNXH theo 
vi cả nước theo đường lối đường lối của Đại hội 
Đại hội IV, nhung bắt IV, nhưng bắt đáu có 
đầu có sự điều chinh, bổ diều chỉnh, bổ sung, cụ 
sung, cụ thể hoá cho thế hoá cho từng chặng 
từng chặng đường, từng đường, 
giai đoạn cho phù hợp 
với hoàn cảnh cụ thể. 

- Đại hội V xác định rõ: + Xác định quá độ tiến 
thời kì quá độ đi lên lên CNXH ở nước ta trải 
CNXH ở nước ta trải qua qua nhiều chặng đường, 
nhiều chặng đường và + Quyết định phương 
Đại hội quyêt định hướng, nhiệm vụ, mục 
phương hướng, nhiệm tiêu của kế hoạch 5 năm 
vụ, mục tiêu của kế (1981 - 1985). 

hoạch 5 năm 1981 - 
1985. 

- Trong kế hoạch 5 năm + Phát triển thêm và sắp 
này, ta phát triển thêm xếp lại cơ cấu kinh tế, 
một bước, sắp xếp lại cơ đẩy mạnh, cải tạo 
cấu và đẩy mạnh cải tạo XHCN, nhằm cơ bản ổn 
XHCN nền kinh tế quốc định tình hình kinh tế - 
dân, nhằm: cơ bản ổn xã hội. 

định tình hình kinh tế - + Đáp ứng nhu cầu cấp 
xã hội đáp ứng nhu cầu thiết đời sống nhân dân. 
cấp bách, thiết yếu của 
đời sống nhân dân. 


245 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày 
những thành tựu chúng 
ta đã đạt được trong kế 
hoạch 5 năm (1981 - 
1985). 


- Giảm nhẹ những mất 
cân đối nghiêm trọng 
nhất của nền kinh tế 
quốc dân. 

Trả lời: 

- Sau kế hoạch 5 năm 
này, đất nước có những 
biến chuyển đáng kể. 

- Trong sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp 
đã chặn được đà giảm sút 
của 5 năm trước (1976 - 
1980) và có bước phát 
triển. 

+ Nông nghiệp tăng bình 
quân 4,9% so với 1,9% 
(1976 - 1980); lương 
thực 17 triệu tấn so với 
13,4 triệu tấn (1976 - 
1980). 

+ Công nghiệp tăng 
6,4%/năm so với 
0,4%/năm của thời kì 
1976-1980. 

- Về xây dựng cơ sở vật 
chất - kĩ thuật đã hoàn 
thành hàng trăm công 
trình tương đối lớn, hàng 
nghìn công trình vừa và 
nhỏ. 


Ghi bảng 

+ Giảm nhẹ sự mất cân 
đối nghiêm trọng nhất 
trong kinh tế. 

b. Thành tựu của kế 
hoạch 5 năm (1981 
1985) 

- Đất nước có những 
biến chuyển đáng kể. 

- Trong sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp 
đã chặn được đà giảm 
sút. 

+ Nông nghiệp tăng 
4,9%. 

+ Lương thực đạt 17 
triệu tấn. 

+ Công nghiệp tăng 
6,4%/năm. 

- Hoàn thành hàng trăm 
công trình lớn và hàng 
ngàn công trình nhỏ. 

- Dầu mỏ bắt đầu được 
khai thác. 


246 






Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 1 và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy trình bày 
cuộc đấu tranh bảo vệ 
biên giới phía Tây - 
Nam Tổ quốc (1975 - 
1979). 


Hoạt động học 

- Dầu mỏ bắt đầu được 
khai thác. 

+ Công trường thuỷ điện 
Hoà Bình, Trị An được 
khẩn trương xây dựng, 
chuẩn bị đi vào hoạt 
động. 

- Hoạt động khoa học kĩ 
thuật được triển khai góp 
phần thúc đẩy sản xuất. 

- Hạn chế: 

+ Khó khăn yếu kém của 
kế hoạch 5 năm trước 
chưa khắc phục được, 
thậm chí có phần trầm 
trọng hơn. 

+ Mục tiêu cơ bản là ổn 
định tình hình kinh tế - 
xã hội chưa thực hiện 
được. 


Trả lời: 

- Do âm mưu sẩn có từ 
trước, cho nên sau khi 
chống Mĩ cứu nước 
thắng lợi, bọn Pônpốt đã 
quay súng bắn lại nhân 
dân ta. 


- Công trình thuỷ điện 
Hoà Bình, Trị An chuẩn 
bị đưa vào hoạt động. 

- Hoạt động khoa học kĩ 
thuật được triển khai góp 
phần thúc đẩy sản xuất. 

- Hạn chế: 

+ Khó khăn yếu kém của 
thời kì trước chưa khắc 
phục được, thậm chí một 
số mặt trầm trọng hơn. 

+ Mục tiêu cơ bản là ổn 
định kinh tế - xã hội 
chưa thực hiện được. 

III. Đấu tranh bảo vệ 
Tổ quốc (1975 - 1979) 

1. Đấu tranh bảo vệ 
biên giới Tây —Nam 

- Sau khi kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước 
thắng lợi, bọn Pônpốt 
quay súng bắn lại nhân 
dân ta. 


247 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Chúng liên tiếp mở - Chúng liên tiếp xâm 
những cuộc hành quân lấn biên giới Tây - Nam. 
khiêu khích dọc biên 

giới và lấn chiếm lãnh 
thổ nước ta. 

- Ngày 22/12/1978, tập - 22/12/1978, chúng 

đoàn Pônpốt huy động dùng 19 sư đoàn bộ binh, 
19 sư đoàn bộ binh, pháo pháo binh, xe tăng đánh 
binh, xe tăng đánh chiếm chiếm Tây Ninh, mở đầu 
Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược 
chiến tranh xâm lược biên giới Tây - Nam. 
biên giới Tây - Nam của 

ta. 

- Thực hiện quyền tự vệ - Thực hiện quyển tự vệ 
chính đáng, quân và dân chính đáng, chúng ta đã 
ta tổ chức phản công phản công đánh đuổi bọn 
đánh đuổi quân Pônpốt. Pônpốt khỏi lãnh thổ 

nước ta. 

- Cuộc chiến tranh biên 
giới phía Tây - Nam 
nhanh chóng chấm dứt, 
toàn bộ quân Pônpót 
xâm lược bị quét sạch 
khỏi nước ta. 

GV minh hoạ thêm: 

- Bọn Pônpốt đại diện 
cho phái "Khơ me 
đỏ"đã từng phải dựa 
vào sự giúp đỡ của 
Việt Nam để đánh Mĩ, 
nhưng sau khi thắng 


248 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Mĩ (17/4/1975), chúng 
lên nắm chính quyền ở 
Cam-pu-chia đã quay 
súng bắn vào ta, gây ra 
cuộc chiến tranh ở biên 
giới phía Tây - Nam. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục 2 và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy trình bày 
cuộc đấu tranh bảo vệ 
biên giới phía Bắc 
nước ta (1978- 1979). 


Trả lời: 

- Trung Quốc là nước 
láng giềng với ta, đã từng 
có quá trình gắn bó mật 
thiết với nhau trong 
chiến tranh giải phóng. 

- Nhưng từ 1978, Trung 
Quốc đã cho quân khiêu 
khích dọc biên giới phía 
Bắc nước ta, cắt viện trợ, 
rút chuyên gia. 

- Sáng 17/2/1979, Trung 
Quốc dùng 32 sư đoàn 
mở cuộc tiến công lớn 
vào dọc biên giới nước ta 
từ Móng Cái —» Phong 
Thổ (Lai Châu). 

- Để bảo vệ lãnh thổ, 
chủ quyền quốc gia, 
quân dân ta đã đứng lên 
đấu tranh ngoan cường 
và được dư luận thế giới 
ủng hộ. 


2. Đấu tranh bảo vệ 
biên giới phía Bắc 

- Trung Quốc là nước 
láng giềng thân thiện với 
ta. 

- Nhưng từ 1978, Trung 
Quốc liên tiếp khiêu 
khích ta ở vùng biên giới 
phía Bắc. 

17/2/1979, Trung 
Quốc dùng 32 sư đoàn 
tấn công ta dọc biên giới 
từ Móng Cái đến Phong 
Thổ (Lai Châu). 

- Thực hiện quyền tự vệ 
chính đáng, nhân dân ta 
đã kiên quyết đánh trả, 
buộc Trung Quốc phải 
rút hết quân khỏi nước ta 
ngày 18/3/1979. 


249 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


-18/3/1979, Trung Quốc 
phải rút hết quân khỏi 
lãnh thổ nước ta. 



5. Củng cố 


• Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biếu toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng và những thành tựu, hạn chế của ta trong kế hoạch 5 
năm 1976 - 1980. 

• Trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 
của Đảng và những thành tựu, hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 
(1981 - 1985). 

• Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây - Nam và phía Bắc của nhân 
dân ta (1975 - 1979) đã diễn ra như thế nào. 

6. Bài tạp 

• Sau 10 năm đi lên CNXH (1976 - 1985) nhân dân ta đã đạt được những 
thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì. (GV 
hướng dẫn để HS trả lời). 

Thành tựu: 

- Chúng ta khắc phục được hậu quả chiến tranh, kinh tế có bước phát 
triển. 

- Sau khi thống nhất nước nhà (1976), hệ thống chính quyền mới được 
thiết lập từ trung ương đến địa phương. 

- Xoá bỏ người bóc lột người trên cả nước. 

- Bước đầu thiết lập quan hệ sản xuất mới - quan hệ sản xuất XHCN. 
Đánh bại 2 cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Tây - Nam và 
biên giới phía Bắc. 

Thành tựu: 

— Những khó khăn yếu kém về lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa được giải 
quyết. 


250 






- Kinh tế mất cân đối lớn. 

- Sản xuất phát triển chậm. 

- Thu nhập quốc dân còn thấp. 

- Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

- Nhiều hiện tượng tiêu cực nảy sinh. 

• Lập bảng so sánh những thành tựu đạt được trong 2 kế hoạch 5 năm 
(1976 - 1980) và (1981 - 1985). 


Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) 

Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) 

- Kinh tế - xã hội căn bản khôi phục 
nông, công nghiệp và giao thông vận tải: 

+ Tăng gần 2 triệu ha gieo trồng. 

+ Nhiều nhà máy được xây dựng. 

+ Khôi phục đường sắt Bắc Nam, xây 
dựng mới 1.700km đường sắt, 3.800km 
đường bộ. 

- Nông nghiệp tăng 1,9%/năm. 

+ Tổng sản lượng lương thực: 13,4 triệu 
tấn. 

+ Công nghiệp tăng 0,6%/năm. 

+ Thu nhập quốc dân tăng 0,4%/năm. 

- Cải tạo XHCN ỏ miền Nam. 

+ Xoá bỏ tư sản mại bản. 

+ Đại bộ phận nông dân đã đi vào con 
đường làm ăn tập thể. 

- Kinh tế phát triển thêm một bước. 

+ Sắp xếp lại cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh 
cải tạo XHCN. 

+ Cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội. 

+ Đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân. 

+ Giảm nhẹ mất cân đối trong nền kinh tế. 

+ Trong nông, công nghiệp đã chặn được 
đà giảm sút và có bước phát triển. 

- Nông nghiệp tăng 4,9%/năm. 

+ Tổng sản lượng lương thực: 17 triệu tấn. 

+ Thu nhập quốc dân tăng 6,4%/năm. 

- Quan hệ sản xuất XHCN được củng cố. 

* Chính trị: Xây dựng CNXH theo đường 
lối của Đại hội Đảng IV. 

- Xây dựng CNXH theo đường lối của Đại 
hội Đảng lần thứ V, có điều chỉnh so với 
Đại hội IV. 

* Văn hoá: Xoá bỏ những hiện tượng văn 
hoá phản động ở miền Nam, xây dựng 
văn hoá cách mạng. 

* Văn hoá: Xây dựng nền văn hoá mới 
XHCN. 

* Giáo dục: Các cấp tăng nhanh, cả nước 
có 15 triệu HS, tăng 2 triệu. 

* Giáo dục 2 miền tăng lên nhanh chóng. 


251 













Bài 33 


VIỆT NAM TRÊN ĐUÒNG Đổl MÓI ĐI LÊN 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 


A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cẩn nắm được: 

• Sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, nội dung của đường lối 
đổi mới. 

• Quá trình thực hiện đổi mới đất nước (qua 3 kế hoạch 5 năm: 1986 - 
1990, 1991 - 1995, 1996-2000). 

• Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước gần với CNXH, có tinh thần đổi mới 
trong lao động, công tác và học tập. 

• Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới đất nước. 

3. Kĩ nòng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, các sự kiện 
lịch sử. 


B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

• Tranh ảnh lịch sử (công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay). 

• Nếu có điều kiện cho HS xem băng hình về một số hình ảnh về đổi mới 
nước ta. 

• Các văn kiện Đại hội Đảng VI (1986), VII (1991), VIII (1996), IX 

( 2001 ). 


252 




c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cù 

• Em hãy nêu nội dung chủ yếu của Đại hội IV và những thành tựu, hạn 
chế của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980). 

• Nội dung của Đại hội Đảng V (1983) và những thành tựu, hạn chế của 
kế hoạch 5 năm (1981 - 1985). 

3. Giói thiệu bài mói 

• Sau hơn 10 năm đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, trong thời 
gian này chúng ta đã thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) và 
(1981 - 1985). Trong 2 kế hoạch này, chúng ta đã thu được những 
thành tựu nhất định, nhưng khó khăn yếu kém cũng không nhỏ. 

• Trong hoàn cảnh đó, Đảng ta đã họp Đại hội lần thứ VI, trong Đại hội 
này Đảng đã đề ra đường lối đổi mới. Từ đó đến nay, chúng ta đã thực 
hiện những kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 đã 
phát triển kinh tế, văn hoá. Hôm nay chúng ta học bài: Việt Nam trên 
đường đổi mới đi lên CNXH ị từ 1986 - 2000). 


4. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi hảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi. 

- Đảng ta chủ trương 

- Đảng ta chủ trương đổi 

I. Đường lôi đổi mới 

đổi mới trong hoàn 

mới trong hoàn cảnh: 

của Đảng 

cảnh nào. 

+ Nước ta đã thực hiện 2 
kế hoạch 5 năm: 1976 - 
1980 và 1981 - 1985, 
chúng ta đã đạt được 

1. Hoàn cảnh đổi mới 

a. Trong nước 

- Sau khi đất nước thống 
nhất, chúng ta thực hiện 

2 kế hoạch 5 năm, đạt 


253 







Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em hiếu như thế nào 
về quan điểm đổi mới 
của Đảng. 


những thành tựu nhất 
định trên các lĩnh vực đời 
sống xã hội, nhưng cũng 
gặp không ít những khó 
khăn, yếu kém ngày 
càng lớn, đưa đất nước 
vào tình trạng khủng 
hoảng, trước hết là 
khủng hoảng về kinh tế 
và xã hội. 

- Thế giới: Do tác động 
của cách mạng khoa học 

- kĩ thuật lần thứ hai, 
những thay đổi của tình 
hình thế giói, quan hệ 
giữa các nước, nhất là sự 
khủng hoảng toàn diện, 
sâu sắc ở Liên Xô và các 
nước Đông Âu, đòi hỏi 
Đảng và Nhà nước ta 
phải đổi mới. 

Trả lời: 

- Đường lối đổi mới của 
Đảng được đề ra đầu tiên 
từ Đại hội Đảng lần thứ 
VI (12/1986) được điều 
chỉnh, bổ sung trong các 
Đại hội VII (6/1991), 
Đại hội VIII (6/1996), 
Đại hội IX (4/2001). 


được những thắng lợi 
đáng kể, nhưng gặp 
không ít khó khăn, yếu 
kém ngày càng trầm 
trọng. 

- Đất nước trong tình 
trạng khủng hoảng về 
kinh tế xã hội. 

b. Thế giới 

- Do tác động của cuộc 
cách mạng khoa học kĩ 
thuật. 

- Sự khủng hoảng của 
Liên Xô và Đông Âu. 

- Quan hệ quốc tế có 
nhiều thay đổi. 

—> Đảng chủ trương đổi 
mới. 

2. Đường lôi đổi mới 

- Đường lối đổi mới 
được đề ra từ Đại hội VI 
(12/1986) được bổ sung 
và điều chỉnh ở Đại hội 
VII, VIII, IX. 


254 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu hình 83 
cho HS: Đó là hình 
ảnh Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng, Đại hội bắt 
đầu đề ra đường lối đổi 
mới. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy trình bày 
những thành tựu chúng 
ta đã đạt được trong kế 


-Nội dung của đường 
lối đổi mới. 

+ Đổi mới đi lên CNXH, 
không có nghĩa là thay 
đổi mục tiêu CNXH mà 
làm cho mục tiêu ấy 
được thực hiện có hiệu 
quả, bằng những quan 
điểm đúng đắn về CNXH 
với những biện pháp, 
bước đi thích hợp. 

+ Đổi mới phải toàn 
diện, đồng bộ từ kinh tế, 
chính trị đến tổ chức, tư 
tưởng, văn hoá, đổi mới 
kinh tế luôn gắn liền với 
chính trị, nhưng trọng 
tâm là đổi mới kinh tế. 


Trả lời: 

- Đường lối đổi mới của 
Đảng ta đã được sự 


- Nội dung: 

+ Đổi mới không có 
nghĩa là thay đổi mục 
tiêu CNXH mà làm cho 
mục tiêu ấy thực hiện có 
hiệu quả, với những bước 
đi thích hợp. 


+ Đổi mới phải toàn 
diện, đồng bộ từ kinh tế, 
chính trị đến tổ chức, tư 
tưởng, văn hoá, đổi mới 
kinh tế luôn gắn liền với 
chính trị, nhưng trọng 
tâm là đổi mới kinh tế. 


II. Việt Nam trong 15 
năm thực hiện đường 
lôi đổi mới (1986 - 
2000 ) 


255 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


hoạch 5 năm (1986 
1990). 


hưởng ứng rộng rãi của 
dư luận xã hội, nhanh 
chóng đi vào cuộc sống 
và đạt được những thành 
tựu to lớn trên nhiều lĩnh 
vực. 

- Kế hoạch 5 năm (1986 

- 1990). 

* Mục tiêu: cả nước tập 
trung sức người, sức của 
nhằm thực hiện nhiệm 
vụ, mục tiêu của 3 
chương trình kinh tế là: 
lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng và xuất 
khẩu. 

* Thành tựu: 

+ Lương thực: từ chỗ 
thiếu ăn hàng năm, 1988 
nhập 45 vạn tấn gạo; 
1989 xuất 1,5 triệu tấn 
gạo, đứng thứ 3 thế giới 
(sau Thái Lan và Mĩ). 

+ Năm 1990: đã đáp ứng 
được nhu cầu trong nước, 
có dự trữ và xuất khẩu. 

+ Hàng tiêu dùng trên thị 
trường dồi dào, nguồn 
hàng sản xuất trong nước 
tăng gắn chặt với nhu 
cầu thị trường. 


Ghi bảng 

I. Kế hoạch 5 năm 1986 
-1990 

a. Mục tiêu 


- Cả nước tập trung lực 
lượng giải quyết 3 
chương trình kinh tế: 
lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng và xuất 
khẩu. 


b. Thành tựu 
- Lương thực: từ chỗ 
thiếu ăn thường xuyên. 

+ 1989: ta xuất 1,5 triệu 
tấn gạo, đứng thứ 3 thế 
giới. 

+ 1990: bảo đảm lương 
thực có xuất khẩu. 

+ Hàng tiêu dùng dồi 
dào hơn, hàng hoá sản 
xuất trong nước tăng. 


256 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu hình 84: 
ta bắt đầu khai thác 
dầu mỏ Bạch Hổ. Hình 
85: ta xuất khẩu gạo 
tại cảng Hải Phòng. 

Hỏi: 

- Em hãy trình bày kế 
hoạch 5 năm (1991 - 
1995). 


+ Kinh tế đối ngoại phát 
triển nhanh, mở rộng cả 
về quy mô và hình thức. 

+ Từ 1989, mở rộng 
hàng xuất khẩu có giá trị 
là gạo và dầu thô. 

—» Đời sống nhân dân ổn 
định hơn. 


Trả lời: 

- Trong kế hoạch này, 
chúng ta đề ra mục tiêu: 
cả nước phấn đấu vượt 
qua khó khăn, thử thách, 
ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội, tăng 
cường ổn định chính trị, 
về cơ bản đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng khủng 
hoảng. 

- Thành tựu: 

+ Đình đốn trong sản 
xuất và rối ren trong 
lương thực được khắc 
phục. 


+ Kinh tế đối ngoại phát 
triển nhanh, mở rộng cả 
về quy mô và hình thức. 

+ Từ 1989, bắt đầu xuất 
hàng có giá trị là gạo và 
dầu thô. 

—» Đời sống nhân dân ổn 
định hơn. 


2. Kế hoạch 5 năm 
(1991 -1995) 

a. Mục tiều 

- Cả nước phấn đấu vượt 
qua mọi khó khăn, thử 
thách, ổn định và phát 
triển kinh tế — xã hội, 
tăng cường ổn định 
chính trị, về cơ bản đưa 
nước ta thoát ra khỏi 
khủng hoảng. 

b. Thành tựu 

- Tình trạng đình đốn 
sản xuất và rối ren trong 
lưu thông được khắc 
phục. 


257 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


+ Kinh tế tăng trưởng 

— Kinh tế tăng trưởng 


nhanh: Tổng sản phẩm 

nhanh, GDP 8,2 %, nạn 


trong nước tăng 8,2%. 
Nạn lạm phát ở mức cao 
bị đẩy lùi. 

lạm phát bị đẩy lùi. 


+ Kinh tế đối ngoại phát 

- Kinh tế đối ngoại phát 


triển, trị trường xuất 
nhập khẩu mở rộng. 

triển. 


+ Vốn đầu tư nước ngoài 

- Vốn đầu tư nước ngoài 


tăng nhanh. 

tăng nhanh. 


+ Hoạt động khoa học và 

- Hoạt động khoa học 


công nghệ gắn bó hơn 

gắn liền với kinh tế, xã 

GV giới thiệu hình 86: 
Công trình thuỷ điện 
Yaly ở Tây Nguyên. 

với nhu cầu phát triển 
kinh tế, xã hội, thích 
nghi dần với kinh tế thị 
trường. 

hội. 

Hỏi: 

Trả lời: 

3. Kế hoạch 5 năm 1996 

- Em hãy trình bày kế 

- Mục tiêu của kế hoạch 

-2000 

hoạch 5 năm 1996 

5 năm (1996 - 2000) là 

a. Mục tiêu 

2000. 

tăng trưởng kinh tế 

- Tăng trưởng kinh tế 


nhanh, hiệu quả cao, bền 

nhanh, hiệu quả cao, bền 


vững, đi đôi với việc giải 

vững đi đôi với giải 


quyết những vấn đề bức 

quyết những vấn đề bức 


xúc về xã hội. 

xúc của xã hội.. 


- Bảo đảm an ninh quốc 

- Bảo đảm an ninh, giữ 


phòng. 

vững quốc phòng. 


- Cải thiện đời sống 

- Cải thiện đời sống 


nhân dân. 

nhân dân. 


258 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Nâng cao tích luỹ từ 

- Nâng cao tích luỹ từ 


nội bộ nền kinh tế. 

nội bộ nền kinh tế. 


* Thành tựu: 

b. Thành tựu 


— Kinh tế: tăng trưởng 

— Kinh tế: tăng trưởng 


kinh tế khá, GDP tăng 
7%. 

khá, GDP tăng 7%/năm. 


+ Nông nghiệp phát triển 

- Nông nghiệp phát triển 


liên tục, góp phần quan 
trọng vào mức tăng 
trưởng chung và giữ 
vững ổn định kinh tế - 
xã hội. 

liên tục. 


+ Nông nghiệp phát triển 

- Kinh tế đối ngoại tiếp 


liên tục 

tục phát triển, trong 5 
năm xuất khẩu đạt 51,6 
tỉ USD. 


+ Trong 5 năm, xuất 

+ Nhập khẩu 61 tỉ USD. 


khẩu đạt 51,6 tỉ USD, 

+ Vốn đầu tư nước ngoài 


tăng bình quân 

đưa vào thực hiện được 


21%/năm. 

10 tỉ USD. 


+ Nhập khẩu 61 tỉ USD, 

- Khoa học - Công nghệ 


tăng bình quân 

13,3%/năm. 

chuyến biến tích cực. 


+ Vốn đầu tư trực tiếp 

- Giáo dục đào tạo phát 


của nước ngoài đưa vào 
thực hiện 10 tỉ USD, gấp 
1,5 lần so với 5 năm 
trước. 

triển nhanh. 


- Khoa học và công nghệ 

- Chính trị, xã hội co 


có bước chuyển biến tích 
cực. 

bản ổn định. 


259 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


- Giáo dục, đào tạo phát 

— An ninh quốc phòng 


triển cả quy mô, chất 
lượng, hình thức và cơ sở 
vật chất. 

tăng cường. 


- Chính trị, xã hội cơ bản 

- Quan hệ đối ngoại mở 

GV giới thiệu hình 87: 
Lễ kết nạp Việt Nam 
là thành viên chính 

thức thứ 7 của 

ASEAN. 

ổn định. 

- Quốc phòng, an ninh 
được tăng cường. 

- Quan hệ đối ngoại 
không ngừng mở rộng. 

rộng. 

Hỏi: 

Trả lời: 

4. Ý nghĩa lịch sử của 

Theo em, những 

- Những thành tựu đổi 

đổi mới 

thành tựu chúng ta đạt 

mới chúng ta đã đạt được 

- Những thành tựu của 

được trong 15 năm đổi 

trong 15 năm đầu với 

15 năm đổi mới đã làm 

mới có ý nghĩa lịch sử 

việc thực hiện 3 lần kế 

tăng sức mạnh tổng hợp 

như thế nào? 

hoạch 5 năm có ý nghĩa 

thay đổi bộ mặt đất nước 


lịch sử quan trọng đối 
với lịch sử nước nhà. 

và đời sống nhân dân. 


- Tăng cường sức mạnh 

- Củng cố vững chắc độc 


tổng hợp làm thay đổi bộ 

lập dân tộc và chế độ 


mặt đất nước và đời sống 
nhân dân. 

XHCN. 


- Củng cố vững chắc 

- Nâng cao vị thế nước 


độc lập dân tộc và chế độ 
XHCN, nâng cao vị thế 

ta trên trường quốc tế. 


260 






Hoạt động dạy 


Hỏi: 

- Trong đổi mới chúng 
ta còn có những hạn 
chế và yếu kém gì? 


Hoạt động học 

và uy tín của ta trên 
trường quốc tế. 

Trả lời: 

- Trong quá trình đổi 
mới, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu 
nhất định, nhưng còn có 
nhiều khó khăn, yếu kém 
và hạn chế. 

+ Nền kinh tế phát triển 
chưa vững chắc, hiệu quả 
và sức cạnh tranh thấp. 

+ Một số vấn đề văn hoá 
xã hội còn bức xúc gay 
gắt, chậm giải quyết. 

+ Tinh trạng tham 
nhũng, suy thoái về 
chính trị, đạo đức, lối 
sống ở một bộ phận cán 
bộ, đảng viên rất nghiêm 
trọng. 

—> Tinh trạng đó đòi hỏi 
nhân dân ta phải phấn 
đấu không ngừng đế có 
thể đạt tới dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng 
và văn minh theo định 
hướng XHCN. 


Ghi bảng 


5. Hạn chế yếu kém 
— Kinh tế phát triển chưa 
vững chắc, hiệu quả và 
sức cạnh tranh thấp. 


- Một số vấn đề văn hoá, 
xã hội còn bức xúc gay 
gắt, chậm giải quyết. 

— Tinh trạng tham nhũng 
suy thoái về chính trị, 
đạo đức lối sống ở một 
số cán bộ đảng viên còn 
nghiêm trọng. 


GV giới thiệu với HS, 
sự thay đổi của nước ta 
sau 15 năm đổi mới 


261 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

bằng những hình ảnh 
của hình 88, 89, 90 
GV kết luận: 

- Tuy chúng ta đã đạt 
được những thành tựu 
to lớn trong quá trình 
đổi mới. Nhưng, chúng 
ta còn không ít khó 
khăn, yếu kém để đi 
lên, thoát khỏi đói 
nghèo, thực hiện dân 
giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 




5. Củng cố 

• Vì sao chúng ta phải tiến hành đổi mới (HS thảo luận nhóm) sau đó GV 
kết luận. 

• Quan điểm chủ yếu trong đường lối đổi mới của Đảng ta là gì? 

• Thành tựu và ý nghĩa của quá trình đổi mới (1986 —» 2000). 

• Hạn chế và yếu kém trong quá trình đổi mới (1986 —» 2000). 

6. Bài tạp 

• Trình bày ý nghĩa của những thành tựu kinh tế - văn hoá trong 15 năm 
thực hiện đường lối đổi mói (1986 - 2000). 

• Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hoá sau 15 năm thực hiện 
đường lối đổi mới (1986 - 2000). 

• Đọc trước bài 34: Bài tổng kết lịch sử Việt Nam (1919 - 2000). 


262 






Bải 34 TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM TỪ SAU 

CHIẾN TRANH THẾ GIỎI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 —» nay (2000), các giai 
đoạn chính và những đặc điểm lớn của mỗi giai đoạn: 1919 - 1930, 
1930- 1945, 1945- 1954, 1954- 1975, 1975- 1986, 1986-2000. 

• Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, 
bài học kinh nghiệm lớn rút ra được từ quá trình đó.. 

2. Tư tưởng 

Trên cơ sở hiếu rõ quá trình phát triển đi lên của lịch sử dân tộc, củng cố 
cho các em lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta và sự 
tất thắng của sự nghiệp cách mạng. 

3. Kĩ nòng 

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, hệ thống và lựa chọn các sự kiện điển 
hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn. 

B- THIẾT Bị VÀ TÀI LIỆU 

Một số tài liệu và tranh ảnh về thời kì 1919 -> nay, chủ yếu là những thành 
tựu của những điểm mấu chốt lịch sử. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY — HỌC 

1. Ổn định tổ chức lốp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Vì sao chúng ta phải tiến hành đổi mới. 

• Quan điểm đổi mới chủ yếu của Đảng ta là gì. 

• Thành tựu chủ yếu nhất của quá trình đổi mới (1986 -> nay) là gì. 

263 




3. Giói thiệu bài mói 

Chúng ta đã học lịch sử Việt Nam từ 1919 —> nay, đế giúp các em hệ thống 
hoá những kiến thức đã học các giai đoạn lịch sử đã qua và những nguyên 
nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm rút ra được trong thời kì lịch sử này. 
Hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới 


lần thứ nhất đến năm 2000. 


4. Bài mói 



Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục I và đặt câu 
hỏi. 


I. Các giai đoạn lịch sử 
chính và đặc điểm của 
tiến trình lịch sử 

- Em hãy nêu những 
nội dung co bản nhất 
và đặc điểm của lịch 
sử Việt Nam giai đoạn 
1919- 1930. 

Trả lời: 

- Chương trình khai thác 
lần thứ hai của thực dân 
Pháp đối với nước ta với 
quy mô lớn, tốc độ 
nhanh, có hệ thống đã 
đưa xã hội Việt Nam từ 
xã hội phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu đã trở 
thành xã hội thuộc địa. 

/. Giai đoạn 1919 - 

1930 

- Thực dân Pháp tiến 
hành chương trình khai 
thác lần thứ hai, xã hội 
nước ta từ phong kiến lạc 
hậu chuyển thành xã hội 
thuộc địa. 


- Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời 3/2/1930 là 
sản phẩm tất yếu của sự 
kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa 3 yếu tố: chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, phong 
trào công nhân và phong 
trào yêu nước. Từ đó 
chấm dứt sự khủng 
hoảng về đường hướng 

- 3/2/1930, Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời, từ 
đó cách mạng Việt Nam 
chấm dứt sự khủng 
hoảng về đường hướng 
và lãnh đạo cách mạng. 


264 







Hoạt động dạy 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Em hãy nêu nội 
dung chủ yếu nhất và 
đặc điểm của cách 
mạng Việt Nam giai 
đoạn 1930 - 1945. 


Hoạt động học 

và vai trò lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam, cách 
mạng Việt Nam bước 
vào giai đoạn phát triển 
mới. 

Trả lời: 

- Ngay từ khi mới ra đời, 
Đảng ta đã lãnh đạo cao 
trào cách mạng 1930 - 
1931 với 2 khẩu hiệu 
chiến lược là: "Độc lập 
dân tộc" và "Người cày 
có ruộng" với đội quân 
chủ lực là công nông, 
nhưng sau đó bị kẻ địch 
dìm cách mạng trong 
máu lửa, nhưng nhờ đi 
sâu vào quần chúng, 
phong trào cách mạng 
tạm lắng, 1932 - 1935 
nhanh chóng được hồi 
phục. 

- Tuy vậy, cao trào cách 
mạng 1930 - 1931 là 
cuộc tổng diễn tập đầu 
tiên của Cách mạng 
tháng Tám 1945. 

- Cuộc vận động dân chủ 
1936 - 1939 là thời kì 
đấu tranh dân chủ công 
khai của quần chúng 
chống bọn phản động 


2. Giai đoạn 1930 - 
1945 

- Ngay từ khi mới ra đời, 
Đảng đã lãnh đạo cao 
trào cách mạng 1930 - 
1931, sau đó bị địch dìm 
trong máu lửa. Nhưng đó 
là cuộc tổng diễn tập lần 
thứ nhất của Cách mạng 
tháng Tám 1945. 


- Sau phong trào tạm 
lắng 1932 - 1935, cách 
mạng được khôi phục 
bùng lên với khí thế mới. 

- Cao trào dân chủ 1936 

- 1939, chống bọn phản 
động thuộc địa đòi "tự 
do, dân chủ, cơm áo, hoà 
bình". 


265 






Hoạt động dạy 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày nội 
dung chủ yếu và đặc 
điểm của phong trào 


Hoạt động học 

thuộc địa và tay sai đòi 
quyền "tự do, dân chủ, 
cơm áo, hoà bình". 

- Qua cao trào này, 
Đảng ta đã tôi luyện 
được đội quân chính trị 
đông hàng triệu người. 
Đó là cuộc tổng diễn tập 
lần thứ hai cho Cách 
mạng tháng Tám 1945. 

— Sau khi Chiến tranh thế 
giới lần thứ hai bùng nổ 
(9/1939). 

+ 9/1940, Nhật kéo vào 
Đông Dương. 

+ 9/3/1945, Nhật đảo 
chính Pháp, Đảng đã 
chuyển hướng mau lẹ 
phát động phong trào 
kháng Nhật cứu nước, 
khi phát xít Nhật đầu 
hàng đồng minh vô điều 
kiện, Đảng đã lãnh đạo 
quần chúng đứng dậy 
tổng khởi nghĩa giành 
chính quyển trong cả 
nước. 

Trả lời: 

Sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công, 
chính quyền non trẻ của 


Ghi bảng 


- Cao trào này Đảng đã 
tôi luyện được đội quân 
chính trị hàng triệu 
người. Đó thực sự là 
cuộc tổng diễn tập lần 
thứ hai của Cách mạng 
tháng Tám 1945. 

- Sau khi chiến tranh thế 
giới hai bùng nổ, phát xít 
Nhật vào Đông Dương. 


- 9/3/1945, Nhật đảo 
chính Pháp, nhân cơ hội 
đó, Đảng phát động cao 
trào kháng Nhật cứu 
nước. 

- 14/8/1945, phát xít 
Nhật đầu hàng đồng 
minh vô điều kiện, Đảng 
phát động quần chúng 
đứng lên tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền trong 
cả nước. 

3. Giai đoạn 1945 - 
1954 

- Cách mạng tháng Tám 
thành công, chính quyền 


266 






Hoạt động dạy 

cách mạng Việt Nam 
thời kì 1945 - 1954. 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày nội 
dung chủ yếu và đặc 
điểm của cách mạng 


Hoạt động học 

ta lại phải đương đầu với 
muôn vàn khó khăn thử 
thách để giữ vững chính 
quyền non trẻ. 

- Căn cứ vào tình hình 
cụ thể, Đảng đã phát 
động quần chúng đứng 
lên kháng chiến chống 
Pháp với đường lối: toàn 
dân, toàn diện, trường kì 
và tự lực cánh sinh với 
nỗ lực cao nhất của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta, chúng ta đã lập 
nên chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/11954) 
chấn động địa cầu. 

- Chiến thắng này đã 
chứng minh một chân lý 
thời đại là: trong thời đại 
ngày nay một dân tộc đất 
không rộng, người không 
đông, nếu biết đoàn kết 
chiến đấu theo một 
đường lối cách mạng 
đúng đắn thì có thể chiến 
thắng bất kì mọi kẻ thù 
hung bạo. 

Trả lời: 

- Sau thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, 
cách mạng đứng trước 


Ghi bảng 

non trẻ phải đương đầu 
với muôn vàn khó khăn 
thử thách. 

- 19/12/1946, Đảng phát 
động toàn dân đứng lên 
kháng chiến với đường 
lối: toàn dân, toàn diện, 
trường kì, tự lực cánh 
sinh với nỗ lực cao nhất, 
dân tộc ta đã lập nên 
chiến thắng Điện Biên 
Phủ (7/5/11954) chấn 
động địa cầu. 


Hiệp định Giơ-ne-vơ 
được kí kết, hoà bình trở 
lại miền Bắc. 


4. Giai đoạn 1954 - 
1975 

— Sau khi kháng chiến 
chống Pháp thắng lợi, 


267 






Hoạt động dạy 

Việt Nam giai đoạn 
1954- 1975. 


Hỏi: 

- Em hãy trình bày nội 
dung chính và đặc 
điểm cách mạng Việt 
Nam giai đoạn 1975 
đến nay. 


Hoạt động học 

tình hình mới, đất nước 
tạm thời bị chia cắt làm 2 
miền. 

- Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta thực hiện đường 
lối giưong cao 2 ngọn cờ. 
Độc lập dân tộc và 
CNXH ở miền Bắc và 
kháng chiến chống Mĩ ở 
miền Nam đi đến thắng 
lợi hoàn toàn. 


- Sau hơn 20 năm đấu 
tranh kiên cường, bất 
khuất với đại thắng mùa 
xuân năm 1975, cuộc 
kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của dân tộc ta 
đã thắng lợi vẻ vang, nó 
mở ra một kỉ nguyên mới 
trong lịch sử dân tộc - kỉ 
nguyên độc lập tự do và 
cả nước đi lên CNXH. 

Trả lời: 

- Sau đại thắng mùa 
xuân năm 1975, cả nước 
đi lên CNXH. 


Ghi bảng 

đất nước tạm thời chia 
làm 2 miền. 

- Đảng lãnh đạo nhân 
dân 2 miền Nam Bắc 
cùng một lúc thực hiện 2 
nhiệm vụ chiến lược 
khác nhau: 

+ Miền Bắc xây dựng 
CNXH. 

+ Miền Nam tiếp tục 
hoàn thành cách mạng 
dân tộc, dân chủ nhân 
dân. 

- Sau hơn 20 năm đấu 
tranh kiên cường, bất 
khuất, dân tộc ta đã lập 
nên đại thắng mùa xuân 
1975, kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống 
Mĩ, mở ra kỉ nguyên mới 
trong lịch sử dân tộc - kỉ 
nguyên độc lập tự do, cả 
nước đi lên CNXH. 

5. Giai đoạn 1975-may 

- Sau đại thắng mùa 
xuân năm 1975, đất nước 
thống nhất, cả nước đi 
lên CNXH. 


268 






Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

- Đại hội đại biểu toàn - 12/1976, đại hội Đảng 

quốc lần thứ IV của lần thứ IV đã tổng kết 21 
Đảng đã tổng kết 21 năm năm xây dựng XHCN ở 
xây dựng CNXH miền miền Bắc và đấu tranh 
Bắc và đấu tranh thống thống nhất nước nhà ở 
nhất nước nhà ở miền miền Nam, nêu rõ con 
Nam. đường tất yếu cả nước đi 

lên CNXH. 

- Nêu rõ sự tất yếu cả 
nước đi lên CNXH. 

- Đổi tên Đảng Lao - Đổi tên Đảng Lao 
động Việt Nam thành động Việt Nam thành 
Đảng Cộng sản Việt Đảng Cộng sản Việt 
Nam, trong quá trình xây Nam. 

dựng CNXH, chúng ta _ Trong quá trình xây 
đạt được những thành tựu dựng CNXH, chúng ta 
đáng kể, nhưng cũng vấp dạt được nhiều thành tựu 
phải không ít khó khăn và gạp khống ít k hó k hãn 
yếu kém. thiếu sót. 

— Đại hội Đảng lần VI - 12/1986, Đại hội Đảng 
(12/1986), Đảng ta đã đề lần VI đề ra đường lối 
ra đường lối đổi mới. đổi mới. 

- Dưới sự lãnh đạo của - Chúng ta đạt được 
Đảng, sự nghiệp đổi mới thành tựu to lớn về nhiều 
của chúng ta đã đạt được mặt, chủ yếu là về kinh 
những thành tựu to lớn tế. 

về nhiều mặt, nhiều lĩnh 
vực, chủ yếu về kinh tế. 

- Tuy vậy, khó khăn còn - Tuy vậy, khó khăn và 
lớn, thách thức còn thách thức còn nhiều, 
nhiều, nhưng chúng ta nhưng chúng ta nhất 
nhất định sẽ vượt qua. định thành công. 


269 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


GV giới thiệu hình 91: 
Mô hình kinh tế trang 
trại (nông nghiệp). 
Hình 92: Cầu Mĩ 
Thuận bắc qua sông 
Tiền, đây là 2 biểu 
tượng của quá trình 
đổi mới. 

GV yêu cầu HS đọc 
SGK mục II và đặt câu 
hỏi. 

- Em hãy nêu những 
nguyên nhân thắng lợi 
chủ yếu của cách 
mạng Việt Nam (1919 
—> nay). 


Trả lời: 

- Lịch sử đấu tranh của 
dân tộc ta hơn 80 năm 
qua (1919 -» nay) cách 
mạng đã trải qua nhiều 
giai đoạn, phải đối đầu 
với nhiều loại kẻ thù 
hung bạo và hùng mạnh 
vào bậc nhất thế giới. 

- Nguyên nhân của 
những thắng lợi đó là: 

+ Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta phát 
huy truyền thống yêu 
nước, kiên trì với con 
đường XHCN đã lựa 
chọn, cách mạng Việt 
Nam đã đạt được những 
thành tựu to lớn trong sự 


II. Nguyên nhân thắng 
lợi, những bài học kinh 
nghiệm, phương hướng 
đi lên 

1. Nguyên nhân thắng 
lọi 

- Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta phát 
huy truyền thống yêu 
nước, kiên trì với con 
đường XHCN đã chọn, 
chúng ta đã đánh thắng 
nhiều kẻ thù hùng mạnh. 


- Trong quá trình xây 
dựng XHCN, chúng ta 
đạt nhiều thành tựu to 
lớn, nhưng còn tồn tại 
không ít thiếu sót, sai 
lầm. 


270 






Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: 

- Trải qua quá trình 
hơn 70 năm lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta đã 
rút ra được những bài 
học kinh nghiệm gì. 


nghiệp xây dựng CNXH 
và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 

+ Tuy vậy, trong quá 
trình thực hiện, cách 
mạng Việt Nam còn một 
số tồn tại, vấp váp sai 
lầm. Cho nên tháng 
12/1986, Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VI, 
Đảng ta đã đề xướng 
đường lối đổi mới, đáp 
ứng được nhu cầu cấp 
bách của dân tộc, được 
toàn dân ủng hộ. 

- Hiện nay, tiếp tục sự 
nghiệp đổi mới theo định 
hướng XHCN là yêu cầu 
đối với mọi người dân. 
Trả lời: 

— Bài học kinh nghiệm: 

+ Nắm vững đường lối, 
giương cao 2 ngọn cờ: 
độc lập dân tộc và 
CNXH, đó là bài học 
xuyên suốt, là cội nguồn 
của mọi thắng lợi. 

+ Củng cố và tăng cường 
khối đoàn kết dân tộc và 
đoàn kết quốc tế là nhân 


-> Tháng 12/1986, Đại 
hội lần thứ VI của Đảng 
đã đề xướng đổi mới, 
đáp ứng được nhu cầu 
cấp bách của dân tộc, 
được toàn dân ủng hộ. 


2. Bài học kinh nghiệm 

- Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, với đường lối 
giương cao 2 ngọn cờ: 
độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, đó là cội 
nguồn của mọi thắng lợi. 

- Củng cố, tăng cường 
khối đoàn kết dân tộc là 
nhân tố quyết định mọi 


271 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 


tố quan trọng quyết định 

thành công của cách 


thành công của cách 
mạng. 

+ Sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam là 
nhân tố hàng đầu bảo 
đảm mọi thắng lợi của 
cách mạng. 

mạng. 


+ Khối đoàn kết khăng 

- Tăng cường mối đoàn 


khít giữa Đảng và quần 

kết khăng khít giữa Đảng 


chúng ngày càng được 

và quần chúng, đặc biệt 


tăng cường, đặc biệt là 

là quan hệ giữa Đảng với 


giải quyết tốt mối quan 

nhà nước và các cơ quan 


hệ giữa Đảng với nhà 
nước và các cơ quan dân 
cử. 

dân cử 


5. Củng cố 

• Em hãy nêu nội dung và đặc điểm của các giai đoạn lịch sử 
(1919 —» nay). 

• Nêu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công của cách mạng Việt 
Nam (1919 —> nay). 

• Nêu những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng ta từ 1919 —> nay. 

6. Bài tạp 

Em hãy nêu các giai đoạn chính và đặc điểm gắn liền với từng giai đoạn 
trong tiến trình lịch sử Việt Nam (từ 1919 —> nay). 


272 






MỤC LỤC 


Trang 


Chương ni 

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945.2 

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ..13 
Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.27 

Chương IV 

VIỆT NAM Từ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 

(1945-1946) (2 tiết) .41 

Chương V 

VIỆT NAM Từ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (2 tiết) .63 

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp (1950 -1953) (2 tiết) .82 

Bài 21 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 

kết thúc (1953 -1954) (2 tiết) .101 

Chương VI 

VIỆT NAM Từ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ 

và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (4 tiết) .122 

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973) (3 tiết). 166 


273 










Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(1973- 1975) (2 tiết) .203 

Chuông VII 

VIỆT NAM Từ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa xuân 1975.229 

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985). 240 

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội 

(từ năm 1986 đến năm 2000). 252 

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

đến năm 2000. 263 


274 








Thiết kế bài giảng 

LỊCH SỬ9 -TẬPHAI 

NGUYỄN THỊ THẠCH 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 

Biên tập: PHẠM Quốc TUAN 
Vẽ bìa: NGUYỄN TUẤN 

Trình bày: THÁI SƠN - SƠN LÂM 

Sửa bản in: PHẠM Quốc TUAN 


In 3000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Công tỵ in Thái Nguyên. 
Giấy phép xuất bản số: 02tGV/778/CXB. cấp ngày 23/5/2005. 
In xong và nộp lưu chiểu quý IV/2005. 


275 



